Tsongkhapa 


Truyền Thừa Nalanda 
Nhóm Lamrim Lotsawas 



ĐẠI LUẬN VỀ 

GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIẤC NGỘ - 2 

^§§11 ỊỊPỊỊ 




2 



Tsũngkhapa 


Muiân TJề c ĩứnh 

dảa ỉấc 

Tập 2 

[Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Quyển ĩrunểí 


^âỗỊ ỊỊfZJỊỊ 


3 


Bản Quyền: 


Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas giữ toàn quyền xuất bản 
dạng điện tử cho bản dịch này. 

Chúng tôi rất hoan hỉ các cơ sở quảng bá Phật giáo cũng nhu 
nguời tu học hay tìm hiếu Phật giáo đuợc chuyến dụng rộng rãi 
bản dịch này với mục tiêu đem lại lợi ích cho nguời tu học, tìm 
hiếu về Phật giáo cũng nhu là vì mục đích đem lại lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. 

Đe tránh vi phạm các tác quyền đề nghị đừng sử dụng sách điện 
tử này duới các hình thức đem lại lợi nhuận tài chánh riêng tư 
như buôn bán đối chác cũng như không được tự ý chỉnh sửa hay 
thay đối nội dung hay trích dịch bản dịch điện tử này với mục 
tiêu ra ngoài việc tu học mà không có giấy chuẩn thuận của 
nhóm dịch thuật Lamrim Lotsawas. 

Các sai sót trong bản dịch đều là lỗi và trách nhiệm của nhóm 
dịch thuật Lamrỉm Lotsawas. 

Mọi liên hệ xin liên lạc về người đại diện chịu trách nhiệm phát 
hành bản dịch điện tử: 

Võ Quang Nhân 

Phone: 0011-1-832-368-4054 

Email: Lang.dau@gmail.com 


4 




Tsongkhapa Losangdrakpa (1357-1419)- ệ'^R'[q - q'|fqgR’5]qjíyrq 
Ảnh nguồn: Phuntsok Cho Ling Buddhist Center 


5 


6 



drước tiên và trên hét chúng cơn xin dắng lởi tản 
thẩn chư 15 'hột, chư oồơ-tắt, chư thiên cdổợ pháp, 
chư dChầy, chư 'Cơ, và chư Càng thuộc các dòng 
truyầi thừa 15 'hật giảơ, dặc biệt là các sư phụ của 
dòng truyền thùa Ờ{&landã dã hộ trì chánh "ĩSháp 
dẫn dắt chúng dệ tử tiếp tục bảơ tằn các phương tiện tu 
tập và hướng dẫn chủng cơn rèn luyện tinh tấn, nương 
tựa nơi ''Cam c&đơ. 

&hủng cơn xin dâng lên 'Cháỉĩh °Cức àCalai 
éCrna bản dịch élamrìm (ỹhenmơ vầ ước ngưỡng 
cảm tạ lòng từ bi vổ lượng của ỔKgài đã khâng mệt 
mỏi hoang hóa chánh ‘ỉSháp và hô trợ chúng sinh vỗ 
phân biệt trên con đường tu tập bất bạo đống. 

ỜCguyện hơi hướng tất cả câng đức và các hệ cpuả tết 
dẹp của câng trình này về chơ sự giác ngọ của toàn thể 
chúng sinh 


7 


Lamrim Lotsawas 

Danh Sách Ban Dịch Thuật và Hiệu Đính 
Bản Dịch Việt Ngữ - Quyển 2 



Dịch Thuật 


Lê Xuân Dương 
Tiểu Nhỏ 

Đàm Quang Trung 



Hiệu Đính và Biên Tập 


Mai Tuyết Ánh 
Lê Xuân Dương 
Võ Quang Nhân 
Nguyễn Thị Trúc Mai 
Nguyên Phương 
Lê Lam Sơn 


Trách Nhiệm Tổng Quát 


Võ Quang Nhân 


8 



Lòi Tựa Của Chủ Biên Cho Bản Dịch Anh 

Ngữ 

Đây là tập hai trong bản dịch gồm ba tập của Đại Luận vế Giai 
Trình Đen Giác Ngộ (Byang chub lam rim che ba). Tập này là 
chung cuộc của một đề án do Trung Tâm Học Tập Phật Giáo 
Tây Tạng (TTHTPGTT) đề xuất vào năm 1992. Tập một đã 
đuợc Nhà Xuất Bản Snow Lion xuất bản năm 2000 và tập ba 
năm 2002. Vị trí trung gian của tập này cho thấy nó là phần 
chính yếu của Đại Luận. Tập này bàn về tâm Bồ-đề (bodhicitta; 
byang chub kyi sems) và Bồ-tát hành, các bậc đại nhân mà động 
lực đằng sau các hành động của họ là tinh thần vị tha này. 

Ban Dịch Thuật Lamrim Chenmo đã theo cùng một thủ tục và 
hình thức đã dùng cho tập một và tập ba, ngoại trừ việc đua vào 
các ghi chú về trích dần những tham khảo bằng tiếng Phạn và 
tham khảo (đuợc xác định bằng chữ viết tắt D) danh mục 
Tohoku (Ui et al. 1934) theo văn bản có chú giải bằng tiếng Tây 
Tạng của Tsultrim Kelsang Khangkar. Những thành viên của 
ban phiên dịch tham gia vào tập này gồm có Natalie M. 
Hauptman, Gareth Sparham, Daniel Cozort, và John Makransky. 
Những dịch giả này lại cũng sử dụng ấn bản Tso-ngon (mTsho- 
sngon) của Lam rim chen mo đuợc Tso Ngon People's Press 
xuất bản tại Zi-ling vào năm 1985. Các dịch giả cũng tham khảo 
chú giải Bốn Chủ Thích Liên Ket (Lam rim mchan bzhi sbrags 
ma) và luôn luôn dùng chú giải này đế diễn giải các trích dần. 
Các hiệu đính viên lại có đuợc sự trợ giúp quý báu của các học 
giả Phật giáo lồi lạc đuong thời nguời Tây Tạng Denma Lochỏ 
Rimbochay và Loling Geshe Yeshe Tapkay; các vị này đã đọc 
hết văn bản và thảo luận các đoạn khó. Trong suốt 12 năm của 
đề án, các hiệu đính viên đã biết đuợc sự quý báu và hiếm hoi 
của hai quý nhân này. 

Trong khi làm việc với đề án, tôi thuờng có ảo tuởng rằng chính 
tôi đã làm tất cả mọi việc. Tuy nhiên, nhu đuợc đề cập trong tập 
sách này, sự phân biệt giữa cái ta và nguời khác không sắc nét 


9 



như chúng ta thường suy nghĩ. Do đó, tôi muốn cảm tạ những 
đóng góp to lớn của những người khác, những người cũng đóng 
những vai trò thiết yếu như tôi trong việc đưa đề án này tới chồ 
hoàn tất. Trong những lời tựa của hai tập kia tôi đã cảm tạ nhiều 
người, và tôi luôn ghi nhớ sự giúp đỡ không ngừng của họ với 
tấm lòng yêu mến sâu xa nhất. Tuy nhiên tôi sẽ thiếu sót nếu 
như tôi không đặc biệt cảm tạ một số người mà những đóng góp 
của họ đã đặc biệt lợi lạc cho tôi trong hai năm qua, thời gian 
cần thiết đế hoàn tất tập cuối cùng này. 

Tôi xin được đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu xa nhất lên Đức 
Dalai Lama, nguồn hứng khởi bất tuyệt cho công trình này. Các 
hoạt động của ngài là hiện thân của những lý tưởng cao cả được 
mô tả trong tập sách, quả thật như thế ngài là ánh sáng hy vọng 
cho những ai ước muốn hòa bình trong thế giới đầy tranh chấp 
này. Đe đáp lại sự khấn cầu của tôi, ngài nói rằng ngài sẽ giảng 
dậy toàn bộ Đại Luận tại TTHTPGTT, và tôi nguyện cầu cho 
vinh dự to tát này sớm trở thành hiện thực. Tôi cũng không 
ngừng đội on thầy bốn sư của tôi, Geshe Ngawang Wangyal, 
ảnh hưởng sâu xa của người trong cuộc đời tôi đã khiến người 
trở thành nguồn sức mạnh yếm trợ luôn luôn hiện diện. Bao giờ 
cũng vậy, tôi cảm kích những nồ lực của các dịch giả và của các 
học giả người Tây Tạng được nhắc tới ở trên. Đặc biệt tôi muốn 
nói tới hai học giả người Tây Tạng. Geshe Yeshe Tapkay đầu 
tiên đề nghị tôi tiến hành đề án này và sau đó đề án đã nhận 
được những trợ giúp quý báu và không một chút ngần ngại của 
ông. Denma Lochỏ Rimbochay đã luôn hướng dần và yếm trợ 
cho tôi. Tôi vô cùng biết on lòng từ ái quảng đại mà hai vị đã 
dành cho tôi. Trong số các dịch giả tôi đặc biệt cảm kích những 
nồ lực phụ trội của Gareth Sparham, người đã hiệu đính bản 
thảo gốc, đưa vào tất cả các ghi chú về trích dẫn, và soạn thảo 
thư mục tác giả. Tôi cũng rất biết on Guy Newland, người đã 
đưa ra những gợi ý thích đáng làm sáng sủa cho bản dịch. Tôi 
cũng cảm tạ Gray Tuttle và Brady Whitton đã đưa ra những đề 
nghị hiệu đính đầy thâm ý. Tôi cũng rất biết on người chủ biên 
của Snow Lion là Susan Kyser về tất cả những nồ lực tốt bụng 


10 



trong việc làm kỹ lưỡng của cô đế cho văn bản có tính nhất 
quán, không mắc phải những điểm trái ngược nhau. Ngoài ra tôi 
cũng xin cảm tạ Steven Rhodes của Snow Lion về sự trợ giúp 
liên quan đến thư mục tác giả, cũng như Jeff Cox và Sidney 
Pibum về sự ủng hộ và khuyến khích của họ. 

Tôi cũng muốn bày tỏ lòng cảm kích của tôi tới toàn thế gia 
đình, thân hữu, học viên, và ủng hộ viên của TTHTPGTT, 
những người từ tấm lòng của mình đã đóng góp để cho công 
trình này thành hình: song thân của tôi, Eric and Nancy Cutler, 
tấm lòng tốt không thế đong lường đựợc của các vị là điều tôi 
không thế nào đền trả được; Buff và Johnnie Chace và, Ben, con 
trai của họ về tình bạn quý báu và yếm trợ tài chính; các bạn bè 
và yếm trợ viên khác của tôi - Alexander Levchuk, Martha 
Keys, Picrroluigi Squillante, Mukesh and Sepna Sehgal, Sharon 
Cohen, Frank and Raksha Weber, Chip và Susan Carlin, Harvey 
Aronson và Anne c. Klein, Elizabeth s. Napper, Thao và Gai 
Nguyên, AI Bellini, Victoria Jenks, Jim và Bonnie Onembo, 
Nick và Shelley Guarriello, Pence và Joanie Ziegler, David và 
Victoria Urubshurow, Frank và Khady Lusby, Jane Bullis, Jim 
Mershon, Vera Krivoshein, Sally Ward, Chot và Armen Elliott, 
và Louise Duhaime; một số học viên của TTHTPGTT vế sự 
yếm trợ của họ - Amy và John Miller, .Tenniíer Collins, và 
Thomas Santornartino; và các tiến sĩ của TTHTPGTT - Peter 
Beskyd, James Goodwin, Frank Viverette, Jerry Cohen, David 
và Ming Ming Molony, Davis Smith và Kendra Lawrence, và 
Robert Blease. 

Tôi muốn nói đến một người mà qua sự cộng tác vào đề án này 
đã khiến cho tất cả mọi thứ khác có thế thực hiện được. Tính 
chất các trách nhiệm của tôi tại TTHTPGTT đa tạp tới mức tôi 
không thế nào đặt tay lên bàn phím gõ chữ được nếu tôi không 
có được sự hồ trợ của vợ tôi Diana. Kế từ khi đề án khởi đầu, 
nhà tôi đã quên mình, càng ngày càng gánh vác thêm nhiều 
nhiệm vụ đế TTHTPGTT hoạt động trôi chảy đồng thời giúp tôi 
trong đề án phiên dịch này bất cứ khi nào cần thiết. Trong suốt 
12 năm thực hiện đề án, tôi khó mà có thế đi đúng những gì đã 


11 



đề ra và điều này chỉ có thế thực hiện được do lòng tận tụy sâu 
xa của Diana đối với tầm nhìn bao la của thầy bốn sư của chúng 
tôi, năng lực và lòng nhiệt tình vô bờ, một khả năng bền vững đế 
luôn đặt những quyền lợi của mình xuống hàng thứ yếu cũng 
như trí thông minh rất thực tiền của nhà tôi. Cũng như đứa trẻ 
lớn lên nhờ vào tình thưong và sự bảo bọc của người mẹ, tưong 
tự như vậy, Diana chính là người mẹ của công trình dịch thuật 
này. Tôi sẽ mãi mãi nhớ on điều này. 

Joshua w.c. Cutler 

Trung Tâm Học Tập Phật Giáo Tây Tạng 
Washington, New Jersey 


12 



Mục Lục 


Kính Lễ 7 

Lamrim Lotsawas 8 

Lời Tựa Của Chủ Biên Cho Bản Dịch Anh Ngữ 9 

Bảng Chữ Viết Tắt 15 

Dàn Y cho quyên 2 17 

Chưong 1: Giai Trình Dành Cho Những Cá Nhân Có Khả Năng Cao 27 

Chương 2: Từ Bi, Cánh Cửa Bước Vào Đại Thừa 47 

Chương 3: Bảy Phép Luyện Tâm 59 

Chương 4: Hoán Chuyển Ngã-Tha 83 

Chương 5: Lễ Phát Tâm Bồ-đề 99 

Chương 6: Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm 111 

Chương 7: Dan Nhập về Lục-độ Ba-la-mật-đa 135 

Chương 8: Tu Tập Đại Thừa: Các Giới Luật và Ba-la-mật-đa 163 

Chương 9: Bố Thí Ba-la-mật-đa 179 

Chương 10: Cách Thức Bố Thí 201 

Chương 11: Trì Giới Ba-la-mật-đa 223 

Chương 12: Nhan nhục Ba-la-mật-đa 235 

Chương 13: Tinh Tấn 283 

Chương 14: Thiền Định và Trí Huệ 327 

Chương 15: Giúp Người Phát Triển - Bốn Phương Tiện Thu Phục Đệ 
Tử 353 


13 



14 



Bảng Chữ Viết Tắt 


A-kya 

A-kya-yongs-'dzin, Lam rim brda bkì-oỉ 

AA 

Abhisamayãlamkãra-nãma-prajnãpãramitopadeẳa- 

ắãstra-kãrikã 

AK 

Abhỉdharma-koẩa-kãrỉkã 

AKbh 

Abhỉdharma-koẩa-bhãsya 

AS 

Abhidharma-samuccaya 

Bhk 

Yogã-caryã-bhũmau-bodhisattva-bhũmi 

BCA 

Bodhisatt\>a-carvãvatãra 

Bkl 

l st Bhãvana-krama 

Bk2 

2 nd Bhăvana-krama 

Bk3 

3 rd Bhãvana-krama 

Bpãlita 

buddhapãlỉta-mũlamadhyamaka-vrttỉ 

Chn. 

Chinese 

Cá 

Catuh-sataka-ắãstra-kãrikã-nãma 

D 

sDe dge Các bản dịch kinh và luận Tạng ngữ 

Great Treatise 1 

Cutler et al. 2000 

Great Treatise 2 

Cutler et al. 2000 

Great Treatise 3 

Cutler et al. 2002 

Jm 

Jãtaka-mãỉã 

LRCM 

Tsongkhapa (1985) sKves bu gsum gyi myams su 
bì ang ba'i rim pa thams cad tshang bar ston pa'i 
bvang chub lam gyi rim pa 

MAV 

Madhyamakãvatãra 

MAVbh 

Madhyamakãvatãra-bhãsya 

mChan 

'Jam-dbyangs-bzhad-pa, et al. Lam rim mchan bzhi 
sbrags ma 

MSA 

Mahãyănã-sũtralamkãra-kãrikã 

p 

Suzuki (1955-61) 

PPd 

Prasanna-padã, Dharamala 1968 

PPs 

Prasanna-padã, La Vallée Poussỉn 1970a 

PS 

Parami tã-samãsa 

RGV 

Uttara-tantra ( Ratna-gotra-vibhãga ) 


15 



rNam thar rgyas 

Nag-tsho, Jo bo rje dpal Idan mar me mdzad ve shes 

pa 

kvi mam thar rgyas pa 

Rã 

Rãja-parikatha-ratnavaìi 

Sbh 

Yogã-caryã-bhủmau-ẩrãvaka- 

bhũmi 

Skt. 

Sanskrit 

SP 

Sad-dharma-punậanka-nãma-mahãyãnã-sủừa 

SR 

Sarva-dharma-svabhã-samatã-vipancỉta-samãdhi- 

rãja-sũtra 

Tib. 

Tibetan 

Toh 

Ui et al. 1934 

Ud 

Udãna-varga 

Vs 

Vỉnỉẳcaya-samgrahanỉ 

vv 

Vỉgraha-vyãvartanĩ 

VVv 

Vỉgraha-vyãvartanĩ-vrttỉ 

YS 

yukti-sasthikã 

YSv 

yuktỉ-sasthỉkã-vrttỉ 


16 



r 9 

Dàn Y cho quyên 2 

[Chương 1 Các giai đoạn của lộ trình dành cho những cá nhân có khả năng 
cao ] 

3. Các cấp bậc lộ trình của sự luyện tập tâm thức dành cho những cá nhân có 
đại thiện căn 

a) Chi ra rằng chi có sự phát triển của Tâm giác ngộ là cánh cửa duy nhất 
dẫn đến Đại thừa. 

b) Làm thế nào đế phát triển Tâm giác ngộ. 

i) Tâm giác ngộ phụ thuộc ra sao vào sự nảy sinh của nhũng nguyên 
nhân chính 

a’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua bốn duyên 
b’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua bốn nguyên nhân 
c\ Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua bốn sức mạnh 
[Chương 2 Từ bi, cánh cửa bước vào Đại thừa] 

ii) Giai trình rèn luyện tâm giác ngộ 

a’ Rèn luyện trên nền tảng giáo huấn Bảy phép luyện tâm trong truyền 
thừa truyền từ Trưởng Lão [Atisa] 

1 ’ Phát triển vững chắc về thứ tự cửa các giai đoạn 
a” Chi rõ cội nguồn của Đại thừa là từ bi 

1 ’ ’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn khởi đầu 
2” Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn giữa 
3” Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn cuối 
b” Sáu phép luyện tâm còn lại đều là các nhân hay quả của tâm từ 
bi 

1 ’ ’ Cách thức của „Bốn phép luyện tâm” đầu tiên - Qua sự phát 
triển tình thương nhận ra tất cả chủng sinh như mẹ của mình 
hoạt động như là các nguyên nhân của tâm từ bi 
2” Cách thức tạo lòng tận tụy vô điều kiện và tâm giác ngộ như 
là các hậu quả của từ bi 
[Chương 3 Bảy phép luyện tâm] 

2’ Sự rèn luyện từng bước 

a” Rèn tâm đế có được sự kiên quyết vì lợi ích của chúng sinh 
1 ” Xác lập nên tảng đê phát triên thái độ này 

(a) Đạt được tâm bình đang hướng về chúng sinh 

(b) Y êu mến tất cả chúng hữu tình 

(i) Nuôi dưỡng nhận thức rằng mọi chúng sinh đều là mẹ 

của mình 

(ii) Nuôi dưỡng ký ức về lòng tốt của họ 

(iii) Nuôi dưỡng ước nguyện đền đáp lòng tốt của họ 
2” Phát triển thái độ kiên quyết đến lợi ích của tha nhân 


17 



(a) Nuôi dưỡng tình yêu thương 

(b) Nuôi dưỡng lòng từ bi 

(c) Nuôi dưỡng sự quyết tâm tuyệt đối 
b” Luyện tâm kiên quyết đạt giác ngộ 

c”Nhận ra tâm giác ngộ, thành quả của sự rèn luyện 
[Chương 4 Hoán Chuyên Ngã-Tha] 

b’ Rèn luyện dựa trên các giảng dạy của đứa con của các đấng chiến 
thắng, ngài Tịch Thiên 

1 ’ Quán chiếu về nhũng lợi lạc của việc hoán đối giữa bản thân và 
người khác {hoán chuyên ngã-tha} và sai sót của việc không hoán 
đổi như vậy 

2’ Khả năng hoán chuyến ngã-tha nếu quý vị làm quen với ý nghĩ về 
việc làm như vậy 

3 ’ Các giai đoạn của thiền định về làm sao hoán chuyến ngã-tha 

iii) Phương pháp tạo ra tâm giác ngộ 
[Chương 5 Lễ Phát Tâm Bồ-đề] 

iv) Làm sao đế tạo ra Bồ-đề tâm thông qua các nghi lễ 
a’ Đạt đến điều mà quý vị chưa đạt được 

1 ’ Người mà trước người đó quý vị phát khởi Bồ-đề tâm 
2’ Những cá nhân khởi tạo ra tâm giác ngộ 
3’ Làm sao đế tham gia vào một nghi lễ phát Bồ-đề tâm 
a” Sự chuấn bị cho nghi lễ 

1 ” Tiến hành các thực hành đặc biệt đế quy y 

(a) Sau khi đã trang hoàng nơi tố chức lễ và thiết lập các vật 
biểu tượng của Tam Bảo, sắp xếp vật cúng dường 

(b) Thinh cầu và quy y 

(c) Bắt đầu giới nguyện quy y 
2” Tích tập công đức 

3” Thanh tịnh thái độ 
b” Nghi lễ chính thức 
c” Phần kết thúc của nghi lễ 
[Chương 6 Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm] 

b’ Duy trì và không làm suy yếu những gì quý vị đã đạt được 

1’ Việc rèn luyện giới luật khiến quý vị không làm suy yếu tâm giác 
ngộ trong đời này 

a” Việc rèn luyện giới luật đế nhớ lại những lợi ích của Bồ-đề 
tâm 

nhằm tăng sức mạnh sự nhiệt tình của quý vị cho nó 
b” Việc rèn luyện giới luật đế phát khởi tâm giác ngộ sáu lần mỗi 
ngày nhằm tăng cường Bồ-đề tâm thực sự 
1 ” Kiên cường phát triển Bồ-đề tâm nguyện 
2” Rèn luyện nâng cao Bồ-đề tâm nguyện 


18 



c” Rèn luyện giới luật đế không có ý từ bỏ chủng sinh, mà là vì 
lợi ích của họ, quý vị phát triến tâm giác ngộ 
d” Việc rèn luyện giới luật để tích lũy các tư lương công đức và 
trí tuệ siêu phàm 

2’ Rèn luyện giới luật khiến cho quý vị cũng không bị tách rời với 
tâm giác ngộ trong kiếp sống tương lai 
a” Tu tập trong giới luật đế loại bỏ bốn hành vi đen tối vốn làm 
suy yếu tâm giác ngộ 

b” Rèn luyện giới luật đế áp dụng bốn thực hành trong sáng giữ 
cho tâm giác ngộ khỏi suy yếu 
c’ Phương pháp tu sửa Bồ-đề tâm nếu quý vị làm suy yếu nó 
[Chương 7 Dan Nhập về Lục-độ-Ba-la-mật-đa] 
c) Cách tu học Bồ-tát hành sau khi đã phát tâm giác ngộ 

i) Lý do vì sao phải tu tập sau khi đã phát tâm Bồ-đề 

ii) Chứng minh rằng quý vị sẽ không thế nào trở thành Phật bằng cách tu học 
phương tiện hay trí huệ một cách riêng biệt 

[Chương 8 Tu Tập Đại Thừa: Các Giới Luật và Ba-la-mật-đa] 

iii) Giải thích tiến trình tu học giới luật 
a’ Cách tu tập theo Đại thừa nói chung 

1’ Xác lập nguyện ước tu học giới luật của tâm giác ngộ {Bồ-đề 
tâm}. 

2’ Thọ giới con Phật {Bồ-tát giới} sau khi đã phát nguyện học giới 
luật của tâm giác ngộ. 

3 ’ Cách thức rèn luyện sau khi thọ giới 
a” Nen tảng của giới luật 

b” Cách thức mà tất cả các giới luật được thu tóm trong sáu Ba-la- 
mật-đa 

1” Thảo luận chủ đề chính, số lượng Ba-la-mật-đa cố định 

(a) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên đang cấp cao 

(b) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên việc viên 
thành hai mục tiêu 

(c) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên việc viên 
thành các mục tiêu của người khác 

(d) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định và sự thu nhiếp của 
chủng đối với toàn bộ hệ thống Đại thừa 

(e) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định trong khuôn khố viên 
mãn của các lộ trình hay phương tiện 

(f) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên tam vô lậu 
học {giới, định, và tuệ} 

2” Thảo luận phụ về thứ tự cố định của các Ba-la-mật-đa 

(a) Thứ tự khởi sinh 

(b) Thứ tự cao thấp 


19 



(c) Thứ tự thô lậu và vi tế 
[Chương 9 Bố Thí Ba-la-mật-đa] 

c” Tiến trình tu tập các Ba-la-mật-đa 

1” Cách tu tập các hạnh Bồ-tát nói chung 
(a) Tu tập các Ba-la-mật-đa đê tăng trưởng phâm chât mà quý 
vị sẽ có khi thành Phật 

(i) Cách tu tập Ba-la-mật-đa bố thí 
(a’) Bố thí là gì? 

(b’) Cách bắt đầu nuôi dưỡng đức bố thí 
(c’) Phân loại bố thí 

(1 ’) Vì sao mọi người nên thực hành đức bố thí 

(2’) Các Phân loại bố thí theo mối quan hệ đến các cá 

nhân 

(3’) Các phân loại bố thí thực tế 
(a ) Pháp thí 
(b”) Vô uy thí 
(c”) Tài vật thí 
(1 ”) Thực tế bố thí về Tài vật 
(a)) Cách tiến hành tài thí 

(1) ) Người nhận bố thí 

(2) ) Động lực bố thí 

(a’)) Loại động lực đòi hỏi 
(b’)) Loại động lực phải loại trừ 

[Chương 10 Cách Thức Bố Thí] 

(3) ) Cách thức bố thí 

(a’)) Dạng bố thí nên tránh 
(b’)) Cách thức bố thí 

(4) ) Các vật bố thí 

(a ")) Giới thiệu vắn tắt vật bố thí được và 
vật không được bố thí 

(b’)) Giải thích chi tiết vật bố thí được và 
vật không được bố thí 

(1’)) Giải thích chi tiết về vật nội thân 
{các chi tiết của thân thế } không được bố 
thí 

(a”)) Bố thí không thích họp về 

phương diện thời gian 

(b”)) Bố thí không thích họp về 

phương diện mục đích 

(c”)) Bố thí không thích họp về 

phương diện người xin bố thí 


20 



(2 ")) Giải thích chi tiết về vật bên ngoài 
{vật ngoại thân} được và không được bố 
thí 

(a”)) Cách thức không bố thí vật bên 
ngoài 

(1”)) Bố thí không thích họp về 
phương diện thời gian 
(2”)) Bố thí không thích họp về 
phương diện vật cho 
(3”)) Bố thí không thích họp về 
phương diện người {nhận bố thí} 
(4”)) Bố thí không thích họp về 
phương diện vật chất 
(5”)) Bố thí không thích họp về 
phương diện mục đích 
(b”)) Cách thức bố thí vật ngoại thân 

(b) ) Phải làm gì nếu không thể bố thí 

(c) ) Sử dụng biện pháp đối trị chướng ngại trong 
việc bố thí 

(1) ) Chướng ngại không quen bố thí 

(2) ) Chướng ngại tài sản sa sút 

(3) ) Chướng ngại tham chấp 

(4) ) Chướng ngại không nhìn thấy mục tiêu 
(2”) Bố thí thuần túy bằng ý nghĩ 

(d ’) Tóm tắt 

[Chương 11 Trì Giới Ba-la-mật-đa] 

(ii) Cách thức tu tập trì giới Ba-la-mật-đa 
(a’) Trì giới là gì? 

(b’) Cách bắt đầu tu tập trì giới 
(c’) Phân loại giới luật 
(1’) Giới luật kiềm chế 
(2’) Giới luật tích luỹ công đức 
(3 ’) Giới luật hành động vì lợi lạc chủng sinh 
(c’) Cách tu tập 
(d’) Tóm tắt 

[Chương 12 Nhẫn Nhục Ba-la-mật-đa] 

(iii) Cách tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 
(a’) Nhan nhục là gì? 

(b’) Cách thức bắt đầu tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 
(c’) Phân loại nhẫn nhục 

(1’) Phát triển nhẫn nhục bất kế nguy hại xảy ra cho 
mình 


21 



(a”) Ngưng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ 
làm hại mình 

(1”) Ngùng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ 
ngăn trở hạnh phúc của mình và những kẻ gây đau 
khô cho mình 

(a) ) Chứng minh rằng sân hận là không đủng 

(1) ) Phân tích về mặt đối tượng thì sân hận là 
không chính đáng 

(a’)) Phân tích cho thấy bất kế đối tượng có 
tự chế được hay không, thì sân hận là 
không chính đáng 

(b’)) Phân tích cho thấy bất kể là ngẫu 
nhiên hay bản năng, thì sân hận là không 
chính đáng. 

(c’)) Phân tích cho thấy bất kể sự gây hại là 
trực tiếp hay gián tiếp, thi sân hận là không 
chính đáng 

(d’)) Phân tích cho thây bât kê nguyên nhân 
thúc đây kẻ gây ác, thì sân hận là không 
chính đáng 

(2) ) Phân tích về mặt chủ quan thì sân hận là 
không chính đáng 

(3) ) Phân tích về cơ bản, thì sân hận là không 
chính đáng 

(a’)) Phân tích nguyên nhân của việc gây hại 

và sự sai sót từ đâu 

(b’)) Phân tích sự cam kết của mình 

(b) ) Chỉ ra rằng lòng bi mẫn là phù họp 

(2”) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai 
ngăn trở sự tôn kính, tiếng tăm hay danh dự của 
mình và với nhũng ai xem thường mình hoặc 
những ai nói lời xúc phạm hay khó nghe về mình 
(a)) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những 
người ngăn trở mình ba sự việc -sự tôn kính, 
tiếng tăm hay danh dự 

(1) ) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn thiếu các 
phâm tính tôt đẹp 

(2) ) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn có các 
khiếm khuyết 

(3) ) Sự cần thiết hoan hỷ nhờ có những ai 
ngăn trở sự tôn kính và w... của mình 


22 



(b)) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai 
xem thường hoặc nói những lời xúc phạm hay 
khó nghe về mình 

(b”) Ngưng cả sự không hài lòng với thành công của 
những người gây hại lẫn sự thoả thích khi họ gặp rắc 
rối 

(2’) Phát triển nhẫn nhục chấp nhận khố đau 
(a”) Lý do phải dứt khoát chấp nhận khố đau 
(b”) Cách thức phát triển sự chấp nhận 
(1”) Bác bỏ ý nghĩ cho rằng khi khố đau xảy đến 
thì đó là tuyệt đối khó chịu. 

(2”) Chứng minh rằng chấp nhận khố đau là phù 
họp 

(a) ) Quán chiếu về các phấm tính tốt của khố 
đau 

(b) ) Quán chiếu về các thuận lợi của sự chịu 
đựng các gian khó khô đau 

(1) ) Quán chiếu về các lợi lạc cốt lõi chang 
hạn như sự giải thoát và w... 

(2) ) Quán chiếu về lợi ích của việc xua tan 
khô đau bât khả tư lường {đau khô khôn 
lường} 

(c) ) Cách thức mà việc chịu đụng khô đau 
không còn khó nữa nếu mình từng bước làm 
quen với nó, bắt đầu với khổ đau nhỏ 

(c”) Giải thích chi tiết từ các quan điếm của các nền 
tảng 

(3 ’) Phát triển nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp 
(d’) Cách tu tập 
(e’) Tóm tắt 
[Chương 13 Tinh Tấn] 

(iv) Cách thức tu tập tinh tấn Ba-la-mật-đa 
(a’) Tinh tấn là gì? 

(b’) Cách bắt đầu tu tập tinh tấn 
(c’) Phân loại tinh tấn 
(1’) Các Phân loại thực tế 
(a”) Tinh tấn như áo giáp 
(b”) Tinh tấn huân tập công đức 
(c”) Tinh tấn của hành vi vì lợi lạc của chủng sinh 
(2’) Phương pháp phát triển tinh tấn 
(a”) Loại trừ các duyên {điều kiện} không thuận lợi 
ngăn trở tinh tấn 


23 



(1”) Nhận diện những yếu tố không tương thích 
với tinh tấn 

(2”) Vận dụng phương pháp để loại bỏ những yếu 
tố không tương thích 

(a) ) Ngưng thói lười biếng trì hoãn 

(b) ) Ngưng tham luyến vào nhũng hoạt động 
thấp kém 

(c) ) Ngưng chán nản hay tự khinh miệt 

(1) ) Ngưng chán nản về mục tiêu 

(2) ) Ngưng chán nản về các phương tiện để 
đạt mục đích 

(3) ) Ngưng chán nản bởi vì bất kế ngươi ở 
đâu đều là nơi để tu tập 

(b”) Thu thập các năng lực của sự thuận duyên 
(1”) Phát triên năng lực của ước nguyện 
(2”) Phát triên năng lực của kiên định 
(3”) Phát triên năng lực của hoan hỷ 
(4”) Phát triên năng lực của ngừng nghi 
(c”) Căn cứ vào việc loại bỏ những duyên không 
thuận lợi và huân tập thuận duyên, hãy chuyên chú 
tinh tấn 

(d”) Cách thức vận dụng tinh tấn đế đưa thân và tâm 
vào trạng thái hoạt dụng {trạng thái hoạt động tốt} 
(d’) Cách tu tập 
(e’) Tổng kết 

[Chương 14 Thiền Định và Trí Huệ] 

(v) Cách thức rèn luyện thiền định Ba-la-mật-đa 
(a’) Sự ốn định từ thiền {an định thiền} là gì? 

(b’) Cách bắt đầu tu tập thiền định 

(c’) Phân loại thiền định 
(d’) Cách thức tu tập 
(e’) Tổng kết 

(vi) Cách thức rèn luyện trí huệ Ba-la-mật-đa 
(a’) Trí huệ là gì? 

(b’) Làm thế nào đế khởi phát trí huệ 
(c’) Phân loại trí huệ 
(1’) Trí huệ hiếu biết chân đế {tối hậu} 

(2’) Trí huệ hiểu biết tục đế {tương đối} 

(3’) Trí huệ hiếu biết cách hành động vì lợi lạc chủng 
sinh 

(d’) Cách thức tu tập 
(e’) Tổng kết 


24 



[Chương 15 Giúp Người Phát Triển - Bốn Phương Tiện Thu Phục Đệ Tử] 

(b) Tu tập tứ nhiếp pháp để thu phục đệ tử, giúp người khác 
tưởng thành 

(i) Tứ nhiếp pháp là gì? 

(ii) Lỷ do chủng được ước định là bốn phương pháp 

(iii) Các chức năng của Tứ nhiếp pháp 

(iv) Việc cần thiết dựa vào Tứ nhiếp pháp của những 
người thu phục đệ tử 

(v) Vài giảng giải chi tiết 


25 



26 



Chương 1: Giai Trình Dành Cho Những Cá 
Nhân Có Khả Năng Cao 

3. Các cấp bậc lộ trình của sự luyện tập tâm thức dành cho 
những cá nhân có đại thiện căn 

a) Chỉ ra rằng chỉ có sự phát triển của Tâm giác ngộ là cánh 
cửa duy nhất dần đến Đại thừa. 

b) Làm thế nào để phát triển Tâm giác ngộ {Bồ-đề tâm} 1 . 

i) Tâm giác ngộ phụ thuộc ra sao vào sự nảy sinh của 
những nguyên nhân chính 

a’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua bốn duyên 
b’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua bốn nguyên 
nhân 

c’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua bốn sức mạnh 


Các bậc tôn kính và xuất chúng đều có tâm đại từ bi, con xin cúi 
đầu đảnh lề duới chân các ngài [281] 

Sau một thời gian thiền sâu xa về những sai sót của luân hồi từ 
nhiều phuong diện, quý vị sẽ nhận ra rằng luân hồi thực sự chỉ 


1 Bồ-đề tâm (hay tâm giác ngộ, tinh thần giác ngộ) (skt. bodhicitta) là 
ước nguyện từ bi để đạt đến giác ngộ vì IỢÍ ích của tất cả chúng 
sinh. Bồ-đề tâm được phân chia làm hai loại: (1) Bồ-đề tâm tương 
đối dẫn đến ước nguyện từ bi để thành tựu giải thoát vì lợi ích tất 
cả chúng sinh và để tu tập các phương tiện nhằm đạt mục đích 
này; (2) Bồ-đề tâm tối hậu là trí tuệ trực chứng bản chất tối hậu 
của các hiện tượng. Riêng khái niệm Bồ-đề tâm tương đối còn 
được phân làm hai nhánh: (1) Bồ-đề tâm nguyện là ước nguyện 
đạt giác ngộ cho lợi ích các chúng sinh khác; và (2) Bồ-đề tâm 
hành bao gồm Bồ-đề tâm nguyện cùng với việc xúc tiến sáu hạnh 
Ba-la-mật-đa. Bodhichitta. Rigpa Shedra. Truy cập 11/09/2011. 
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Bodhichitta>. 


27 



là một đốm hỏa ngục sáng mà thôi. Sau đó, quý vị sẽ tận lực với 
mong uớc để đạt giác ngộ, loại bỏ mọi phiền não và đau khổ. 
Neu nuong theo một lộ trình thuộc về tam vô lậu học, quý vị sẽ 
đạt đuợc sự giải thoát khỏi luân hồi và thực sự không bị đảo 
nguợc, không giống nhu trạng thái thiên đuờng trong cõi luân 
hồi. Tuy nhiên, những sai sót đã bị loại trừ và thành tựu các 
phấm chất tốt đẹp của quý vị sẽ không hoàn toàn. Vậy nên, quý 
vị sẽ không hoàn tất các mục tiêu của chính mình và chỉ có thế 
hoàn tất các mục tiêu của tha nhân một cách giới hạn. Sau cùng 
rồi thì một vị Phật sẽ hóa độ cho quý vị và quý vị sè buớc vào 
Đại thừa. Những thiện tri thức đều buớc vào Đại thừa ngay từ 
buối ban đầu. Theo nhu Ba-la-mật-đa Tập Luận, ngài Thánh 
Dũng có nói 1 : 

Một khi nguôi từ bỏ hai thừa thấp 
Vốn không đủ sức mang lại hạnh phúc cho chúng sinh 
Hãy buớc vào thừa do Đức Thế Tôn từ bi đã dạy 
Noi này chỉ có sự giúp đỡ cho tha nhân [282] 


Và 


Khi con nguời thấy niềm vui và bất hạnh chỉ tựa một giấc 
mộng 

Và chúng sinh suy đồi bởi sai sót của vọng niệm, 

Làm sao có thế chỉ lo mong phúc lợi riêng mình 
Bỏ roi đi niềm vui trong các hành vi vị tha tuyệt diệu? 

Khi chúng ta nhận thấy chúng sinh, nhu chúng ta, roi vào trong 
bế luân hồi và ngã vấp, không tìm thấy một huớng đi an toàn vì 
do mắt trí huệ - vốn giúp chúng ta phân biệt điều cần tiếp thu và 
điều cần loại bỏ - đã khép kín, thật là tốt hon hay không nếu 


1 BA2 Paramita-samasa 6.65-66; D3944: Khi 234b6-7. Hai thừa thấp hơn 
là Thanh văn và Duyên Giác thừa. 

28 



chăm lo cho tha nhân và đấu tranh cho phúc lợi của họ, hỡi quý 
vị, những nguời thuộc dòng dõi của đấng Thế Tôn? Nhu cùng 
một bản luận có dạy 1 : 

Sao lại không - Những ai thuộc dòng dõi Thế Tôn 
Và những ai hành sự vì phúc lộc của thế gian này 
Có lòng từ với chúng sinh lầm lỡ, bởi do mắt trí huệ bị che 
mờ 

Một lòng bền chí, hỷ xả xóa sạch mo hồ này. 

Ớ đây quý vị nên sử dụng lòng hoan hỷ, uy tín và sức mạnh đế 
gánh vác trách nhiệm vì hạnh phúc của chúng sinh, bởi vì đặc 
tính chỉ biết mang lại lợi ích, hạnh phúc cho chính mình cũng có 
ngay cả trên những con vật. Do đó sự định huớng co bản của 
các đại hành giả là chỉ tập trung đế thành tựu hạnh phúc và lợi 
ích cho tha nhân. Nhu trong Học Sinh Thư của Ngài Nguyệt 
Quan có viết 2 : 

Cỏ dồi dào gia súc gặm miệt mài 

Và khi khố vì khát, chúng phúc hạnh uống nuớc, noi tìm gặp 

Những ai nồ lực mang phúc lợi cho chúng sinh 

Bằng lòng tin, niềm vui và đầy sức mạnh 

Như tia nắng mặt trời chiếu rạng mọi noi, như du hành trên 

cỗ xe ngựa kéo 

Đây - nền tảng cống hiến thế gian, không suy lường hon 
thiệt 

Như bản tính của kẻ thiện căn luôn quên tư lợi 

Họ hiến thân cho những gì đem lại hạnh phúc và lợi ích cho 

hoàn cầu. 


!bA 3 Ibid. : 6.67; D3944: Khi 234b7-235al. 
2 BA4 éisya-lekha: 100-101; D4183: Nge 52a5-6. 


29 



Người thấy được chúng sinh bị hành hạ bởi đau khố nêu trên và 
người nhanh chóng hành động cho lợi ích của chúng sinh được 
gọi là „hiền nhân” và là một „bậc thiện xảo”. [283] Cùng bản 
luận có dạy 1 : 

Những ai nhận thấy nhân sinh bối rối bởi mây khói vô minh 
bao phủ nhân gian 

Bất lực roi vào ngọn lửa cháy rực của đau khố 
Và vội vàng, cố gắng như thế mình đang roi trên lửa 
Đấy chính là các „hiền nhân” hay các „bậc thiện xảo” 

Do đó, Đại thừa như là cội nguồn của tất cả điều tốt đẹp cho 
chính mình và cho chúng sinh; như là liều thuốc làm giảm đi 
những khố đau, phiền não; như là một đại lộ được chu du bởi tất 
cả thiện tri thức; như là nguồn nuôi dưỡng của tất cả những ai 
nghe thấy, nhớ tưởng, tìm đến và tu học với nó; và như là một 
noi có đại phưong tiện thiện xảo đế quý vị xúc tiến vì phúc lợi 
của tha nhân, và do đó, gián tiếp thành tựu lợi ích cho chính quý 
vị trong toàn thể. Ai bước vào đó đều nghĩ rằng: „Ô thật tuyệt 
vời, tôi đã tìm thấy những gì mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay”. Hãy 
bước vào thừa tối cao này với tất cả „sức mạnh của một người 
xuất chúng” mà quý vị có. Trong Ba-la-mật-đa Tập Luận có 
nói 2 : 

Thừa tối cao này được thấu rõ bởi chân trí huệ. 

Từ nó mà nhất thiết trí của đấng Như Lai phát khởi 
Như mắt của thế gian này 

Ánh hào quang từ ngài như các tia sáng mặt trời mọc 


^5 Ibid. : 102; D4183: Nge 52a7-bl. 
2 BA6 PS: 6.69; D3944: Khi 235a2. 

30 



Do đó, hãy bước vào Đại thừa sau khi quý vị đã phát triển niềm 
tôn kính to tát có được bởi việc hiếu ra các phấm chất tốt đẹp 
của nó từ nhiều khía cạnh khác nhau [của Đại thừa]. 

3. Việc rèn luyện tâm thức trong các đạo trình dành cho 
những người đại thiện căn 

Việc rèn luyện tâm thức trong các đạo trình dành cho những 
người đại thiện căn được trình bày với ba mục sau: 

1. Chỉ ra rằng chỉ có sự phát triển của Tâm giác ngộ {tâm 
Bồ-đề} là cánh cửa duy nhất dần vào Đại thừa 

2. Làm thế nào đế phát triển Tâm giác ngộ (chuông 1 đến 6) 

3. Làm thế nào đế tu học Bồ-tát hành sau khi đã phát triển 
tâm Bồ-đề (chuông 7 và tiếp sau) 

a) Chỉ ra rằng chỉ có sự phát triển của Tâm giác ngộ là cánh 
cửa duy nhất dẫn đến Đại thừa 

Vẩn: Giả sử là hành giả nên bước vào Đại thừa {cỗ xe lớn} 
bằng cách trên, thì nhập môn là gì? 

Đáp: Như Đức Thế Tôn đã dạy rằng không có các cỗ xe lớn nào 
khác hon Ba-la-mật-đa thừa {Toàn hảo thừa, Hiến thừa hay 
Kinh thừa} và Mật thừa {Mật chú thừa, Kim Cang thừa}. Cánh 
cửa duy nhất để quý vị bước vào hai Thừa này đó chính là Tâm 
giác ngộ. Một khi quý vị tạo nên được Tâm giác ngộ này trong 
tâm thức của mình thì quý vị được công nhận là một hành giả 
Đại thừa mặc dù vần chưa tạo dựng được một số đức hạnh khác 
[284]. Một khi quý vị rời bỏ tâm giác ngộ này thì bất kế quý vị 
có thế có được những phấm hạnh nào - ví dụ như tri kiến về tính 
Không vv... - thì quý vị đánh mất Đại thừa, roi vào các tầng của 
Thanh Văn và các bậc tuông tự. Điếm này đã được giảng dạy 
trong nhiều Kinh điến Đại thừa và đã được chứng minh bằng lý 
luận. 

Cánh cửa đầu tiên để bước vào Đại thừa là lòng quyết tâm phát 
triển Tâm giác ngộ cho riêng mình. Chỉ cần đánh mất Tâm Bồ- 
đề này thì được xem có hậu quả là rời bỏ Đại thừa. Do đó, việc 


31 



có là một hành giả Đại thừa hay không tùy thuộc vào việc có 
hiện hữu hay không tâm này. Nhu vậy sau khi Tâm giác ngộ này 
đuợc phát khởi, ngay lập tức quý vị trở thành nguời con của 
Đức Thế Tôn. Nhu Nhập Bồ-đề Hành Luận của Tịch Thiên có 
nói 1 : 

Lúc bất lực, bị trói buộc trong tù tội luân hồi 
Quyết một lòng phát triển Tâm giác ngộ 
Họ, gọi là „ những con trẻ của Nhu Lai ” 2 ... 


Và: 


Hôm nay con đuợc sinh ra trong gia đình của đức Phật 
Con trở thành nguời con của các đấng Nhu Lai 

Nhu vậy điều này đã chỉ rõ một khi quý vị phát khởi đuợc Tâm 
giác ngộ quý vị đuợc gọi là một „Bồ-tát”. Hon nữa, trong Di- 
lặc Hữu Vị Giải Thoát đã nói các hành giả trở thành các Bồ-tát 
nếu có Tâm giác ngộ này mặc dù vẫn chua trau dồi những việc 
làm Bồ-tát 3 : 


*BA7 Bodhísattva-caryã vatãra'. (BCA): 1.9a-c, 3.26cd. cũng được trích tại 
LRCM: 90.6; Great Treatíse 1 : 134. 

2 Nhắc lại, các thuật ngữ như "con Phật", "con của Như Lai", ... ám chỉ 
các Bồ-tát (tại gia hay xuất gia) nếu được dịch theo từ ngữ Hán-Việt 
thì trở thành "Phật tử". Tuy nhiên, vì ngày nay thuật ngữ này không 
còn gói gọn trong nghĩa nguyên thủy mà các kinh văn đề cập (tức là 
các Bồ-tát) nên để tránh nhầm lẫn chúng ta sẽ không dùng thuật ngữ 
Phật tử trong trường hỢp kinh văn đề cập. 

3 BA8 Trích dẫn này từ Bhavana-krama ( Giai Trình Thiền Phần Hai) 
(Bkl), Tucci 1958:501; D3915: Ki 24a5-6. Bản dịch trong Ãrya- 
maitreya-vimokẹa ( Di-Lặc Hữu Vi Giải Thoát) có lẽ là một phần của 
Buddhavatamsaka-sũtra ( Kinh Hoa Nghiêm), D44: A 323a5-bl với chút 
ít sai biệt. 


32 



Ôi người con của truyền thừa tuyệt hảo, dẫu cho kim cưong 
quý giá bị tan vỡ vẫn luôn tỏa ánh sáng hon cả các đồ trang 
hoàng đặc biệt bằng vàng. Nó vần không mất đi tên „kim 
cuông quý giá”, vẫn luôn tránh xa tất cả những nghèo nàn. 
Ôi những người con của truyền thừa tuyệt hảo, tưong tự thế, 
những người đã nuôi dưỡng viên kim cưong quý này, vốn là 
Tâm giác ngộ và nguyện vọng khát khao tới toàn giác, dẫu 
còn thiếu vận dụng, nó vẫn luôn tỏa sáng hon tất cả vật trang 
hoàng bằng vàng với các phấm chất cao, của Thanh Văn, và 
Duyên Giác Phật. Những người con sẽ không bao giờ mất đi 
tên gọi „Bồ-tát”, sẽ xóa bỏ tất cả những thống khố của luân 
hồi,, 

Như trong Bảo Hành Vương Chỉnh Luận, hộ pháp Long Thụ có 
nói 1 : 

Neu như ngưoi cũng như nhân loại 
Ước mong dành được giác ngộ vô song 
Thì nguồn cội điều này là Tâm giác ngộ 
Vững bền như núi cả non cao. 

Hon nữa theo Kim Cương Thủ Điểm Đạo Đại Mật điển có dạy 2 : 

„Ôi đại Bồ-tát, Văn-thù-sư-lợi, mandala Kim Cang thừa này 
quá ư là bí ân, rộng lớn mênh mông, sâu thăm và không thê 
thấu hiếu được. Thật không họp đế giảng nghĩa cho các 
chúng sinh tội lồi”. [285] 

Này Kim Cang Thủ Bồ-tát (Vajrapani), ngưoi nói Mandala 
này hết sức quý hiếm, ta chưa từng nghe thấy Mandala này, 
và nó cần được giảng giải cho ai? 


^9 Ratnavalĩ /Raja-parikatha-ratnavalĩ (Ra): 2.73cd-74ab; Hahn 
1982: 66. 

2 BA10 Vajrapãni-abhiseka-mahã-tantra D496: Da 148b3-4. 


33 



Kim Cang Thủ Bồ-tát đáp: Ôi Văn-thù-sư-lợi, những ai đã 
đạt được Tâm giác ngộ qua thiền định, bạch Văn-thù-sư-lợi, 
những Bồ-tát này thực hành Bồ-tát đạo - cánh cửa vào Kim 
Cang thừa - nên nhận lễ quán đảnh trí huệ siêu việt đế bước 
vào Mandala Kim Cang thừa này. Tuy nhiên, những ai chưa 
đạt được Tâm giác ngộ hoàn toàn không nên nhập môn 
Mandala mật pháp này. Họ không nên ngay cả nhìn 
Mandala, hon nữa không được phép dạy cho những người 
này thực hành về Mandala và những câu mật chú”. 

Bởi vậy, chưa hề đủ nếu một giáo pháp là giáo pháp Đại thừa, 
mà điều cốt yếu chúng ta phải thực sự là người thực hành Đại 
thừa. Xa hon nữa, hoạt động như là một hành giả Đại thừa chỉ 
phụ thuộc vào sự nhận thức về Tâm giác ngộ. Do đó, nếu quý vị 
chỉ có hiểu biết trí óc về Tâm giác ngộ, thì quý vị cũng chỉ có 
hiếu biết trí óc về ý nghĩa đế là một người thực hành Đại thừa. 
Neu khi Tâm giác ngộ này là hoàn hảo, thì hành giả Đại thừa là 
chân chính. 

Nội dung này đã được dần giải bởi Hoa Nghiêm Kinh 1 

Ôi những người con của nòi giống đức hạnh, Tâm giác ngộ 
chính là mầm mong của tất cả phấm hạnh Phật. 

Vì quý vị cần phải lĩnh hội một cách đầy đủ về điều này, tôi sẽ 
giải thích nó. Khi nước, phân bón, đất và hoi ấm vv... phối hợp 
với một hạt lúa, chúng sẽ tác động như là là các nguyên nhân tạo 
mầm non của cây lúa. Neu những yếu tố này phối họp với các 
hạt lúa mì, hạt đậu, vv..., chúng cũng tác động như là nguyên 
nhàn tạo nên mầm non của các loại hạt này. Như vậy, các yếu 


^All Ganda-vyũha-sutra ( Phẩm Hoa Nghiêm ) trong 

Buddhavatamsaka-sũtra ( Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh ) 
D44: Ka 309b 1. Trích dẫn tìm thấy trong Bkl, Tucci 1958: 502; 
D3915: Ki 25al. 

34 



tố này là những nguyên nhân chung để tạo nên sự nảy mầm. 
Song, mặc dù có kết hợp với các điều kiện [duyên] đó lên hạt 
lúa mạch thì cũng không thế nào khiến chúng trở thành nguyên 
nhân sinh ra một cây mạ non của hạt lúa gạo và các cây mầm 
khác hon là lúa mạch [268] . Cho nên một hạt lúa mạch là 
nguyên nhân đặc thù {nguyên nhân chính yếu} tạo ra mầm non 
của lúa mạch. Cũng như vậy, Tâm giác ngộ vô thượng như một 
hạt giống, là nguyên nhân đặc biệt cùng với những nguyên nhân 
chung khác để tạo ra mầm Phật quả. Trí huệ nhận biết được tính 
Không là nguyên nhân chung của ba trạng thái giác ngộ (Thanh 
Văn, Duyên Giác Phật, và Bồ-tát). Theo như Đại thừa Toi Cao 
Mật điển, ngài Di-lặc có nói 1 : 

Khát vọng đưa ta tới Tối thượng thừa là hạt giống 
Trí huệ như mẹ giúp ta sinh ra các phấm hạnh Phật-đà. 

Như vậy Tâm giác ngộ như là hạt giống của người cha, còn trí 
huệ nhận biết vô ngã như là người mẹ. Ví dụ như người cha Tây 
Tạng không thế sinh ra được đứa con trai Ân Độ, ..vv, người cha 
chính là nguyên nhân đặc biệt đế tạo ra nòi giống của đứa bé, 
trong khi một người mẹ Tây Tạng có thế sinh ra được nhiều con 
trai, do đó người mẹ là nguyên nhân chung đế sinh ra những đứa 
bé của bà ta. Và Thanh Văn, Duyên Giác Phật cũng phụ thuộc 
vào trí huệ, vì như trong Tán Dưcmg Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đức 
hộ pháp Long Thụ có nói 2 : 

Đạo giải thoát mà đức Phật, Duyên Giác Phật, Thanh Văn 
dứt khoát dựa vào 

Chính là điều này, chắc chắn không còn cách nào khác 


1 BA12 Mahãyãnottara-tantra-sãstra ( RGV) : 1.34ab; D4024: Phi 7a6-7. 

2 BA13 Prajnã-pãramitã-stotra Pandeya 1994: verse 17; DI 127: Ka 
76b3-4. Tác giả có thể không rõ quan trọng là Long Thụ, Laksã 
Bhagavati (Danh Thiên), và Rahulabhadra (La-hầu-la-đa-la). 


35 



Sự hoàn hảo của trí huệ đấy là mẹ của cả những đệ tử Tiểu thừa 
lần Đại thừa, vì nó [trí huệ] cũng đuợc kế đến nhu là nguời mẹ. 
Do vậy, không thế phân biệt đuợc Tiểu thừa, Đại thừa bằng trí 
huệ hiếu biết tính Không, nhung có thế phân biệt chúng đuợc 
bằng Tâm giác ngộ và những việc làm có hiệu quả lớn của Bồ- 
tát. Theo nhu Bảo Hành Vương Chỉnh Luận Long Thụ đã nói 1 : 

Vì khát vọng nguyện, hành, 

Và hoàn tất các hiến dâng của Bồ-tát 

Không thế giải thích theo Thanh Văn thừa 

Thì làm sao nguôi có thế thành Bồ-tát qua con đuờng đó? 

Nhu vậy đức Long Thụ đã nói quý vị không phân biệt những 
thừa này bằng tầm nhìn triết lý, mà bằng những hành vi. Neu 
nhu trong cách này, trí huệ nhận biết tính Không, không phải là 
lộ trình Đại thừa đặc biệt thì nó cũng sẽ tiếp tục mà không kế 
rằng có các lộ trình chia sẻ khác. [287] Từ đây, mặc dù quý vị 
rất ít thuần thục với các giáo pháp, song sau khi đã có đuợc một 
Tâm giác ngộ làm huấn thị cốt yếu dù quý vị chua tu tập nó, 
nhung sau khi nghĩ nhớ về nó dù chỉ qua ngôn từ trong buổi đầu, 
thì quý vị đã chủ ý tạo đuợc một nồ lực lớn cho một phần nhỏ 
đon giản của lộ trình. 

Thuờng, một đứa trẻ sinh ra cần phải nhờ cả cha và mẹ, quý vị 
cũng cần phải có đầy đủ cả phuong tiện và trí huệ để có một lộ 
trình tu tập hoàn thiện. Cụ thế, quý vị cần phải có: phuong tiện 
chính yếu là Tâm giác ngộ; và trí huệ chính yếu là tri kiến về 
tính Không. Neu quý vị chỉ thiền định chăm chỉ về một trong hai 
yếu tố trên, và quý vị chỉ đon thuần tìm sự giải thoát khỏi luân 
hồi, đế đạt đuợc cách giải thoát này thì quý vị chỉ cần thiền định 
về ý nghĩa của tính Không, tức là vô ngã, thiền định không sai 


1 BA14 Ra: 4.90; Hahn 1982:126-127. 
36 



sót nhằm đạt tuệ giác. Tuy nhiên, nếu quý vị xem mình là hành 
giả Đại thừa thì còn cần phải nuôi duỡng Tâm giác ngộ. Tại 
sao? Bởi vì quý vị cần có trí huệ đế ngăn ngừa rơi vào luân hồi 
cực đoan và quý vị cần có từ bi đế ngăn ngừa rơi vào cực đoan 
của an tịnh [niết-bàn], Cho nên trí huệ không ngăn ngừa đuợc 
quý vị rơi vào trạng thái cực đoan của an tịnh. Theo như Hiện 
Quản Trang Nghiêm Luận Ngài Di-lặc đã nói 1 : 

Qua tri kiến ngươi không ở lại luân hồi 
Qua từ bi ngươi không lưu trong an lạc 

Neu là hành giả Đại thừa, quý vị cần phải rèn luyện Tâm giác 
ngộ, bởi vì ngay cả trong Tiểu thừa quý vị cũng sẽ không rơi 
vào tột cùng của luân hồi và điểm chính cản trở trên đường Bồ- 
tát đó là rơi vào cực kỳ an tịnh. 

Khi những người con của đức Thế Tôn, là người giải thích đúng 
đắn các chú giải về ý nghĩa chủ tâm của đấng Thế Tôn, phát 
khởi tinh thần giác ngộ tôn quý này trong tâm thức của họ thì họ 
kinh ngạc và nghĩ rằng một lộ trình thâm diệu như thế đã xuất 
hiện. Tuy thế, họ không có cùng cảm xúc như the khi họ đạt đến 
một phấm chất tốt đẹp nhỏ làm hài lòng cho các phàm phu. Như 
Nhập Bồ-đề Hành Luận có nói 2 : 

Tâm vị tha này không sinh ra 

Trong tha nhân ngay cả cho lợi ích của chính họ 

Đây là viên ngọc quý của tâm 

Mang lại điều diệu kỳ chưa từng thấy. 

Và: 


^Al.5 Abhisamaya-lankara-prajnaparamitopadesa-sastra (AA): I.IOab; 
D3786: Ka 2a5. 

2 BA16 BCA: 1.25,1.30bcd, 1.36ab, 3.32cd. 


37 



Đức hạnh nào sánh bằng đây? 
Bằng hữu nào lại như thế? 

Công đức nào xứng ngang bằng? 


Và 


Con xin cuối lạy trước tất cả 

Những ai đã khởi tạo ngọc thiêng của tâm thức này. [288] 


Và 

Đấy là thứ bo tinh túy 

Được đánh ra từ sữa của những lời dạy siêu việt. 

Như vậy Tâm giác ngộ chính là lời huấn thị tối thượng, là phần 
trích tinh túy nhất của kinh điển. 

Do đó, dù rằng theo như tôn giả Atisa với quan điểm Đại thừa 
của và sư phụ Ser-ling-ba (gSer-gling-pa) của ngài với quan 
điểm satyãkãravãdin 1 thì ngài Atisa đạt được Tâm giác ngộ dựa 
vào chính mình và đã khiến ngài thành trò giỏi nhất của thiện sư 
của ngài. Neu như những hành giả nào thấu hiếu được những cốt 
lõi của Kinh điển, hãy xem tiểu sử của đại sư Atisa thì sẽ hiếu 
rành rọt hon về điếm mấu chốt của lộ trình này. 


^Al.7 Duy thức được chia thành nhóm Satyãkãravãdin (Thật tướng 
Duy thức) khẳng định sắc (nguyên tử) của màu xanh trong nhãn 
thức lĩnh hội màu xanh là thật và nhóm còn lại là Alikãkãravãdin 
(Huyễn tướng Duy thức) phủ nhận điều này. Xem thêm Great 
Treatise 3, note 535. Điều này có nghĩa là tư tưởng của Atisa đã 
vượt trên sư phụ. 

38 



Neu quý vị phát triển tâm này một cách không tính toán sau 
nhiều nồ lực, quý vị sẽ nhập vào Tâm giác ngộ và như vậy quý 
vị đã tạo ra được một mấu chốt nhỏ làm đòn bấy cho Bồ-tát 
hành. Dù sao nếu như quý vị thiếu mất Tâm giác ngộ này thì cho 
dù cúng dường ngọc ngà châu báu chất đầy Tam thiên đại thiên 
thế giới trong cõi Ta-bà này cũng không được xem là việc thực 
hành Bồ-tát Đạo. Cũng vậy, những hành vỉ được xem là Ba-la- 
mật-đa từ trì giới cho đến trí huệ, cũng như là việc thiền quán 
lên chính mình thông qua một vị bốn tôn, và thiền quán lên các 
đường kinh mạch, khí lực luân xa , ..vv... thì cũng không được 
xem là việc thực hành Bồ-tát đạo. 

Nếu như tâm thức quý giá của quý vị không thực hiện những 
điểm mấu chốt để tu tập thì bất kể quý vị cố gắng để nuôi dường 
thiện đức trong bao lâu cũng không thành đạt được bao nhiêu. 
Tựa như là việc cắt cỏ với một chiếc liềm cùn. Neu như quý vị 
dùng Tâm giác ngộ như làm chìa khóa của tu tập thì nó như là 
việc cắt cỏ với chiếc liềm sắc bén - ngay cả khi không cắt cỏ, 
quý vị vẫn mài bén lưỡi liềm, và khi cắt thì sẽ được một khối 
lượng lớn trong một thời gian ngắn. Cũng như vậy, nếu Tâm 
giác ngộ này được tiến hành một cách triệt đế thì trong mỗi giây 
phút quý vị có thế tẩy sạch các chướng ngại, tich lũy công đức 
và trí huệ siêu việt. Ngay cả một đức hạnh nhỏ cũng có thế lan 
tỏa rộng lớn, và những công đức đó nếu làm khác đi sẽ bị đánh 
mất sau một khoản thời gian không hạn kỳ. Theo Nhập Bồ-đề 
Hành Luận có nói 1 : 

Sức mạnh của tội lỗi to tát và mãnh liệt vô cùng 

Ngoài Tâm giác ngộ hoàn hảo 

Liệu đức hạnh nào chiến thắng nổi nó không? 

Hay: 


^18 BCA: 1.6bcd, 1.14ab, 1.21-22,1.12. 


39 



Như ngọn lửa ở cuối mồi kiếp lượng 
Sẽ lập tức thiêu tan các tội lỗi lớn lao. [289] 

Lại nữa: 

Neu ai nghĩ: „Tôi sẽ gột sạch 
Chỉ những điều phiền não của nhân sanh” 
Có được chủ tâm lợi ích đó 
Họ nhận được công đức vô hạn 
Đến khi đó còn điều chi đế nói 
về nổi khát khao nhằm đế xoá tan 
Bất hạnh vô lượng của mỗi chúng sanh 
Và đế phú cho họ vô vàn thiện hạnh 


Và 


Đức hạnh khác, thảy tựa như thân chuối 
Cho xong quả , chúng đều tàn lụi 
Tâm giác ngộ như cây ban ước nguyện 
Luôn cho quả, không tàn úa, mà chỉ sum xuê 

b) Làm thế nào để phát triển Tâm Bồ-đề 

Làm thế nào đế phát triển Tâm giác ngộ được giải thích qua bốn 
phần sau 

1. Tâm giác ngộ phụ thuộc ra sao từ các nguyên nhân phát 
sinh 

2. Những giai đoạn rèn luyện Tâm giác ngộ (chuông 2-4) 

3. Thước đo thành quả của Tâm giác ngộ (chuông 4) 

4. Tiếp nhận Tâm giác ngộ ra sao qua quá trình hành lễ 
(chuông 5-6) 

i) Tâm giác ngộ phụ thuộc như thế nào vào các nguyên nhân 
xác định đế phát sinh 


40 



Tâm giác ngộ phụ thuộc ra sao vào các nguyên nhân xác định đế 
phát sinh đuợc giải thích qua ba phần 

1 . Sự phát triển của tâm qua bốn duyên cảnh 

2. Sự phát triển của tâm qua bốn nguyên nhân 

3. Sự phát triển của tâm qua bốn sức mạnh 

a’ Sự phát triển của tâm qua bốn duyên cảnh 

1. Quý vị phát triển Tâm giác ngộ hoặc bằng cách tự thấy cho 
mình một năng lực phi thuờng của các đức Phật, của các vị Bồ- 
tát, hay bởi tự nghe về chúng từ một nguời đáng tín cấn, và sau 
đó nghĩ rằng „Sự giác ngộ này mà trong đó họ tự tại hay trong 
đó họ mưu cầu thì rất mạnh mẽ”. 

2. Dầu cho quý vị chua thấy, nghe về năng lực như vậy, thì 
bằng con đuờng này, quý vị có thế phát triển Tâm giác ngộ qua 
cách lắng nghe tập hợp Kinh điến vốn dùng giác ngộ vô thuợng 
nhu là điểm xuất phát và từ đấy khát khao đạt đuợc trí huệ siêu 
phàm của đức Phật. 

3. Dầu cho có thế chua nghe thấy giáo pháp, quý vị vần có thế 
phát triển Tâm giác ngộ bằng cách hiếu ra rằng những lời dạy 
xuất chúng của các vị Bồ-tát đang dần mai một và sau đó nghĩ 
rằng „Ta sè dứt khoát phát triển Tâm giác ngộ đế lưu giữ những 
giáo huấn của các vị Bồ-tát được dài lâu, bởi lẽ sự tồn tại của 
những giáo huấn này sẽ giúp vô vàn chúng sinh tay sạch đau 
khổ” 

4. Dầu cho quý vị không nhận thấy sự mai một của những giáo 
huấn này, song quý vị ngầm nghĩ: „Quả thật là khó phát triển 
Tâm giác ngộ, ngay cả vói các bậc Thanh văn, hay Duyên giác 
trong thời đại mạt pháp hiện nay, khi mà đầy dầy những vô 
minh, vô liêm sỉ, không biết xấu hố, ghen tuông, bủn xỉn vv.... 
Như vậy thì điều gì cần thiết đế đề cập đến việc phát triển của 
Tâm giác ngộ tối thượng? Neu là tôi, tại một thời điểm nào đó, 


41 



mà tôi phát triển Tâm giác ngộ thì chắc chắn những chúng sinh 
khác cũng sẽ làm theo”. Như vậy quý vị phát Tâm giác ngộ 
trong bối cảnh nhận ra rằng sự khó khăn đòi hỏi đế phát triển nó 
[290] 

Sự quan tâm đến Tâm giác ngộ khởi sinh như thế nào từ bốn 
duyên cảnh trên đã truyền cho quý vị cảm hứng mong muốn 
thành tựu giác ngộ. Các cách thức mà điều này xảy ra là như 
sau: 

1 . Sau khi quý vị nghe thấy về một năng lực siêu phàm, quý vị 
chợt bừng tỉnh và nghĩ „Ta sẽ đạt được giác ngộ như thế” và bắt 
đầu phát Tâm giác ngộ. 

2. Qua việc lắng nghe được những phấm hạnh tốt đẹp của một vị 
Phật từ một vị đạo sư, trước hết, quý vị phát triển tín tâm, kế tiếp 
là nảy sinh lòng khao khát đạt được những phấm hạnh này. 

3. Không chịu nổi khi thấy được ý tưởng về những lời giáo 
huấn của Đại thừa đang bị mai một, thì quý vị nuôi dưỡng mong 
ước đạt được trí huệ siêu việt của đức Phật. 

về điểm cuối này, quý vị nhận thấy rằng, nếu như những lời dạy 
của đức Phật không bị mất đi, thì đau khổ của chúng sinh có thể 
kết thúc. Mặc dù mục tiêu của quý vị quả là nhằm xóa bỏ đau 
khố, tuy nhiên điều kiện chính khiến làm xuất hiện Tâm giác 
ngộ là do không chịu được khi những giáo huấn của đức Phật có 
thế bị mất đi. Ngoài ra, sự phát triển của Tâm giác ngộ sê được 
giải thích thêm trong phần sau về cách thức Tâm giác ngộ nảy 
sinh ra sao trong việc phụ thuộc vào tâm từ bi. 

4. Sau khi quý vị nhận thấy được sự quý hiếm của tâm giác ngộ 
đầy ý nghĩa này như thế nào, quý vị phát triển khao khát đạt 
được Phật quả vốn được kích hoạt một cách nền tảng bởi sự tinh 
thức này. 


42 



Đối với hai thành phần của Tâm giác ngộ bao gồm ước ao đạt 
đến giác ngộ, và nhắm đến mục đích mang lại niềm hạnh phúc 
cho tất cả chúng sinh thì sự phát triển thứ tư này của Tâm giác 
ngộ được thiết lập trong khuôn khố của việc tạo ra khát khao đạt 
được giác ngộ chứ không được thiết lập trên khuôn khố của mục 
đích {nêu trên}. 

Thiếu lòng khát khao đạt tới Phật quả vốn xuất phát từ việc nuôi 
dưỡng niềm tin vào những phấm hạnh của đức Phật thì quý vị 
không thể vượt qua được ý tưởng về sự mãn nguyện cho rằng an 
tịch [Niết-bàn] tự mình nó cũng đã đủ đáp ứng được những mục 
đích riêng của quý vị. Lòng khát khao đạt tới Phật quả, mà được 
tính đến qua rèn luyện về tình yêu thưong cũng như tâm từ bi và 
nhận thấy được rằng việc đáp ứng mục đích của chúng sinh như 
là điều cần thiết có năng lực nhố tận gốc ý tưởng mãn nguyện 
cho rằng an tịch của riêng mình đủ đế đáp ứng những mục đích 
của chúng sinh, nhưng không đủ khả năng ngăn chận ý tưởng về 
sự mãn nguyện nghĩ rằng an tịch đủ cho chính mục đích của 
riêng mình. Bên cạnh lòng ước ao đạt được Phật quả này vốn 
đến từ việc vun trồng lòng tin vào những phẩm hạnh cao đẹp 
của đức Phật, thì không có bất cứ điều gì cản trở được ý tưởng 
mãn nguyện nghĩ rằng chỉ riêng sự an tịch của mình có khả năng 
hoàn tất mục đích của chính mình. Thật quả quý vị cần phải 
vượt qua ý tưởng mãn nguyện cho rằng sự an tịch của mình là 
đầy đủ đế hoàn tất lợi ích của chính quý vị, bởi lẽ: (1) Những 
hành giả Tiếu thừa vốn đon thuần thoát khỏi luân hồi, thì chỉ 
loại trừ được một phần của các sai sót và chỉ có được một phần 
của chánh tri kiến và do đó thiếu đi sự đáp ứng hoàn hảo cho các 
mục đích của chính họ. (2) Những hành giả này chỉ được giải 
thoát khỏi những vấn đề của luân hồi chứ không phải những vấn 
đề của sự an tịch. (3) Điều đáp ứng hoàn hảo cho mục đích của 
quý vị đó chính là: Pháp Thân Phật. [291] Do đó, một khi quý vị 
nuôi dưỡng niềm tin vào những phấm hạnh cao quý của đức 
Phật, quý vị sẽ nhận ra rằng cần phải đạt được Phật quả như là 
mục đích cần thực hiện của mình, chưa kể đến mục đích của các 


43 



chúng sinh khác. Nhận thức ra điều này là hết sức quan trọng để 
không làm cho quý vị quay trở lại con đuờng Tiểu thừa. 

Trong bốn sự phát triển Tâm giác ngộ vừa đuợc diễn giải trên 
thì hai yếu tố đầu không đuợc cảm sinh từ tâm từ bi, hay tình 
thuong. Trong các Kinh cũng nhu Luận khác cũng đã có nhiều 
giải thích về sự phát triển Tâm giác ngộ nhu là niềm ao uớc đạt 
đuợc Phật quả đem đến đon thuần bởi những phấm hạnh cao 
đẹp của Pháp Thân Phật và sắc Thân Phật. Sự kiên định đế đua 
tất cả mọi chúng sinh hữu tình đạt Phật quả cũng đuợc xem là là 
sự phát triển của Tâm giác ngộ này. Nhu vậy quý vị cần phải 
xem xét từng điều trong hai điều này, đuợc tính đến một cách 
đon giản nhu là „Sự Phát triển Tâm giác ngộ”. Dù sao, về việc 
phát triển một Tâm giác ngộ hoàn hảo trọn vẹn thì sẽ không vẹn 
toàn nếu chỉ có khát khao đế đạt đến Phật quả dựa trên việc thấy 
đuợc sự cần thiết để thỏa mãn các mục đích của tha nhân. Quý 
vị phải có lòng khát khao đạt tới Phật quả vốn bởi nhận ra rằng 
điều này không thế thiếu đuợc cho mục đích của riêng mình. Xa 
hon nữa, chủ định này không cho phép bỏ qua lợi ích của những 
chúng sinh khác, mà cũng là vì lợi ích của họ. Bởi lẽ trong Hiện 
Quán Trang Nghiêm Luận nói tới hai chủ tâm đế đạt tới giác 
ngộ và để mang lại phúc lợi cho các chúng sinh nhu sau 1 : 

Phát triển Tâm giác ngộ 

Là khát khao giác ngộ toàn hảo cho phúc lợi của chúng sinh 

b’ Phát triển Tâm giác ngộ qua bốn nguyên nhân 

Quý vị phát triển Tâm giác ngộ dựa vào 

1) Dòng truyền thừa hoàn hảo 

2) Đuợc duy trì bởi một bậc Thầy 

3) Lòng từ bi huớng tới chúng sinh 

4) Không chán nản bởi các khó khăn của luân hồi 


^Al.9 AA: 1.18ab; D3786: Ka 2b5. 
44 



c’ Phát triển Tâm giác ngộ thông qua bốn sức mạnh 

Quý vị phát triển Tâm giác ngộ qua bốn sức mạnh sau đây 

1) Sức mạnh của bản thân: lòng uớc ao đạt tới giác ngộ 
hoàn hảo thông qua sức mạnh, năng lực của bản thân 

2) Sức mạnh của những chúng sinh khác: lòng uớc ao đạt 
tới giác ngộ hoàn hảo thông qua tha lực {năng lực của những 
chúng sinh khác} [292] 

3) Sức mạnh của nguyên nhân - đó là việc phát triển tâm 
này qua việc trở nên quen thuộc với Đại thừa và giờ đây chỉ 
bởi sự tán thán các chu Phật, chu Bồ-tát. 

4) Sức mạnh của sự áp dụng: trong cuộc sống này quý vị đã 
quen thuộc với các hành vi thiện đức trong một thời gian dài 
nhu là việc dựa vào một chúng sinh kiệt xuất và việc quán 
chiếu vào các giáo pháp mà quý vị đã nghe. 

Hon nữa, ngài Vô Trước đã nói trong Bồ-tảt Địa ( Bodhỉsattva - 
bhumỉ ) 1 rằng sau khi quý vị phụ thuộc vào bốn duyên cảnh và 
bốn nguyên nhân (một cách riêng lẽ hay chung nhau) thì quý vị 
phát khởi được một Tâm giác ngộ vững chắc nếu quý vị nuôi 
dưỡng nó từ sức mạnh của bản thân, hoặc từ sức mạnh của 
nguyên nhân. Tâm này sẽ không vững chắc nếu quý vị phát triển 
từ sức mạnh của người khác, hoặc từ sức mạnh của sự áp dụng. 

Một khi quý vị đã hiếu rõ rằng những lời giáo pháp nói chung, 
hay những giáo pháp Đại thừa nói riêng đang bị biến mất và 
rằng trong thời mạt pháp này thì việc nhận ra rằng một Tâm giác 
ngộ được phát triển từ sâu thắm của con tim là hết sức hiếm có. 
Tin cậy vào một sư phụ ưu tú, với sự cố gắng thực hành - bao 
gồm việc học, suy luận và vv... về tạng Kinh Đại thừa - và vun 
trồng cội rễ của sự phát triển Tâm giác ngộ từ tận đáy lòng, chứ 


1 BA20 Yoga-carya-bhumau-bodhisattva-bhumi (Bbh), VVogihara 
1971:16-17; D4037: Wi 10a7-b2. 


45 



không phải do bắt buộc của người khác, cũng không phải do 
thiếu suy xét mà theo chân người khác, mà cũng không phải 
theo phong tục tập quán, mà do từ chính sức mạnh của bản thân 
mình. Tất cả Bồ-tát hành đều phải nhất thiết đặt trên nền tảng 
đó. 


46 



Chương 2: Từ Bi, Cánh Cửa Bước Vào Đại 

Thừa 


ii) Giai trình rèn luyện tâm giác ngộ 

a’ Rèn luyện trên nền tảng giáo huấn Bảy phép luyện tâm 
trong truyền thừa truyền từ Truởng Lão [Atisa] 

1 ’ Phát triển vững chắc về thứ tự cửa các giai đoạn 
a’ ’ Chỉ rõ cội nguồn của Đại thừa là từ bi 

1 ’ ’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn khởi 
đầu 

2” Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn giữa 
3” Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn cuối 
b” Sáu phép luyện tâm còn lại đều là các nhân hay 
quả của tâm từ bi 

1 ’ ’ Cách thức của „Bốn phép luyện tâm” đầu tiên 
- Qua sự phát triển tình thuong nhận ra tất cả 
chúng sinh nhu mẹ của mình hoạt động nhu là 
các nguyên nhân của tâm từ bi 
2” Cách thức tạo lòng tận tụy vô điều kiện và 
tâm giác ngộ nhu là các hậu quả của từ bi 



ii) Giai trình rèn luyện tâm giác ngộ 

Việc rèn luyện tâm giác ngộ gồm 2 phần 

1 . Rèn luyện trên nền tảng bảy phép luyện tâm trong truyền 
thừa có nguồn từ Trưởng Lão [Atisa] (Chuông 2- 3) 

2. Rèn luyện trên nền tảng những huấn thị của ngài Tịch 
Thiên người con của Đấng Chiến Thắng (Chưong 4) 

a’ Rèn luyện trên nền tảng bảy phép luyện tâm trong truyền 
thừa tuyền xuống từ Trưởng Lão 

Bảy phép luyện tâm này bao gồm: [7] giác tâm mà từ đó quả vị 
Phật Ba-la-mật-đa sinh khởi; giác tâm này sinh ra từ [6] lòng tận 


47 



tụy vô điều kiện; tấm lòng này nảy sinh từ [5] tâm từ bi; tâm từ 
bi này được phát sinh từ [4] tình thương; tình thương này được 
khởi lên từ [3] mong muốn đền đáp lại lòng tốt; sự ân cần của 
những người mẹ; mong muốn đền đáp lại lòng tốt, sự ân cần của 
những người mẹ được sinh ra từ [2] việc hồi tưởng về lòng tốt, 
sự ân cần của những người mẹ; và hồi tưởng này về lòng tốt; sự 
ân cần của những người mẹ được phát khởi từ [1] việc nhận biết 
tất cả các chúng sinh đều là những người mẹ của mình. 

Rèn luyện trên nền tảng bảy phép luyện tâm gồm 2 phần 

1 . Phát triển vững chắc theo thứ tự của giai trình 

2. Tập luyện tiệm tiến (Chương 3) 

1 ’ Phát triển vững chắc theo thứ tự của giai trình 

Việc phát triển vững chải theo thứ tự của giai trình gồm 2 phân 
mục 

1 . Chỉ rõ cội nguồn của lộ trình Đại thừa là từ bi 

2. Làm thế nào để sáu phép luyện tâm còn lại hoặc là nhân 
hoặc là quả của tâm từ bi 

a” Chỉ rõ cội nguồn của đạo pháp Đại thừa là từ bi 

Việc chỉ rõ cội nguồn của đạo pháp Đại thừa là từ bi gồm 3 phần 
[293] 

1 . Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn khởi đầu 

2. Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn giữa 

3. Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn cuối 

1” Tầm quan trọng của tù' bi trong giai đoạn khỏi đầu 

Một khi tâm thức của quý vị rung động bởi tâm đại từ bi, quý vị 
sẽ chắc chắn nguyện ước giúp giải thoát toàn bộ chúng sinh 
thoát khỏi luân hồi. Neu tâm từ bi của quý vị yếu thì quý vị 
không có cảm giác này. Vì lẽ đó, tâm từ bi quan trọng trong giai 
đoạn khỏi đầu. Vì việc cảm nhận trách nhiệm để giải thoát toàn 
bộ chúng sinh đòi hỏi phải có một tâm đại từ bi nếu tâm của quý 
vị không gánh vác trách nhiệm này thì quý vị vẫn không được 


48 



xếp vào hàng hành giả Đại thừa. Theo như Vô Tận Ỷ Đại thừa 
Kỉnh có nói 1 

Hon nữa, tôn giả Xá-lợi-phất, tâm đại từ bi của các vị Bồ-tát 
là vô hạn. Tại sao? Tôn giả Xá-lợi-phất, vì đấy là điều kiện 
tiên quyết. Cũng như hoi thở là điều kiện đầu tiên cho sức 
sống của một con người, tâm Đại từ bi của Bồ-tát là điều 
kiện tiên quyết để đạt tới Đại thừa một cách đúng đắn 2 

Cũng như theo kinh Đỉnh Đạo Tràng ( gayã-sĩrsa ) có dạy 3 : 
„Bạch Văn-thù-sư-lợi, động lực của Bồ-tát hành là gì? Đối 
tượng của nó là gì?” Văn-thù-sư-lợi đáp: „Này Devaputra 4 , 
đại từ bi là động lực của Bồ-tát hành, đối tượng của nó là 
chúng sinh hữu tình”. 

Do đó từ bi là co sở của việc xúc tiến các hành vi bởi vì quý vị 
nhận thấy rằng quý vị sẽ không giữ nổi hạnh nguyện của mình 
nếu thiếu tu tập trong việc tích lũy hai đại thiện đức {Hai bồ tư 
lưong: công đức (tib. s^-a5iiN%aỂỴi) và trí huệ (tib. 3)'â<N%a*|<si)} và 


1 BA21 Arya-aksayamati-nirdeảa-nama-mahayana-sutra, D175: Ma 
132a5-6. Trích dẫn được tìm thấy trong Bkl, Tucci 1958: 497; 
D3915: Ki 22a6-bl 

2 Theo bản dịch của Thích Trí Tịnh trong kinh Pháp Hội vô Tận Ý B'ô- 
tát thuộc Kinh Đại Bảo Tích thì đoạn kinh này đã được dịch thành 
"Đây gọi tà Bồ- tát tu hành đại từ mà chẳng thể tận vậy. Thưa Tôn 
giả Xá LỢi Phất! Đại B 'ô-tát tu hành đại bi cũng chẳng thể tận. Tại 
sao ? Như mạng căn của người thì lấy hơi thở vào ra làm gốc. BỒ- 
tát tu học Đại thừa như vậy lấy đại bi làm gốc." 

Kinh Bảo Tích. Thư viện Hoa Sen. Truy cập 04/08/2010. 
<http://www.thuvienhoasen.org/kinhdaibaotich-09-61-4.htm>. 

3 BA22 Ãrya-gayã-éirsa-nãma-mahãyãnã-sũtra, {Đạo Tràng Đỉnh Đại 
Thừa Kinh } D109: Ca 286b3-4. Trích dẫn được tìm thấy trong Bkl, 
Tucci 1958: 497; D3915: Ki 22bl. 

4 Devaputra dịch theo nghĩa là Thiên Tử. 


49 



quý vị bắt đầu công việc khó khăn cho việc tích lũy các đại thiện 
đức này”. 

2” Tầm quan trọng của tù’ bi trong giai đoạn giữa 

Quý vị có thế phát triển tâm giác ngộ ở một thời điểm và sau đó 
xúc tiến Bồ-tát hành. Nhung khi quý vị nhận ra rằng chúng sinh 
nhiều hằng hà sa số, và hành động không phù họp, rằng việc rèn 
luyện sẽ rất khó khăn và không giới hạn và rằng quý vị phải cần 
đến thời gian lâu vô hạn, thì quý vị có thế đánh mất can đảm và 
rơi vào Tiếu thừa. Tuy nhiên, qua việc tự luyện tập làm quen đế 
làm cho lòng từ bi tăng truởng hơn là điều không xảy ra ở một 
lần phát triển, khiến quý vị trở nên ít quan tâm đến chính hạnh 
phúc hay đau khố của riêng mình và chùn buớc trong việc hồ trợ 
cho ích lợi của tha nhàn. 

Do đó, quý vị sẽ dề dàng hoàn tất mọi sự tích lũy. [294]. Theo 
nhu Giai Trĩnh Thiền ( Bhavanakrama ) phần đầu của Ngài Liên 
Hoa Giới có dạy 1 

Bởi lẽ các vị Bồ-tát hành động bằng tâm đại từ bi, các ngài 
luôn mẫn cán, cố gắng vì phúc lợi của chúng sinh, không 
màng đến bản thân. Hậu quả là các ngài đã tiến hành tích lũy 
hai đại thiện đức đầy khó khăn, mệt mỏi, và đòi hỏi thời gian 
lâu dài. Cũng nhu Tín Lực Dưỡng Hành Ân Kinh ( Sraddhã - 
balãdhãnavatãra-mudrã-sũtra) có dạy 2 

Ai có tâm đại từ bi sẽ luôn nhận lấy cuộc sống phiền não, 
buông bỏ cuộc sống an lạc đế giúp đỡ tất cả chúng sinh 
đuợc hoàn thiện hơn 


1 BA23 BkỊ, Tucci 1958: 497-498; D3915: Ki 22b2-4. 

2 BA24 Arya-sraddhã-balãdhãnavatãra-mudrã-nãma-mahãyãnã-sũtra, 
D201: Tsha 15a4. 


50 



Neu các Bồ-tát tiến hành việc như thế này trong sự khó khăn 
cực kỳ, thì họ sẽ hoàn tất một cách trọn vẹn và nhanh chóng 
các tích lũy này. Họ chắc chắn sẽ thành tựu trạng thái cao 
của nhất thiết trí. Như vậy cội rề duy nhất của Phật tính đó là 
tâm từ bi. 

3” Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn cuối 

Dựa vào sức mạnh của đại từ bi, các đức Phật ngay cả khi đã đạt 
được mục đích, các ngài không trụ lại trong bình an (như các 
hành giả Tiếu thừa) mà tiếp tục cứu độ vì lợi ích của chúng sinh 
chừng nào không gian này còn; nếu thiếu tâm từ bi, các đức Phật 
cũng chỉ như các Thanh Văn mà thôi. Theo như phần thứ nhì 
Giai Trình Thiền của đức Liên Hoa Giới có dạy 1 : 

Từ khi các vị Phật Bhagavãn 2 thấm nhuần tâm đại từ bi, các 
ngài còn ở lại mãi cho đến lúc tận cùng của thế giới mà 
trong đó chúng sinh đang cư ngụ, mặc dù các ngài đã hoàn 
thảnh tuyệt hảo {Ba-la-mật-đa} cho mục tiêu của riêng các 
ngài. 

Và cũng vậy: 

Nguyên nhân duy nhất khiến các đức Như Lai không ở lại 
trong Niết-bàn của hỷ lạc đó là tâm đại từ bi. 

Tôn giả Nguyệt Xứng đã chỉ dạy rằng giống như những hạt 
giống, nước, sự chín rộ đều quan trọng cho việc bắt đầu, tiến 
triển và kết thúc của vụ gặt hái, tâm từ bi hết sức quan trọng cho 


1 BA25. Bhavana-krama Quyển nhì (Bk2), D3916: Ki 42b-7. 

2 Bhagavãn dịch theo nghĩa là Đấng Hỷ Lạc nhưng trong nhiều kinh 
luận đều thấy dịch thành Thế Tôn 


51 



giai đoạn khởi đầu, giữa và kết của mùa gặt Phật quả. Như trong 
Nhập Trung Luận Thích khẳng định 1 

Tâm từ bi riêng nó được xem như hạt mầm cho mùa thu 

hoạch tuyệt vời của đấng Chiến Thắng 

Cũng như nước giúp cho sự phát triển của nó 

Và bởi sự chín mùi của trạng thái an lạc vô biên 

Cho nên ngay từ đầu con xin tán dưong tâm từ bi [295] 

Với ý tưởng mạnh mẽ về ^uan điểm này, Pháp Tập Kỉnh 
(Dharmasamgĩti-sũtra) có nói 

Bạch Thế Tôn, các vị Bồ-tát không nên học nhiều giáo pháp, 
Thế Tôn, nếu các vị Bồ-tát nắm bắt và hiểu được một điều 
dạy, các ngài sẽ có toàn bộ Phật pháp trong bàn tay của các 
ngài. Giáo pháp đấy là gì? Đó là tâm đại từ bi. 

Bạch Thế Tôn, với đại từ bi thì tất cả giáo pháp của Phật đều 
nằm trong bàn tay của các Bồ-tát. Ví như Chuyến Luân 
Vuông sẵn có binh lực cho trận đánh của mình. Cũng như 
thế, Bạch Thế Tôn, ở đâu có đại từ bi của các Bồ-tát, thì ở đó 
có đủ cả các giáo pháp của Phật. Bạch Thế Tôn, ví như một 
khi có một sức sống, thì sẽ hiện hữu tất cả các co quan thụ 
cảm. Thưa Thế Tôn, tưong tư vậy, một khi tâm đại từ bi còn 
thì tất cả những phấm hạnh của các vị Bồ-tát sẽ trình hiện 
nên 


1 BA26 Mạdhyamakãvatẫra (MAV): 1.2; D3861: Ha 201a2-3. 

2 BA27 Ãrya-dharma-samgĩti-nãma-mahãyãnã-sũtra, D238: Zha 84a5- 
b3. Trích dẫn tìm thấy trong Bkl, Tucci 1958: 497; D3915: Ki 22a3- 
6 . 

3 Theo bản Phật Thuyết Pháp Tập kinh phiên âm Hán-Việt Trần Tiễn 
Khanh và Trần Tiễn Huyến 2/10/2008. Tuệ Quang Foundation. 
Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. No. 761. Nguyên Ngụy Bồ-đề LƯU 
Chi Hán dịch. Truy cập 08/06/2010. 

52 



Một khi quý vị tin chắc được rằng tâm từ bi là chìa khoá tuyệt 
diệu dần đến đạo pháp thông qua chứng minh bằng lý lẽ và 
thông qua vô số kinh điển, tại sao quý vị không giữ lấy tâm giác 
ngộ cùng với cội nguồn của nó là tâm từ bi khiến trở thành lời 
huấn thị tối cao? Như đại sư Shang-Na-Chung (Zhang-Sna- 
Chung) đã nói: „Mặc dù ta đã hỏi Trưởng Lão [Atisa] về những 
huấn thị, ngài đã trả lời không có gì ngoại trừ ’Từ bỏ thế tục, 
vun trồng tâm giác ngộ’”. Kh i nghe thấy điều này Geshe Drom- 
Dõn-Ba (dGe-bshesBrom-ston-pa-rgyal-bái-byung-gnas) đã 
ngượng ngùng thay cho Shang-Na-Chung và nói: „Quý vị đã 
nhận được lời huấn thị tối hậu của tôn giả Atisa”. Geshe Drom- 
Dõn-Ba đã nhận thức được cốt lõi của lời dạy này. 

Sự thuyết phục này hết sức khó khăn đế đạt đến, quý vị cần phải 
truy tầm cho mình kiến thức vững vàng qua việc thường xuyên 
tẩy xóa đi những tội lồi, tích lũy công đức, và trau dồi kinh điến 
như trong kinh Hoa Nghiêm và các bài luận đã chỉ rõ. Theo như 
Bách Ngũ Thập Kệ Tản Tụng, Mầu Hầu có nói 1 


<http://www.daitangvietnam.com/phienamdaitang.htm.> thì đoạn 
văn này đã dịch trong dạng Hán-Việt như sau: 

Nhĩ thời Quán Thế Ảm Bồ Tát bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Bồ Tát bất 
tu tu học đa Pháp, Thế Tôn, Bồ Tát nhược thọ trì nhất pháp thiện 
tri nhất pháp dư nhất thiết chư Phật Pháp tự nhiên như tại chưởng 
trung. Thế Tôn, hà giả thị nhất pháp, sở vị đại bi, Bồ Tát nhược 
hành đại bi, nhất thiết chư Phật Pháp như tại chưởng trung. Thế 
Tôn, thí như Chuyển luân vương sở thừa luân bảo, tùy vãng hà xử 
nhất thiết tứ binh tùy thuận nhi khứ. Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát 
diệc phục như thị, thừa đại bi tâm tùy chí hà xử, bỉ chư Phật Pháp 
tùy thuận đại bi tự nhiên nhi khứ. 

1 BA28 Sata-pancãsataka-nãma-stotra: 19; Dll 47: Ka 110b6-7. Theo 
bản dịch tiếng Tạng thì tác phẩm này được cho là của ngài 
Asvagosa {Mã Minh}. 


53 




Chỉ có Ngài, đức Chiến Thắng thấu hiểu tâm giác ngộ quí 
giá 

Hạt mầm của giác ngộ toàn hảo 
Đe trở thành tinh túy 

Không một ai khác có thế đạt điều chắc chắn này [296] 

b” Cách thức sáu phép luyện tâm còn lại hoặc là các nhân 
hoặc là các quả của của tâm từ bỉ 

Giải thích về cách thức mà sáu phép luyện tâm còn lại hoặc là 
các nhân hoặc là các quả của của tâm từ bi bao gồm hai phần: 

1 . Cách thức mà, bốn phép luyện tâm đầu tiên - qua sự phát 
triển tình yêu thuong nhận ra tất cả chúng sinh nhu mẹ của 
mình, tác động nhu các nguyên nhân của tâm từ bi. 

2. Cách thức mà lòng tận tụy vô điều kiện và Tâm giác ngộ 
là các kết quả của từ bi. 

1” Cách thức mà, bốn phép luyện tâm đầu tiên - qua sự 
phát triến tình yêu thưotig nhận ra tất cả chúng sinh như mẹ 
của mình, tác động như các nguyên nhân của tâm từ bi. 

Nói chung, nếu quý vị thường xuyên lưu tâm đến những khố đau 
của các chúng sinh, tất yếu quý vị sẽ phát triển ý thức mong 
muốn đon giản là giúp chúng sinh thoát khỏi phiền não. Tuy 
nhiên, đế phát triển lối ứng xử này một cách dễ dàng, mạnh mẽ 
và vững chắc, quý vị trước tiên cần phải chăm nom, và có sự 
cảm thông với họ. Vì hiện tại quý vị không thế chịu nổi khi các 
bạn quý vị đau khố; quý vị lại hả hê với đau khố của kẻ thù 
mình; và quý vị không dao động với đau khố của những người 
mà với họ quý vị có các xúc cảm trung tính, tức là những ai 
không là bạn cũng không là thù. 

Quý vị có ứng xử theo cách đầu tiên, bởi vì quý vị thưong mến 
những người bạn của mình. Tưong xứng với sự chăm nom của 
quý vị cho họ, là việc quý vị không thế chịu nổi khi thấy sự đau 


54 



khố của họ. Khi tình cảm đối với người bạn là ít và vừa thì cảm 
giác khó chịu trước đau khố cũng chỉ có giới hạn. Song nếu tình 
cảm này thật lớn thì quý vị rõ ràng không thế chịu nổi trước đau 
khố của họ chút nào dù rằng họ chỉ đau đớn chút ít. 

Khi quý vị nhìn thấy những kẻ thù đau khố, quý vị không những 
không nuôi dưỡng mong muốn giải thoát họ khỏi đau khố, mà 
quý vị còn nghĩ rằng „cầu cho chúng nó không hết khỏi khố và 
đau khố nhiều hon thế nữa”. Điều này là do quý vị thiếu lòng 
cảm thông với họ. Sự thiếu cảm thông của quý vị với các kẻ thù 
còn tỉ xứng với niềm vui của quý vị trên phiền não của họ nữa. 

Việc không có khả năng đồng cảm hay phản cảm với các khố 
đau của những người mà quý vị có cảm xúc trung tính với họ là 
kết quả của việc không có sự cảm thông lần thiếu vắng lòng ưu 
ái đến họ. 

Một cách hệ quả, đế có lòng yêu thưong đối với chúng sinh, hãy 
nuôi dưỡng quan điểm rằng các chúng sinh gần gũi với mình, 
xem họ như những người bạn, họ hàng. Bởi lẽ mẹ là người gần 
gũi nhất, hãy nuôi dưỡng sự nhìn nhận tất cả các chúng sinh đều 
như mẹ mình. Cũng thế, hãy nhớ đến lòng tốt của họ như là 
những bà mẹ của mình và phát triển nguyện vọng đền đáp 
những lòng tốt của họ. Đây là ba bước đế quý vị học yêu thưong 
và chăm nom đối với các chúng sinh như là một người mẹ lo 
lắng cho đứa con độc nhất của mình. Lòng yêu thưong này làm 
phát khởi tâm từ bi. [297]. 

Mối quan hệ nhân quả giữa từ bi và tình thưong là niềm mong 
ước cho chúng sinh được hạnh phúc vô hạn định. Ba mục đích - 
bao gồm nhìn nhận tất cả các chúng sinh như mẹ của mình, nhớ 
đến lòng tốt của họ, và mong muốn đền đáp lại lòng tốt này - là 
nền tảng cho cả tình yêu thưong mong muốn chúng sinh được 
hạnh phúc lần lòng từ bi ước nguyện cho họ được thoát khỏi đau 
khố. Cho nên, quý vị cần phải nồ lực vun trồng cả ba mục đích 


55 



này. Các đại sư Nguyệt Xứng, Nguyệt Quan và Liên Hoa Giới 
đã giải thích việc nuôi dưỡng nhận thức xem tất cả các chúng 
sinh như là những người bạn, họ hàng của mình là nguyên nhân 
thúc đấy phát triển tâm giác ngộ. 

2” Cách thức mà lòng tận tụy vô điều kiện và Tâm giác ngộ 
là kết quả của từ bỉ 

Nghi Vấn : Một khi quý vị rèn luyện tâm thức từng bước đế phát 
triển tâm từ bi, quý vị phát khởi ước ao đạt được Phật quả đế 
đem lại lợi ích cho chúng sinh. Điều này đáng lý đã đủ. Tại sao 
lại cần thiết phải phát triển lòng tận tụy vô điều kiện trong khi 
phát triển tâm từ bi và phát tâm Bồ-đề? 

Đáp: Mặc dù các đức Thanh Văn, Duyên Giác Phật có một tình 
thưong, bi mần vô hạn, bởi đó, các ngài nghĩ rằng: „Chúng sinh 
có thế tìm được hạnh phúc và thoát khỏi mọi phiền não”, nhưng 
các vị phi Đại thừa này lại không nghĩ rằng: „Tôi sẽ gánh vác 
trách nhiệm tay trừ đau khố và đem lại hạnh phúc cho mọi 
chúng sinh”. Vì thế quý vị phải phát triển sự tận tụy vô điều kiện 
đế vượt lên tất cả những ý tưởng mạnh mẽ khác, thật không đủ 
khi nghĩ rằng: „Tất cả chúng sinh có thế tìm được hạnh phúc và 
thoát khỏi mọi phiền não”. Quý vị phải nhận thức thêm một 
cách yêu thưong vô điều kiện xem đây như là một trách nhiệm 
tạo ra bởi chính mình. Từ đó, quý vị nên phân biệt giữa hai cách 
nghĩ này. Như Hải Huệ vấn Kinh ( Sãgaramati-pariprcchã - 
sũtra ) tuyên thuyết 1 : 

Này Sãgaramati 2 , giả sử một chủ nhà, hay một thưong gia có 

duy nhất một cậu con trai, hấp dần, đáng yêu, quyến rũ, và 


1 BA29. Cf. Ầrya-sãgaramati-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, D152: 
Pha 86a3-6. 

2 Sãgaramati dịch nghĩa là "Hải Huệ" hay "Biển Trí Tuệ". 

56 




vui vẻ. Giả sử cậu bé còn trẻ, hay chơi nghịch, cậu ta rơi vào 
một hố bấn. Khi mẹ và họ hàng của cậu bé biết đuợc bèn 
khóc, than vãn và đau lòng nhung họ không nhảy xuống hố 
đế kéo đứa bé lên. [298] Mặc dù vậy, khi bố của đứa bé về 
và thấy con trai của ông rơi vào hố bẩn, ý nghĩ đầu tiên của 
ông ta là muốn cứu con, không do dự đã nhảy ngay vào hố 
bấn lôi đứa bé lên. 

Sự tuơng quan về ý nghĩa và các tình tiết của câu chuyện là hố 
bấn tuợng trung cho ba giới {dục giới, sắc giới và vô sắc giới}; 
đứa con trai duy nhất tuợng trung cho tất cả chúng sinh; nguời 
mẹ và họ hàng tuợng trung cho đức Thanh Văn và Duyên Giác 
Phật, những nguời nhìn thấy các chúng sinh rơi vào luân hồi, đã 
đau khô, thuơng xót nhung không có khả năng bảo vệ chúng 
sinh. Còn chủ nhà hay thuơng gia {nguời cha} tuợng trung cho 
vị Bồ-tát. Do đó, điều này nói lên rằng tâm từ bi của đức Thanh 
Văn, Duyên Giác giống nhu tình thuơng của bà mẹ đối với đứa 
con trai duy nhất bị rơi vào hố bấn. Vì thế phát triển lòng tận tụy 
vô điều kiện đế gánh vác trách nhiệm giải thoát tất cả chúng sinh 
dần tới giải thoát phải đặt trên nền tảng tâm từ bi. 

Một khi có ý định giúp giải thoát tất cả chúng sinh khỏi khố đau, 
quý vị nhận ra rằng trong tình trạng hiện tại thì quý vị không 
thế hoàn tất đuợc ý định dù chỉ cho một chúng sinh. Hơn nữa, 
nếu quý vị đạt đuợc trạng thái cao của hai vị A-la-hán kia 
[Thanh Văn, Duyên Giác] thì quý vị cũng chỉ có đủ khả năng 
nhắm đến sự giải thoát chỉ cho một số ít chúng sinh, nhung sẽ 
không đủ khả năng xác lập cho họ đạt đuợc toàn giác. Do đó, 
nếu quý vị nghĩ: „ai có thế làm mãn nguyện tất cả mục đích tạm 
thời và mục đích cuối cùng của vô hạn chúng sinh?” Quý vị sẽ 
nhận ra rằng chỉ có duy nhất đức Phật mới có khả năng này. Sau 


57 



đó, quý vị sê phát triển mong muốn đạt đuợc Phật quả mang lại 
lợi ích cho tất cả các chúng sinh. 


58 



Chương 3: Bảy Phép Luyện Tâm 

2’ Sự rèn luyện từng bước 

a’ ’ Rèn tâm để có được sự kiên quyết vì lợi ích của chúng 
sinh 

1 ’ ’ Xác lập nền tảng đế phát triển thái độ này 

(a) Đạt được tâm bình đắng hướng về chúng sinh 

(b) Yêu mến tất cả chúng hữu tình 

(i) Nuôi dưỡng nhận thức rằng mọi chúng sinh 
đều là mẹ của mình 

(ii) Nuôi dưỡng ký ức về lòng tốt của họ 

(iii) Nuôi dưỡng ước nguyện đền đáp lòng tốt của 
họ 

2” Phát triển thái độ kiên quyết đến lợi ích của tha nhân 

(a) Nuôi dưỡng tình yêu thương 

(b) Nuôi dưỡng lòng từ bi 

(c) Nuôi dưỡng sự quyết tâm tuyệt đối 
b” Luyện tâm kiên quyết đạt giác ngộ 

c”Nhận ra tâm giác ngộ, thành quả của sự rèn luyện 



2’ Sự rèn luyện từng bước 

Sự rèn luyện từng bước gồm có ba phần: 

1 . Rèn luyện tâm đế có được sự kiên quyết tâm vì lợi ích của 
chúng sinh 

2. Rèn luyện tâm quyết đạt giác ngộ 

3. Nhận ra tâm giác ngộ, kết quả của sự rèn luyện 

a” Rèn luyện tâm để có được sự kiên quyết vì lọi ích của 
chúng sinh 

Luyện tâm để có được sự kiên quyết vì hạnh phúc của chúng 
sinh gồm có hai phần: 

1 . Xác lập một nền tảng đế phát triển thái độ này 

2. Phát triển thái độ quyết tâm vì lợi ích của tha nhân 

59 



1” Xác lập một nền tảng để phát triển thái độ này 

1 . Đạt được tâm bình đắng với chúng sinh 

2. Yêu mến tất cả chúng hữu tình [299] 

(a) Đạt được tâm bình đắng hướng về chúng sinh 

Như tôi đã giải thích về giai trình của các pháp tu tiên yếu và 
các pháp tu thuộc loại đó trong trường họp của những người sơ 
căn và trung căn. Hãy thực hành các pháp tu tiên yếu đó và sau 
đó duy trì thiền. 

Ngay từ đầu, hãy xác lập một tâm bình đắng, loại trừ đi những 
thiên hướng 1 bắt nguồn từ những tham ái với một vài chúng sinh 
và thù địch với một số khác. Neu không thì, bất cứ tình yêu 
thương hay lòng từ bi mà quý vị khởi lên đều sẽ là thiên vị; quý 
vị sẽ chang bao giờ cảm nhận được một tình yêu hay lòng từ bi 
bình đắng. Bởi vậy, hãy vun trồng bình đắng. Có ba loại bình 
đẳng: (1) tính bình thản {tịnh xả} đối với các dụng công 2 , (2) 
cảm giác bình đắng và (3) sự bình đắng vô lượng. Trong phần 
này, sự bình đẳng chỉ đến điều cuối cùng {bình đẳng vô lượng}. 
Người ta nói rằng, sự bình đắng vô lượng có hai loại: (1) mong 
ước chúng sinh đều được giải thoát khỏi các phiền não như là 
tham ái và thù địch và (2) có được tâm bình đắng sau khi đã 
thoát khỏi những tham ái hay thù địch hướng đến chúng sinh. 
Trong phần này thì sự bình đắng vô lượng nói đến là loại bình 
đẳng thứ hai. 


Hrong chương này chúng tôi dùng thuật ngữ thiên hướng, thiên kiến 
hay thành kiến để chỉ các trạng thái tâm không bình đẳng hay các 
cảm xúc, phán đoán mà không có các dữ kiện hay lý lẽ hỢp lý để 
chứng minh cho chúng, chỉ thuần dựa theo cảm xúc hay cảm tình. 

2 BA30 Trong bối cảnh dụng công (chủ đề về Định từ thiền) btang 
snyoms được dịch là "tính bình thản", nhưng trong hoàn cảnh của 
các cảm xúc và tứ vô lượng tâm, nó được dịch là sự không thiên vị 
hay bình đẳng, Xem Đại Luận quyển 3, chú thích 149. 

60 



Sau đây là các bước đế nuôi dưỡng tâm bình đắng vô lượng. Bởi 
vì quý vị có thế dề dàng công bằng với những người quý vị có 
cảm giác trưng lập, đầu tiên hãy lấy những người đó làm đối 
tượng thiền, một người mà không giúp đỡ cũng không làm hại 
quý vị. Hãy thành tựu tâm bình đắng với những người này, bỏ đi 
những tham ái và thù địch của quý vị. 

Một khi quý vị đã đạt được điều này, hãy tiếp tục nuôi dưỡng 
tâm bình đắng với một vị bằng hữu. Việc quý vị thiếu đi sự hình 
đắng với người bạn này là bởi mức độ sự gắn bó của quý vị với 
người đó hay là do những thiên kiến bắt nguồn từ sự gắn bó và 
thù địch của mình. 

Sau khi quý vị đã đạt được tâm bình đắng với người bạn này, 
hãy nuôi dưỡng tâm đó với một kẻ thù. Việc quý vị thiếu tâm 
công bằng với người này là bởi sự thù địch của quý vị, thấy rằng 
ông ấy hay bà ấy là thật không thế vừa ý mình. Cuối cùng, sau 
khi quý vị đã có tâm bình đắng với người này, hãy phát triển 
tâm đó ra với tất cả chúng sinh. 

Vẩn: Thế thì loại thiền nào có thế loại trừ được tham ái và thù 
địch với ba loại người này? 

Đáp: Giai Trình Thiền, quyển hai của Liên Hoa Giới cống hiến 1 
hai cách thức: (1) Quán chiếu như sau: “Từ quan điểm của 
chúng sinh, tất cả đều muốn hạnh phúc và không muốn khố đau. 
Bởi vậy, việc giữ lại một số người gần gũi và giúp đõ họ trong 
khi xa lánh số khác và làm hại hay không giúp đỡ họ là không 
thích họp”. [300] (2) Quán chiếu như sau: “Từ quan điểm của 
tôi, nếu tôi đã liên tục tái sinh từ vô thủy, mọi chúng sinh đều đã 


1 BA31 Bk2, D3916: Ki 42b7-43a4. 


61 



là bạn bè của tôi hàng trăm lần. Với ai tôi nên gắn bó? Với ai tôi 
nên thù địch?” 

Hơn thế nữa, liên quan đến sự gắn bó với bạn bè, Nguyệt 
Thượng Nữ Kinh ( Candrottama-dãrikã-vyãkarana-sũtra ) có nói 
rằng 1 : 

Trước đây ta giết tất cả các ngươi, 

Và các ngươi đã đánh đập rồi quên ta, 

Tất cả chúng ta đều đã thù hận và giết hại nhau. 

Làm sao các ngươi có thế tham ái? 

Theo điều mà trước đây tôi giải thích trong phần về lỗi lầm của 
sự không chắc chắn 2 , hãy suy nghĩ làm sao mà những bạn và thù 
lại có thế thay đối nhanh thế. Bằng cách suy nghĩ như vậy, hãy 
dừng lại sự thù địch và tham chấp. 

Trong bối cảnh này, sự quán chiếu đòi hỏi quý vị phải phân biệt 
đâu là bạn, đâu là thù. Quý vị không ngưng đi ý niệm về bạn hay 
thù mà là hãy gạt đi thành kiến bắt nguồn từ tham ái và thù địch 
vốn dựa trên lý do rằng, một số là bạn, số khác thì là kẻ thù của 
mình. 


(b) Yêu mến tất cả chúng hữu tình 

Giai Trình Thiền của ngài Liên Hoa Giới có đề cập rằng 3 : 

Được thấm đượm trong tình yêu thương, tâm thức của ngươi 
giống như đất xốp và phì nhiêu. Khi ngươi gieo trồng hạt 
giống của lòng từ bi, nó lóư lên dề dàng và rất phát triển. Bởi 


1 BA32 Arya-candrottama-darika-vyakarana-nama-mahayana-sutra, 
D19L Tsa 231b4-5 

2 BA33 Lỗi lầm của sự không chắc chắn là điều đầu tiên trong sáu khổ 
đau. Xem LRCM: 221; Đại luận quyển 3: 281 - 282. 

3 BA34 Bk2; D3916: Ki 43a2-3. 

62 



vậy, sau khi ngươi đã truyền cho tâm mình lòng yêu thương, 
hãy nuôi dưỡng lòng từ bi. 

Tình yêu đề cập ở đây là quan điếm yêu mến chúng sinh như thế 
đó là những đứa con thân yêu của quý vị. Bằng cách nuôi dưỡng 
tâm bình đắng, quý vị sẽ xóa bỏ được thái độ không công bằng 
đến từ xu hướng tham ái và thù địch của mình, và tâm của quý 
vị sẽ giống như một cánh đồng tốt. Ngài Liên Hoa Giới nói rằng, 
nếu quý vị nhuộm thấm tâm mình bằng thứ nước của tình yêu 
thương tất cả chúng sinh, sau đó, quý vị gieo trồng hạt giống 
lành mạnh của lòng từ bi, thì quý vị sẽ dề dàng khởi tạo ra một 
lòng đại từ bi. Hãy hiểu rằng điều này là một điểm cực kì quan 
trọng. 

(i) Nuôi dưõTig nhận biết rằng mọi chúng sinh đều là mẹ của 
mình 

Bởi vì luân hồi là không có điếm khởi đầu, những lần quý vị 
sinh ra vì thế cũng không có điểm khởi đầu. Do đó, quý vị cứ 
chết đi và tái sinh sau đó. Hoàn toàn không thế có một loại thân 
người nào mà quý vị chưa từng là trong luân hồi [301]. Cũng 
hoàn toàn chang có nơi nào mà quý vị chưa từng sinh ra, cũng 
chang có người nào mà quý vị không phải từng là họ hàng, 
chắng hạn là mẹ của quý vị. Trong Du Già Sư Địa Luận ( yogã - 
caryã-bhũmỉ) của ngài Vô Trước có một đoạn kinh như sau 1 : 

Ta rất khó khăn để tìm ra nơi đâu mà ngươi chưa từng sinh 
ra, chưa từng đi đến, hay là chưa từng chết tại đó trong quá 
khứ xa xưa. Ta rất khó khăn để tìm thấy bất cứ người nào 
trong quá khứ lâu dài mà đã chưa từng là cha, mẹ, chú, dì, 


1 BA35 yogã-caryã-bhũmi (Sa'ỉ dngos gzhi), D4034: Tshi 100b6-7. về 
việc sử dụng thuật ngữ Sa'i dngos gzhi, xem Đại luận quyển 3, chú 
thỉch 45. 


63 



anh chị em, tu viện trưởng, đạo sư hay ai đó tương tự như 
đạo sư của ngươi. 

Hơn thế nữa, mọi chúng sinh trước đây không chỉ là mẹ của quý 
vị mà cũng sẽ là mẹ của quý vị trong tương lai đến vô số lần. 
Hãy quán chiếu về điều này và tin tưởng rằng mọi chúng sinh 
đều đã từng là các bà mẹ của quý vị. Khi quý vị đã phát triển 
vững chắc lòng tin này thì quý vị có thế dề dàng nhớ được lòng 
tốt và những điều họ đã làm. Neu quý vị không thế phát triển nó, 
quý vị sẽ không thế có nền tảng cho việc hồi tưởng lại lòng tốt 
của họ. 

(ii) Nuôi dưỡng hồi ức về lòng tốt của họ 

Bo-do-wa (Po-to-ba) nói rằng, sau khi quý vị nhận ra rằng tất cả 
chúng sinh đều từng là mình, quý vị sê nhanh chóng nhớ lại lòng 
tốt của họ, nếu ngay từ đầu quý vị đã nuôi dưỡng hồi ức về lòng 
tốt của mẹ mình trong đời này. Hãy làm như vậy ứng theo sự 
trình bày của ngài sau đây. 

Hãy tưởng tượng một cách rõ ràng mẹ mình ở trước mặt. Hãy 
nghĩ vài lần như sau: “Bà không chỉ là mẹ mình trong đời này 
mà còn trong vô số đời trước từ thời vô thỉ”. Là mẹ, bà bảo vệ 
quý vị khỏi mọi hiểm nguy và cho quý vị tất cả lợi ích và hạnh 
phúc. Đặc biệt trong đời này bà cưu mang quý vị một thời gian 
dài trong bụng. Sau đó, khi quý vị là một đứa bé sơ sinh, không 
tự làm được bất cứ điều chi, bà giữ ấm cơ thế quý vị trong lòng 
và nâng niu quý vị trên tay. Bà cho quý vị bú và dùng miệng 
nhai thức ăn cho mềm đế móm cho quý vị, hút lấy nước mũi của 
quý vị và dùng tay mình dọn phân của quý vị. Như thế, theo 
nhiều cách khác nhau, mẹ nuôi dưỡng quý vị không mệt mỏi. 

Hơn thế nữa, khi quý vị đói khát, bà cho quý vị ăn uống; khi quý 
vị lạnh, bà cho quần áo; khi quý vị nghèo khó, bà cho quý vị 
những thứ tài sản mà bà yêu thích. Thậm chí, hơn thế nữa, thứ 
bà cho quý vị không phải là những thứ bà giành được dề dàng, 
mà là thứ bà đã dành giữ được với nhiều khốn khó to tát khi mà 


64 



bà phải làm những hành động sai trái và mang lấy tiếng xấu và 
khổ đau [302]. 

Neu quý vị bị ốm, bị đau hay trong nguy kịch, mẹ quý vị sẽ lựa 
chọn rằng thà bà bị ốm, thà bà bị đau còn hơn và bà có thế chết 
thay cho quý vị. Bằng cách đua những cảm xúc này vào hành 
động, bà đã làm mọi thứ đế xua tan các khó khăn. Nói tóm lại, 
hãy quán chiếu từng điểm một về việc bằng cách nào mẹ mình 
đã cung ứng sự giúp đỡ và hạnh phúc cũng nhu xua tan những 
hiểm nguy và đau khố ở mức hiếu biết và khả năng tối đa của 
bà. 

Bằng cách nuôi duỡng ký ức về lòng tốt của mẹ mình, quý vị sẽ 
không chỉ nhớ bằng lời. Khi quý vị đã khởi lên những hồi tuởng 
nhu vậy, hãy nhận ra rằng, các bạn bè và họ hàng nhu cha quý 
vị chắng hạn đều từng là mẹ của quý vị và hãy nuôi duỡng sự 
ghi nhớ về lòng tốt của họ. Sau đó làm tuơng tự với những 
nguời mà quý vị có cảm xúc trung lập. Một khi quý vị đã có 
đuợc một thái độ nhu vậy với họ, tuơng tự nhu với bạn bè của 
quý vị, hãy nhận ra rằng kẻ thù cũng đã từng là mẹ của mình và 
hãy nuôi duỡng ký ức về lòng tốt của họ. Khi quý vị đã có thái 
độ này với kẻ thù, giống nhu là với mẹ mình, hãy nhận ra mọi 
chúng sinh trong mười phương đều là mẹ mình và sau đó dần 
dần với mức độ tăng lên, hãy nuôi dưỡng nồi nhớ về lòng tốt của 
họ. 

(iii) Nuôi dưỡng tâm nguyện đền đáp lòng tốt của các bà mẹ 
mình 

Những chúng sinh này, những người mẹ tốt bụng của quý vị 
(người mà quý vị không nhận ra do quá trình chết và đầu thai), 
đang chịu khố đau và không có nơi nương tựa. Không có gì xấu 
hố hơn là việc hết sức đế tự giải thoát cho mình khỏi luân hồi 
trong khi xem những chúng sinh này, những người mẹ của quý 


65 



vị, như là không quan trọng và bỏ rơi họ. Trong Học Sinh Thư 
của ngài Nguyệt Quan có viết 1 : 

Khi ngươi thấy người thân đắm chìm trong bế luân hồi, 

Và tựa như họ rơi vào biến lửa, 

Không có gì thẹn hơn chỉ cố gắng giải thoát chính mình, 

Và thờ ơ những ai mà ngươi không biết do tiến trình sinh tử. 

Vì vậy, hãy quán chiếu rằng: “Neu bỏ rơi những chúng sinh tốt 
bụng như vậy là không phù họp, thậm chí là với những người 
bất hảo, vậy làm sao cho đúng trong trường hợp của tôi đây?” và 
nhận lấy trách nhiệm đền đáp lòng tốt của họ. Trong cùng một 
bản văn có đề cập rằng 2 : 

Một trẻ sơ sinh trong tay mẹ không thế làm gì 
Và chỉ bú dòng sữa bởi lòng đầy yêu thương, 

Với cùng tình yêu ấy, mẹ gánh bao điều khó . 

Ai, dẫu là kẻ rất tệ, lại muốn bỏ mẹ mình? [303] 

Ai, dẫu là người xấu xa, lại nỡ rời đi 
Và bỏ rơi người đã cho ngươi một mái ấm, 

Đã chăm sóc chắt chiu con trẻ với lòng từ ái, 

Là người chịu bao đắng cay và không chồ tựa nương? 

Trong Tản Dưcmg Công Đức Vô Lượng ( Gunãparyanta-stotra ) 
của ngài Triratnadãsa có đoạn 3 : 

“Đó không phải cách của tôi nhằm giải thoát cho mình 
trong khi bỏ rơi các chúng sinh này 

Người mà vô minh mù quáng làm lu mờ toàn bộ trí thông 
minh 


1 BA36 ắisya-lekha\ 95; D4183: Nge 52al. 

2 BA37 Ibid: 96-97; D4183: Nge 52al-3. 

3 BA38 Gunãparyanta-stotra, DI 155: Ka 196b3-4. 

66 



Và là bố mẹ, là con cái vốn phục vụ và yêu mến giúp đỡ 
mình”. 

Nghĩ về điều ấy, tôi tha thiết nguyện sẽ giải thoát chúng sinh 
không nguời bảo vệ. 


Có người băn khoăn nghi vấn: Làm sao ta có thế đền đáp sự 
giúp đõ của họ? 

Đáp: Bất kế bao nhiêu tài sản và hạnh phúc mà các bà mẹ quý vị 
có đuợc trong luân hồi, tất cả đều đánh lừa mẹ quý vị. Vì vậy, 
quý vị cần đền đáp công on của họ, nghĩ rằng: “Truớc kia, mẹ 
quý vị đã bị thuong nặng vì sự điên rồ của những khố đau ngự 
trị trong họ. Sau đó, tôi đã tạo ra thêm các khố đau nữa cho 
những chúng sinh vốn đã bị đau khố rồi, cứ nhu tôi bôi vôi sát 
muối vào vết thuong vậy. Giờ đây, tôi sẽ đua những chúng sinh 
khố đau này vào con đuờng hạnh phúc của giải thoát, Niết-bàn”. 
Trong Trung Đạo Tâm Luận ( Madhyamaka-hrdaya ) của ngài 
Thanh Biện có viết rằng 1 : 

Hon thế nữa, tựa nhu xát muối 
Vào vết thuong những nguời bị sở hữu 
Bởi điên rồ của cảm xúc khố đau, 

Tôi tạo thêm phiền não cho những ai bệnh vì đau khố. 

Lúc hiện nay, có gì nữa khác hon niết-bàn 
Để đền đáp công an của họ 
Những nguời mà trong nhiều đời kiếp truớc 
Đã giúp tôi bằng thuong mến và chiêu hầu? 

Nguời ta nói rằng, lòng tốt không đuợc đền đáp còn hon cả việc 
gánh vác nặng nề của đại duong cộng với núi Tu Di và rằng việc 
trả on nguời khác tạo ra sự tán thán của các các thiện tri thức. 


1 BA39 Madhyamaka-hrdaya D3855: Dza2b2-3. 


67 



Trong Long Vương Cô Kệ (Naga-raaja-bheri-gatha) có nói 
rằng : 

Cả đại dương, Tu Di và Trái đất 
Không phải là một gánh nặng với ta. [304] 

Trong khi đó không đền ơn người khác 
Sẽ lại là gánh nặng lớn của ta. 

Thiện tri thức luôn xưng tán những ai 
Tâm thức họ không kích động hăng say, 

Nhận thấy ra và đáp đền hành động ấy 
Và những ai chang phí hoài lòng tha nhân tử tế. 

Một cách toát yếu, mẹ của quý vị đã thiếu tỉnh trí, không thế duy 
trì an nhiên. Bà như người mù, không có sự dần dắt, và trong 
từng bước đi như thế bà đang tiến gần đến vách đứng kinh 
khủng. Neu bà không thế đặt hy vọng vào đứa con của mình, thì 
ai nên nhận lấy trách nhiệm này? Neu đứa con của bà không 
nhận lấy trách nhiệm giải thoát bà khỏi nồi sợ hãi này, thì ai sẽ 
làm thế? Đứa con phải giúp bà giải thoát. Giống như vậy, sự 
điên rồ của những phiền não quấy rối sự an bình trong tâm thức 
của chúng sinh, tức những bà mẹ của quý vị. Vì vậy, họ đang 
thiếu tỉnh trí vì họ không thế kiểm soát tâm mình. Họ thiếu đi 
đôi mắt đế nhìn thấy các ngã đường đi đến các trạng thái cao 
hơn [tái sinh làm người hay trời] và sự tốt đẹp chắc chắn [giải 
thoát hay toàn giác]. Họ không đạo sư thật sự, người chỉ dần cho 
những kẻ mù. Họ sấy chân vì các hành động sai lầm của họ làm 
què quặt họ trong mọi thời điếm. Khi các bà mẹ này nhìn thấy 
bờ vực của vách đứng luân hồi nói chung và các cõi khố đau nói 
riêng, tự nhiên họ trông vọng ở những đứa con mình, và những 
đứa con này có một trách nhiệm giúp mẹ thoát khỏi tình trạng 
đó. Vì vậy, với điều này trong tâm, hãy đền đáp công ơn của 


1 BA40 Naga-raaja-bherĩ-gatha, {nghĩa là Các bài kệ về trống của Long 
vương} D235: Sa 205b3-4. 

68 



những người mẹ mình bằng cách giúp họ thoát khỏi luân hồi. 
Trong Bồ-tát//ọc Luận của ngài Tịch Thiên có khẳng định 1 : 

Bị bối rối với kho đau, bị mù do vô minh 

Bị ngã trượt trong mỗi bước 

Trên con đường vách đứng chênh vênh, 

Ngươi và kẻ khác luôn nếm trải những khố đau - 
Mọi chúng sinh cũng đều khố đau tương tự. 

Mặc dù người ta nói rằng việc tìm kiếm lỗi lầm của người khác 
là không thích hợp và nhận ra những phàm hạnh của họ dù là 
đơn giản nhất cũng rất tuyệt vời, ở đây điều thích họp nhất là 
việc xem xét những người khác có cần sự giúp đỡ như thế nào. 

2” Phát triển thái độ quyết tâm vì lọi ích của tha nhân 

Phát triển sự quyết tâm vì lợi ích của tha nhân gồm có ba phần: 

1 . Nuôi dưỡng tình yêu thương 

2. Nuôi dưỡng lòng từ bi 

3. Nuôi dưỡng sự kiên tâm nhất trí 

(a) Nuôi dưỡng lòng yêu thương 

Đe hiểu về nuôi dưỡng lòng yêu thương, quý vị cần biết những 
chủ đề sau. Đối tượng của tình yêu thương là tất thảy chúng 
sinh, những người mà không có hạnh phúc. Các khía cạnh chủ 
quan là việc nghĩ rằng: “Sẽ tốt đẹp làm sao nếu chúng sinh được 
hạnh phúc”, “Cầu mong hạnh phúc đến với họ” và “Tôi sẽ giúp 
họ hạnh phúc”. [305] 

Liên quan đến lợi ích của tình yêu thương, Định Vương Kinh 
( Samãdhỉ-rặịa-sũtra ) có đề cập 2 : 


1 BA41 siksã-samuccaya, Vaidya 1961b: 195; D3940: Khi 194a5-6. 

2 BA42 trích dẫn từ siksã-samuccaya, D3940: Khi 171b2-3. Cf 
Samãdhi-rãja-sũtra,\á\áya 1961a: 169; D127: Dall5b6. 


69 



Luôn cúng dường những chúng sinh cao cả 
Những vật phấm cúng dường nhiều khôn kế 
Nhiều tỷ đất đai cũng không thế sánh bằng 
Một phần lợi ích của thái độ yêu thương 

Người ta nói rằng lợi ích của tình yêu thương thì lớn lao hơn 
nhiều so với cúng dường to tát đến các bậc cao cả nhất [chư Phật 
và Bồ-tát]. Cũng như vậy, Vãn-thù-sư-lợi Phật Độ Trang 
Nghiêm Kinh ( Maíyuẳn-buddha-ksetra-guna-vyủha-sủtra ) có 
đoạn 1 : 

Ở vùng đông bắc là cõi đất của Đấng Chiến Thắng 
Buddhesvara {tên dịch nghĩa Tự Tại Vương Phật} gọi là 
“Cõi trang nghiêm bởi một ngàn vũ trụ”. Những chúng sinh 
ở đó có hạnh phúc giống như niềm hoan hỷ của một vị tăng 
trải nghiệm một sự tịch diệt. Neu quý vị có the khởi lên tình 
yêu thương ở đây trong cõi Diêm Phù Đe hướng về tất cả 
hữu tình chúng sinh chỉ đơn giản là trong một cái búng ngón 
tay, công đức có được sẽ vượt qua công đức giành được khi 
giữ đức hạnh trong sạch trong một tỷ tỷ năm. Vậy liệu có 
cần phải đề cập đến công đức duy trì thái độ yêu thương 
trong cả ngày lẫn đêm? 

Hơn thế nữa, trong Bảo Hành Vương Chỉnh Luận của ngài Long 
Thọ thuyết 2 : 

Cúng dường ba trăm bát vật thực 
Dù thực hiện ba lần mỗi ngày 


1 BA43 Arya-Manjusrĩ-buddha-ksetra-guna-vyuha- mahayana-sutra, 
{ Văn-thù-sư-IỢi Phật Độ Trang Nghiêm Đại Thừa Kinh } D59: Ga 
262b4-263al. 

2 BA44 Rã: 5.283-285; Hahn 1982: 88. 

70 



vần không bằng một phần công đức 
Của yêu thương chỉ trong khoảnh khắc. 

Dù ngươi chưa giải thoát bởi yêu thương 
Ngươi sẽ được tám phấm tánh tốt: 

Chư thiên và người sẽ yêu mến ngươi, 

Họ cũng sẽ luôn luôn bảo vệ ngươi 
Ngươi sẽ có niềm vui và thoải mái về vật chất; 
Chất độc và vũ khí không hại được ngươi. 
Ngươi đạt mục đích không cần cố gắng, 

Và tái sinh vào giới của Phạm Thiên. 


Nếu quý vị có lòng yêu thương, thì chư thiên và con người sẽ 
yêu mến quý vị và tự nhiên bị thu hút về hướng quý vị. Hơn thế 
nữa, Đấng Chiến Thắng đã đánh bại đội quân của Ác ma nhờ 
sức mạnh của tình yêu thương, vì thế tình yêu thương là người 
bảo vệ tối thượng, và vv.... Vì vậy, mặc dù rất khó đế phát triển 
tình yêu thương, quý vị cần phải nồ lực làm như vậy. Bồ-tảt Học 
Luận có nói rằng quý vị nên toàn tâm suy nghĩ về các câu kệ 
trong Kim Quang Minh Kỉnh (Su varna-prahhăsa-sũtra ) 1 trong 
đó thảo luận về việc nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng từ bi. 
[306] Kinh đó cũng nói thêm rằng ít nhất quý vị nên tụng đọc và 
thiền về bài kệ sau đây của kinh này 2 : 

Thông qua âm thanh tiếng trống vĩ đại của hào quang vàng 
thiêng liêng 

Nguyện cho mọi khổ đau của những cõi thấp, những khổ đau 
mang đến bởi tử thần, 


1 Một số nơi dịch thành Kinh Ánh sáng Hoàng Kim, trong khi tên thật 
sự nên đặt theo lối chữ thuần Việt là Kinh Ánh sáng vàng. Ở đây, 
chúng ta dùng lối đặt tên Hán-Việt cho thống nhất với hầu hết tên 
kinh điển Việt ngữ hiện tại đều dùng từ Hán-Việt. 

2 BA45 Ãrya-suvarna-prabhãsottama-sũtrendra-rãja-nãma-mahãyãnã- 
sũtra, D556: Pa 172al. 


71 



Những khổ đau của sự nghèo đói, và mọi khổ đau sẽ đuợc 
xua tan 

Trong cả tam thiên đại thiên thế giới. 

Sau đây là các giai đoạn nuôi duởng lòng yêu thuong. Đầu tiên, 
nuôi duỡng tình yêu thuong đến những nguời bạn. Sau đó, nuôi 
duỡng tình yêu thuong đến những nguời mà quý vị có cảm xúc 
trung lập. Kế đó, nuôi duỡng tình yêu thuong đến những kẻ thù 
của quý vị. Sau đó hãy nuôi duởng tình yêu thuong dần dần đến 
tất thảy chúng sinh. 

Và sau đây là cách thức đế nuôi duỡng tình yêu thuong. Quý vị 
chỉ có thế phát triển lòng yêu thuong khi quý vị đã liên tục suy 
nghĩ về những chúng sinh bị hành hạ vì những khố đau ra sao, 
hãy phát triển tình yêu thuong bằng cách liên tục suy nghĩ về 
những chúng sinh thiếu hạnh phúc thế nào, cả bị ô nhiễm lần 
thuần khiết. Khi quý vị đã quen với điều này, quý vị sẽ tự nhiên 
mong muốn các chúng sinh đuợc hạnh phúc. Thêm vào đó, hãy 
gợi ra nhiều dạng hạnh phúc trong tâm và sau đó hiến dâng cho 
các chúng sinh khác 

(b) Nuôi dưỡ ng lòng từ bi 

Đế hiểu được về việc nuôi dưỡng lòng từ bi, quý vị phải hiếu 
biết về những chủ đề sau. Đối tượng của lòng từ bi là mọi chúng 
sinh vốn trải qua bất hạnh dù là bất cứ loại nào trong ba loại 
khổ 1 . Khía cạnh chủ quan là nghĩ rằng: “Sẽ tốt đẹp làm sao nếu 
mọi chúng sinh được giải thoát khỏi kho đau”, và “Tôi sẽ khiến 
họ giải thoát khỏi khố đau”. Các bước của sự nuôi dưỡng lòng 
từ bi là, đầu tiên nuôi dưỡng lòng từ bi hướng về những người 


1 Nhẳc lại ba loại khổ bao gồm: (1) khổ vì đau đớn (khố khổ), (2) khổ 
vì sự thay đổi (hành khổ) và (3) khổ vì duyên sinh (hoại khổ). Xem 
thêm chi tiết trong Tứ Diệu Đế. Chương hai. Ba Loại Khổ. Dalai 
Lama. Truy cập 24/12/2011. 

<http://www.quangduc.com/coban-2/374tudieude2.html>. 

72 



bạn, sau đó hướng về những chúng sinh quý vị có cảm xúc trung 
lập và sau đó là những kẻ thù. Khi quý vị đã có lòng từ bi bình 
đắng với những kẻ thù và những người bạn, hãy dần dần nuôi 
dưỡng nó hướng về tất cả mọi chúng sinh trong mười phương. 

Theo những bài giảng về tri kiến, Liên Hoa Giới đã vạch ra con 
đường đế tuần tự nuôi dưỡng tâm bình đắng, tình yêu thương và 
lòng từ bi trong khi phân biệt các đối tượng cụ thể của thiền 1 . 
Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Nấu quý vị rèn luyện những 
thái độ về sự bình đắng, tình yêu thương và lòng từ bi thiếu hắn 
việc phân biệt và chọn lấy các đối tượng cụ thế, mà chỉ dùng 
một đối tượng chung từ đầu, thì quý vị sẽ chỉ có vẻ tạo ra những 
thái độ này. Sau đó, khi quý vị cố gắng áp dụng chúng vào 
những cá nhân cụ thế, quý vị sẽ chang thế khởi tạo ra thái độ 
này hướng đến tất cả mọi người. Nhưng một khi quý vị đã có 
những kinh nghiệm chuyến đối hướng về một cá nhân trong 
thực hành thiền của quý vị như giải thích trước đây, sau đó quý 
vị sẽ dần dần tăng lên số lượng cá nhân quý vị quán tưởng trong 
thiền. Cuối cùng, hãy lấy tất cả chúng sinh nói chung làm đối 
tượng thiền của mình. [307] Khi quý vị duy trì thực hành này 
trong thiền, quý vị sẽ tạo ra những thái độ đúng đắn, dù là với 
các cá nhân hay với một nhóm. 

Sau đây là cách thức đế nuôi dưỡng lòng từ bi. Hãy xem xét 
những chúng sinh này - những bà mẹ của quý vị - trải qua 
những đau khố chung và riêng sau khi rơi vào luân hồi ra sao. 
Trước đây tôi đã giải thích điều này 2 . Hơn nữa, nếu quý vị đã 
phát triển một nhận thức về những đau khố chung và riêng của 
chính mình bằng cách rèn luyện trên lộ trình của một người 
trung căn, thì quý vị sẽ đánh giá được tình trạng của mình và 
nuôi dưỡng lòng từ bi hướng đến những người khác. Qua việc 


^46 Bkl, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 23b4-7. 
2 BA47 LRCM: 209-232; £>ạ/7í/ậ/7 quyển 1: 268-295. 


73 



làm theo phương pháp này, quý vị sẽ dễ dàng sinh ra lòng từ bi. 
Việc xem xét những đau khố của chính mình tạo ra lòng quyết 
tâm giải thoát. Nghĩ về những đau khố của người khác tạo ra 
lòng từ bi. Tuy nhiên, nếu trước tiên quý vị không xem xét 
những đau khổ của mình, quý vị sẽ không thể đạt đến điểm quan 
trọng của thực hành. 

Đây là những minh họa đon giản về cách thiền ra sao. Những 
thiện tri thức nên thực hành chi tiết về một trăm mười khố đau 
được quan sát bởi lòng từ bi. Điều này được giải thích trong Bồ- 
tát Địa . 

Hơn thế nữa, người ta nói rằng, ý tưởng của các vị Bồ-tát về kho 
đau trong thời gian nuôi dưỡng lòng từ bi là nhiều hơn ý nghĩ 
của các vị Thanh Văn, người mà nhận thấy khố đau với một thái 
độ tỉnh ngộ - kiến thức tối hậu và thực tế của sự thật về khố đau 
của các Thanh Văn. Nếu quý vị quán chiếu từ những quan điểm 
vô lượng về cách mà chúng sinh thiếu vắng hạnh phúc và gặp 
khố đau, quý vị sẽ phát triển rất nhiều tình yêu thương và lòng 
từ bi. Hơn thế nữa, nếu quý vị nghĩ về điều này trong một thời 
gian dài, tình yêu thương và lòng từ bi của quý vị sè mạnh mẽ 
và vững chắc. Vì thế, nếu quý vị hài lòng với chỉ một ít giáo 
huấn cá nhân và bỏ quên việc tự làm quen với những giải thích 
về các kinh luận cổ điển, lòng từ bi và tình yêu thương của quý 
vị sẽ rất yếu. 

Hơn thế nữa, sau khi quý vị đã phân biệt xuyên suốt các đối 
tượng của thiền theo các giải thích trước đây - lòng từ bi là gốc 
rễ ra sao, phát triển Bồ-đề tâm là cánh cửa của Đại thừa thế nào, 
và vv... - sau đó quý vị cần phải phân tích những giải thích này 
bằng trí huệ phân biệt và gợi ra những trải nghiệm sau khi duy 
trì chúng trong thiền. Quý vị sẽ không thế đạt được điều gì với 
những kinh nghiệm không rõ ràng xảy đến khi quý vị tiến hành 


1 BA48 Bbh, P5538: 190.5.1-192.1.1. 

74 



một nồ lực tập trung ngắn ngủi mà thiếu việc làm sáng tỏ chủ đề 
một cách chuấn xác với sự hiếu của mình. Nên biết rằng điều 
này cũng đúng với những loại thực hành khác. [308] 

Giai Trình Thiền phần một của ngài Liên Hoa Giới đua ra 
phuong pháp cho sự phát triển lòng từ bi 1 : 

Khi quý vị tự động cảm thấy lòng từ bi, vốn có mong uớc 
chủ quan đê hoàn toàn xóa tan những khô đau của tât cả 
chúng sinh - giống như mong ước của bà mẹ đuợc tay sạch 
những bất hạnh của đứa con yêu của bà - thì lòng từ bi sẽ 
hoàn thiện và vì thế đuợc gọi là đại từ bi. 

Ớ đây, ngài Liên Hoa Giới nói rằng khi quý vị tự động cảm thấy 
lòng từ bi cho mọi chúng sinh giống nhu lòng từ bi của nguời 
mẹ đến với đứa con yêu dấu và bé bỏng của mình, thì quý vị sẽ 
có lòng đại từ bi toàn hảo tuyệt đối. Thông qua điều này, hãy 
hiểu phuong pháp để phát triển lòng đại từ bi. 

Lấy đoạn văn nhu điểm khởi đầu, ngài Liên Hoa Giới nói rằng 2 : 

Khi quý vị hứa nguyện sẽ huớng dần tất cả chúng sinh bằng 
việc tự tạo duyên với lòng đại từ bi, quý vị khởi tạo đuợc 
tâm giác ngộ một cách không tốn sức, vốn có đuợc bản tánh 
của sự uớc nguyện đạt đến giác ngộ hoàn hảo vô thuợng. 

Ớ đây ngài nói rằng đại từ bi, điều mà ngài đã giải thích bên 
trên, là nguyên nhân cần thiết cho sự phát triển Bồ-đề tâm 
nguyện. Cũng hãy hiểu điều này là một phuong pháp cho sự 
phát triển Bồ-đề tâm. Hon thế nữa, khắng định này liên quan 
không chỉ đến việc phát triển tâm giác ngộ cho một nguời đã đạt 


1 BA49 Bkl, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 23b7-24al. 

2 BA50 Ibid. D3915: Ki 24a2. 


75 



đến lộ trình cao, mà cả liên quan đến việc phát Bồ-đề tâm cho 
những người mới bắt đầu. Trong Dại thừa Tông Luận 
( Mahãyãna-samgraha ) của ngài Vô Trước có đoạn 1 : 

Thứ mà có những thuộc tính của lòng tốt, 

Năng lực của khao khát mong muốn vững bền 

Luôn khởi thủy ba vô lượng kiếp 

Của một vị Bồ-tát. 

Vì thế thậm chí một vị Bồ-tát bắt đầu ba vô lượng kiếp của sự 
thực hành cũng phải phát triển Bồ-đề tâm như thế. 

Bởi vậy, giả sử quý vị ở chồ không gần gũi với những đối tượng 
này và quý vị chỉ đon thuần là khởi tâm: “Nguyện cho con đạt 
đến Phật quả vì lợi ích tất cả chúng sinh, và đế làm điều đó, con 
sè nuôi dường phấm hạnh này”. Quý vị có thế mắc một lồi lớn 
khi giải trí bằng sự tự phụ sai lầm: “Tôi đã đạt được nó” với 
những thứ mà quý vị chưa hề đạt được. Sau đó nếu quý vị cho 
rằng tâm giác ngộ là giáo huấn cá nhân cốt lõi, tuy nhiên, thay vì 
rèn luyện trong nó, quý vị tìm kiếm một thứ gì khác và tu tập 
thứ đó, thì quý vị chỉ đang cho rằng đã vượt qua rất nhiều mức 
chứng ngộ khác nhau. [309] Neu những ai biết về các điểm mấu 
chốt của Đại thừa nhìn thấy quý vị làm điều này, họ sẽ cười quý 
vị. Rất nhiều sách nói rằng những đứa con của các đấng Chiến 
Thắng vô thượng cũng rèn luyện Bồ-đề tâm như vậy trong nhiều 
kiếp lượng, coi đó là thực hành chính yếu quan trọng nhất. Cho 
nên có cần thiết đế đề cập đến việc Bồ-đề tâm đó có thế ầm ĩ đạt 
đến bởi những người không có gì hon là một hiếu biết thiến cận. 
Điều đó không có nghĩa là nó {Bồ-đề tâm} thật không thích hợp 
đế thiền trên các đạo pháp khác, nhưng điều đó nói lên rằng quý 
vị phải trì giữ sự rèn luyện tâm giác ngộ như là giáo huấn cốt lõi 
và duy trì nó trong thiền. 


1 BA51 Mahayana-samgraha, D4048: Ri 31bl. 
76 



Có những người mà thậm chí không có bất cứ kinh nghiệm nào 
kể trên , 1 nhưng vẫn biết về các tu tập Đại thừa và có niềm tin 
vững chắc vào Đại thừa. Đầu tiên họ phát triển Bồ-đề tâm, nhận 
các giới thông qua các nghi lễ, và sau đó rèn luyện tâm Bồ-đề. 
Ví dụ, trong Nhập Bồ-đề Hành Luận 2 đầu tiên mô tả về việc tiếp 
thụ tâm giác ngộ và nhận các giới rồi sau đó tiếp nhận các giải 
thích chi tiết làm sao đế thực hành Bồ-đề tâm trong bối cảnh ốn 
định thiền (một trong sáu Ba-la-mật-đa, vốn là các tu tập tiếp 
theo đế phát khởi tâm giác ngộ). Tuy nhiên, đế xác lập quý vị 
trở thành người tiếp nhận thích hợp cho các thực hành này, trước 
tiên quý vị phải rèn luyện nhiều loại thái độ trước đó. Sau khi 
quý vị đã rèn luyện tâm mình bằng cách nghĩ về các lợi ích, 
bằng cách thực hành bảy chi cúng dường 3 , bằng cách quy y, và 


1 BA52 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 587.6) nói rằng điều này 
chỉ đến LRCM: 308.08, một cách không dụng công phát sinh Bồ-đề 
tâm. 

2 BA53 BCA: 3.22-26. 

3 Bảy chi cúng dường có nguồn gốc từ các hạnh nguyện Phố Hiền. 
Phần giảng giải nhắc đến ở đây là một số đoạn kệ có trong Nhập 
Bồ-đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên. Đức Dalai Lama đã có một 
buổi thuyết giảng riêng về Phát Bồ-đề Tâm Nguyện và có chỉ dạy 
chi tiết về bảy chi cúng dường này. Trong đó bao gồm: (1) Đảnh lễ 
và (2) cúng dường chư Phật, chư Bồ-tát, (3) Xin sám hối sai phạm 
của mình từ vô thủy, (4) Chia sẻ vui mừng về mọi hành vi công 
đức nhằm đem lại hạnh phúc cho chúng sinh, (5) Cầu xin chư Phật 
mười phương dùng giáo pháp để hóa độ chúng sinh, (6) Cầu xin 
chư Phật không nhập vô dư niết-bàn để cứu độ chúng sinh, (7) Xin 
hồi hướng tất cả công đức để tẩy trừ đau khổ của tất cả chúng 
sinh. The Teaching on Aspirational Bodhicitta. Dalai Lama. Tibetan 
Cultural Center. Bloomington, Indiana July 27, 1996. Truy cập 
24/12/2011. 

<http://www.bodhicitta.net/The%20Teaching%20on%20Aspiratio 

nal%20Bodhicitta.htm>. 


77 



sau khi quý vị đã hiếu những cách rèn luyện này, thì quý vị phát 
triển niềm mong mỏi duy trì Bồ-đề tâm. 

Một vài nguời nói đúng, dù chỉ thông qua việc thốt ra những 
ngôn từ rằng để tiến bộ trên con đuờng tu tập, quý vị cần phải 
tăng trưởng kiến thức về tánh Không. Đe tiến bộ trên đường tu, 
tưong tự vậy quý vị cần duy trì tâm giác ngộ trong thiền và sau 
đó tăng cường nó lên hon nữa trong những cách đặc biệt hon khi 
quý vị ở mức cao hon, nhưng những người này không chỉ đon 
thuần nói suông. Đây là độc đạo đã được đi qua của tất cả các 
đấng Chiến Thắng, tức là hai mươi hai loại Bồ-đề tâm 1 được 


1 Các trạng thái Bồ-đề tâm được phân loại theo cách so sánh hình 
ảnh. Theo như bản luận Bát-nhã Ba-la-mật-đa Thích Hiện Quán 
Trang Nghiêm Phẩm của ngài sư-tử Hiền (skt. Haribhadrã) thì 22 
dạng Bồ-đề tâm, so sánh tương ứng và đặc tính là: 

(1) nguyện ước - đất - đặc tính nền tảng của tất cả các pháp thiện 
đức 

(2) ý tưởng - vàng ròng - không đổi cho đến khi giác ngộ 

(3) ý tưởng đặc biệt - trăng non - tăng trưởng hoàn toàn tất cả 
các phẩm hạnh 

(4) dụng công - lửa - đốt tan nhiên liệu của ngăn che bằng tam 
minh bao gồm túc mạng minh (thấy biết được các tiền kiếp), thiên 
nhãn minh (biết cái chết và tái sanh của các loài hữu tình) và lậu 
tận minh (đoạn trừ tất cả các tham dục lậu hoặc) 

(5) bố thí - kho châu báu lớn - thỏa mãn cho tất cả chúng sinh 

(6) trì giới - đá quý - hỗ trợ đúng đắn các phẩm chất quý giá 

(7) nhẫn nhục - đại dương - không bị quấy nhiễu bởi các sự kiện 
không mong muốn 

(8) tinh tấn - kim cương - không thay đối thông qua sự thuyết 
phục mạnh mẽ 

(9) định lực từ thiền - vua của các ngọn núl - không chao động 
bởi những xao lãng 

(10) trí huệ - dược thảo - làm bình lặng hoàn toàn các căn bệnh 
của ảo tưởng và che chướng 

(11) phương tiện thiện xảo - hướng dẫn tinh thần - không bỏ rơi 
quyền lợi của chúng sinh trong mọi trường hỢp 



dạy trong Hiện Quản Trang Nghiêm Luận* . Hãy hiểu những 
điều này từ sự giải thích của các nhà tiên phong vĩ đại liên quan 
đến cách làm sao tiến bộ trên con đuờng tu tập bằng hai phuong 
tiện: tâm giác ngộ và trí tuệ về tánh không. [310] 

(c) Nuôi dưỡng sự quyết tâm tuyệt đối 

Ớ điểm kết thúc của thiền về tình yêu thuong và lòng từ bi hãy 
nghĩ, “Chao ôi, những chúng sinh mà tôi hằng yêu quý này bị 


(12) cầu nguyện - viên ngọc ước - đạt được các thành quả mong 
muốn tương ứng 

(13) năng lực - mặt trời - hoàn toàn chín muồi công đức trong 
tâm thức các đệ tử 

(14) trí huệ cao thượng - nhạc thiên cung - chỉ ra giáo pháp làm 
cho đệ tử cảm hứng 

(15) trí thấu suốt - đại vương - hoàn tất các lợi ích cho tha nhân 
thông qua năng lực vô ngại 

(16) công đức và trí huệ - kho báu - như các kho báu của hai bồ 
tư lương 

(17) các Pháp tương ứng với lớp giác ngộ - đại lộ - sẽ đi trên con 
đường mà các thánh nhân đi 

(18) từ bi và tuệ giác siêu việt - ngọn núi - không rơi vào cả luân 
hồi lẫn niết-bàn, đi lại dễ dàng 

(19) trì giữ và can đảm - dòng suối - bám trụ vào các pháp đã 
nghe và chưa nghe không mệt mỏi 

(20) Pháp hội - âm thanh êm dịu - công bố một cách hài lòng các 
đệ tử mong muốn giải thoát 

(21) độc đạo được đi qua - dòng sông - không khác khi tiến hành 
lợi ích cho tha nhân 

(22) có được Pháp thân - mây - khả năng luôn có thể tiến hành 
12 hành vi Phật như nhập cõi Đâu xuất hay Tịnh độ, nhập thai mẹ, 
tái sinh, có kỹ năng công nghệ, hỷ lạc với các đối ngẫu, phát triển 
từ bỏ thế tục và thành tu sĩ, tu tập khổ hạnh trong 6 năm, tu tập 
dưới chân cội bồ-đề, vượt thắng ma vương, toàn giác, chuyển 
pháp luân, và nhập đại bát niết-bàn. 

1 BA54 AA: 1.19-20, trích dẫn ở đây như là Pha rol tu phyin pa'i man 
ngag gi bstan bcos, Luận giảng về Bát-nhã Ba-la-mật-đa Luận 
( Prajnãpãramitopadesa sã s tra). 


79 




mất đi hạnh phúc và bị dày vò bởi những đau khố; làm sao tôi có 
thế cho họ hạnh phúc và giải phóng họ khỏi khố đau?” Nghĩ 
theo cách này, rèn luyện tâm quý vị ít nhất trong suy nghĩ nhu 
vậy đế nhận lấy trách nhiệm giải phóng chúng sinh. Dù suy nghĩ 
này đuợc miêu tả trong các hoàn cảnh của thực hành về đền đáp 
công on mẹ của quý vị; ở đây nó biếu thị rằng thật là chua đủ đế 
có lòng từ bi và tình yêu thuong vốn chỉ nghĩ: “Sẽ tốt làm sao 
nếu họ có đuợc hạnh phúc và đuợc giải phóng khỏi khố đau”. 
Vì, suy nghĩ này cho thấy trách nhiệm quý vị phải phát triển 
lòng từ bi và tình yêu thuong đế có khả năng tạo ra sự quyết 
tâm: “Tôi sẽ mang hạnh phúc và lợi lạc đến cho mọi chúng 
sinh”. Nó sẽ rất hiệu quả nếu quý vị thực hành điều này liên tục, 
luôn giữ chánh niệm về nó trong mọi hoạt động thế tục trong 
suốt giai đoạn hậu thời thiền và vv..., chứ không chỉ trong buối 
thiền tập. Giai Trình Thiền phần hai của ngài Liên Hoa Giới có 
viết 1 : 

Hãy nuôi duỡng lòng từ bi này huớng về tất cả chúng sinh trong 
mọi thời, dù quý vị trong thiền định hay trong các hoạt động 
khác. 

Lòng từ bi ở đây chỉ là một ví dụ; quý vị cần phải làm y hệt vậy 
khi duy trì bất cứ loại thiền nào. Đạo sư vĩ đại Nguyệt Quan có 
nói rằng [trong Tuyên Nhập Tụng ( Deẳanã-stava )]: 2 

Từ vô thủy, cây tâm thức 

Đã thấm đuợm mật đắng các khố đau 

Và nguôi chang thế làm dịu ngọt vị nếm của nó 

Thì làm sao một giọt nuớc của phấm tánh tốt có thế làm ảnh 

hưởng? 


1 BA55 Bk2, P5311: 31.2.3-4. 

2 BA56 Desanã-stava, DI 159: Ka206a5. 
80 



Vì vậy ngài nói, chắng hạn quý vị không thế làm cho thân cây 
Tig-ta to lớn và đắng trở nên ngọt hon bằng cách đố chỉ một giọt 
nước đường vào nó. Tưong tự vậy, dòng tâm thức đã thấm sâu 
những cảm xúc đau khố cay đắng từ thời vô thủy không thế thay 
đối hoàn toàn chỉ với một sự nuôi dường các phấm tánh tốt của 
tình yêu thưong, lòng từ bi và vv.... Bởi vậy, quý vị cần duy trì 
thiền của mình một cách liên tục. 

b” Rèn luyện lòng quyết tâm giác ngộ 

Khi quý vị đã được truyền cảm hứng bởi những quá trình nêu ra 
trước đây và đã nhận thấy rằng quý vị cần giác ngộ vì lợi ích tất 
thảy chúng sinh, quý vị sẽ phát triển ước muốn thành tựu nó. 
[311] Tuy nhiên, đó chưa phải là đủ. Đầu tiên, hãy tăng trưởng 
tín tâm càng nhiều càng tốt bằng cách quán chiếu những phấm 
tánh tốt của thân, khấu và ý của đức Phật và các hoạt động giác 
ngộ của ngài như đã được giải thích trong chuông về quy y. 1 
Sau đó, như đã được dạy rằng niềm tin là nền tảng co bản của 
ước nguyện, hãy phát triển niềm mong muốn đạt được những 
phấm tánh tốt này từ sâu thắm trái tim của quý vị và hãy mang 
lại một sự chắc chắn rằng đạt đến toàn trí ngay cả vì lợi ích của 
chính mình cũng là hoàn toàn cần thiết. 

Mặc dù có nhiều nguyên nhân cho sự phát triển tâm giác ngộ, 
Như Lai Trí Ân Định Kinh được trích trong Giai Trình Thiền, có 
nói rằng thật là đặc biệt nhất đế phát triển nó cho chính quý vị, 
vượt qua bởi lòng từ bi. 

c” Nhận diện Bồ-đề tâm, kết quả của sự rèn luyện 

Định nghĩa tống quát về tâm giác ngộ theo sau ý nghĩa được đưa 
ra trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận: [“Sự phát triển Bồ-đề 
tâm là mong muốn cho một sự giác ngộ toàn hảo vì phúc lợi của 


1 BA57 LRCM: 134-140; Đại luận quyển 1: 181-187. 


81 



tha nhân”] được trích dần trước đó. 1 Liên quan đến các chương 
nhỏ, Nhập Bồ -đề Hành Luận theo cùng với phấm Hoa Nghiêm 
và viết rằng đó là Bồ-đề tâm nguyện và Bồ-đề tâm hành: 2 

Chỉ như người ta phân biệt 
Giữa mong muốn đi và đang đi 
Tương tự thiện tri thức nên biết phân chia 
Của hai thứ này theo thứ tự. 

Mặc dù có rất nhiều bất đồng về hai loại đó là gì, hãy biết rằng 
nguyện ước là hoặc: “Xin cho con trở thành một vị Phật” hay: 
“Con sẽ thành Phật” vì lợi ích của tất cả chúng sinh và rằng 
chừng nào quý vị chưa nhận các giới [Bồ-tát], thì đó là {Bồ-đề} 
tâm nguyện vốn hiện diện, bất kế quý vị có tu tập trong hành 
động về Bố thí {trì giới, ...} và vv.... Một khi quý vị thọ giới, 
tâm hiện diện là Bồ-đề tâm hành. Giai Trình Thiền phần một có 
đoạn: 3 

Bồ-đề tâm nguyện là ý định ban đầu: “Nguyện cho con 
thành Phật vì lợi ích của chúng sinh”. Bồ-đề tâm hành hiện 
diện một khi ngươi nhận các giới và dấn thân vào việc tích 
lũy các công đức và trí tuệ tối thượng. 

Có rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này, nhưng tôi không 
thảo luận chi tiết chúng ở đây. [3 12] 


1 BA59 LRCM: 291.14. 

2 BA60 BCA: 1.15; Ganda-vyũha-sũtra, D44: A 308a7-bl. 

3 BA61 Bkl, Tucci 1958: 503; D3915: Ki 25a3-4. 

82 



Chương 4: Hoán Chuyển Ngã-Tha 

b’ Rèn luyện dựa trên các giảng dạy từ đứa con của các đấng 
chiến thắng, ngài Tịch Thiên 

1 ’ Quán chiếu về những lợi lạc của việc hoán đối giữa 
bản thân và nguời khác {hoán chuyến ngã-tha} và sai sót 
của việc không hoán đối nhu vậy 

2’ Khả năng hoán chuyến ngã-tha nếu quý vị làm quen 
với ý nghĩ về việc làm như vậy 

3’ Các giai đoạn của thiền định về làm sao hoán chuyến 
ngã-tha 

iii) Phưong pháp tạo ra tinh thần giác ngộ 



b’ Rèn luyện dựa trên các giảng dạy từ đứa con của các 
đấng chiến thắng, ngài Tịch Thiên 

Rèn luyện dựa trên các giảng dạy của đứa con của các đấng 
chiến thắng, ngài Tịch Thiên bao gồm ba phần: 

1 . Quán chiếu về những lợi lạc của việc hoán chuyến ngã-tha 
và lỗi lầm của việc không hoán chuyến như vậy. 

2. Khả năng hoán chuyến ngã-tha nếu quý vị làm quen với ý 
nghĩ về việc làm như vậy. 

3. Các giai đoạn của thiền định về làm sao hoán đối giữa bản 
thân và người khác. 


1’ Quán chiếu về những lọi lạc của việc hoán chuyển ngã-tha 
và lỗi lầm của việc không hoán chuyến như vậy 

Nhập Bồ-đề Hành Luận có viết 1 : 


Ai mong ước nhanh chóng bảo vệ 


1 BA62 BCA: 8.120, 8.129-131. 


83 



Bản thân mình và cả tha nhân 
Cần hoán đối bản thân và người khác 
Thực hành điều bí mật tuyệt vời này. 


Và: 


Niềm vui thế tục nào sánh được 

Khởi lên từ mong ước vì hạnh phúc cho người 

Khổ đau thế tục nào hon được 

Khởi lên từ mong ước hạnh phúc cho mình 

Cần phải nói thêm điều chi nữa? 

Hãy nhìn vào khác biệt giữa hai điều: 

Người bình thường hành động cho bản thân; 

Bậc hiền triết xử sự vì người khác. 

Neu ngưoi không thực sự chuyển đổi 

Hạnh phúc của chính mình thay cho khô đau của tha nhân 

Ngưoi sẽ không đạt thành Phật quả 

Và thậm chí ở trong luân hồi, ngưoi sẽ chang có niềm vui. 

Hãy xem xét làm sao việc tự cho mình là trung tâm lại là cánh 
cửa cho mọi khố đau và việc cho người khác là trung tâm lại là 
nền tảng của mọi sự tuyệt vời. 

2’ Khả năng để hoán chuyển ngã-tha nếu quý vị làm quen 
với ý nghĩ về việc làm như vậy 

Lấy ví dụ về kẻ thù trở thành một người bạn. Đầu tiên, khi quý 
vị nghe thấy tên của kẻ thù, sự sợ hãi nổi lên. Sau đó quý vị hòa 
giải và trở thành những người quý vị thân đến mức khi người 
bạn mới này vắng mặt, quý vị sẽ thấy rất buồn. Sự đảo ngược 
này đến từ việc quý vị đã làm cho mình quen với một thái độ 
mới. Giống như vậy, vì thế nếu quý vị làm quen với cái nhìn 
dành chính mình như là quý vị hiện đang có cái nhìn dành người 
khác hiện tại [với thái độ thờ o] và các quan điểm dành người 
khác như quý vị đang dùng các quan điểm đó dành chính bản 


84 



thân quý vị [với một thái độ chăm nom], quý vị sẽ hoán đối 
đuợc bản thân và nguời khác. Nhập Bồ-đề Hành Luận có viết: 1 

Đừng quay lung lại với khó khăn này 
Dù nguôi đã sợ hãi khi nghe tên ai đó 
Giờ đây, nhờ sức mạnh của việc tạo duyên 
Nguôi không thích sự vắng mặt của nguời đó. 

Và cũng viết: 

Không hề khó khăn khi xem xét thân tôi 
Với cách nhìn mà tôi huớng về thân nguời khác. 

Vẩn: Bởi vì thân thế nguời khác không phải thân thế quý vị, làm 
sao quý vị có thế phát triển một thái độ tuông đồng mà quý vị có 
với chính mình? 

Đáp: Thân thể của quý vị đuợc sinh ra từ tinh cha và huyết mẹ. 2 
Mặc dù nó đuợc tạo ra bởi các phần của thân thế nguời khác, 
quý vị vẫn cứ tin nó là của mình bởi sự ảnh huởng của các điều 
kiện truớc đây. [313] Tuong tự vậy, nếu quý vị trở nên quen với 
việc chăm nom nguời khác nhu quý vị làm với chính mình, quý 
vị sẽ nhìn nó theo quan điểm mà quý vị có với chính mình. 
Nhập Bồ-đề Hành Luận có viết: 3 

Bởi vậy nhu khi nguôi quan niệm “tôi” 

Với liên hệ đến những giọt tinh cha 

Và huyết nguời khác, nên nguôi có thế tạo duyên 

Cho việc chăm nom nguời khác nhu thế chính mình. 


1 BA63 BCA: 8.119, 8.112cd. 

2 BA64 Về một trình bày về quá trình tái sinh, xem Đại Luận tập 1. 

3 BA65 BCA: 8.111. 


85 



Quán chiếu một cách xuyên suốt về những lợi lạc của việc đặt 
nguời khác làm trung tâm và những lồi lầm của việc tự đặt mình 
làm trung tâm. Bằng cách đó quý vị sẽ tạo ra đuợc một niềm vui 
lớn lao từ sâu thắm trái tim khi thiền định về sự hoán đối giữa 
bản thân và nguời khác. Sau đó hãy nhận ra rằng quý vị có thế 
thực sự tạo ra nó khi quý vị trở nên quen với nó. 

3’ Các giai đoạn thiền định về làm sao hoán chuyển ngã-tha 

Các cụm từ “hoán đối giữa bản thân và nguời khác” và “biến 
quý vị thành nguời khác và nguời khác thành quý vị” không chỉ 
ra một sự rèn luyện trong thái độ mà nghĩ rằng: “tôi là nguời 
khác” hay “mắt của nguời khác là của tôi”. Chúng cho thấy một 
sự thay đối trong định huớng giữa hai trạng thái của tâm rằng tự 
chăm nom bản thân và thờ ơ kẻ khác, trong khi quý vị phát triển 
thái độ chăm nom nguời khác nhu quý vị đang làm với chính 
bản thân mình và thờ o bản thân nhu quý vị đang làm với nguời 
khác. 

Vì thế, ngài Tịch Thiên có dạy trong câu trên rằng quý vị phải 
“hoán đối những hạnh phúc của bản thân bằng khố đau của 
nguời khác” nghĩa là coi việc chăm chút cho mình nhu kẻ thù và 
sau đó ngung đi việc nhấn mạnh hạnh phúc cá nhân. Thêm vào 
đó, quý vị phải coi việc chăm nom nguời khác là phấm tánh tốt, 
ngung đi việc thờ o những khố đau của nguời, và thay vào đó 
nhấn mạnh việc xóa đi khố đau của họ. Nói tóm lại, lời khắng 
định này nghĩa là quý vị cần xua tan những khố đau của nguời 
khác trong khi không quan tâm đến hạnh phúc của chính mình. 
Có hai chuớng ngại trong sự rèn luyện thái độ hoán chuyến ngã- 
tha này: 

1 . Quý vị có sự phân biệt thứ bậc giữa nguời vốn hạnh phúc hay 
khố đau - giữa mình và nguời khác - phân biệt họ nhu là sự 
khác biệt giữa xanh hay vàng. Sau đó, quý vị đạt đuợc hạnh 
phúc và xua tan những khố đau của bản thân bởi vì quý vị nghĩ 


86 



họ như là “của mình”, và thờ ơ hạnh phúc và khố đau của người 
khác vì quý vị nghĩ rằng chúng “thuộc về người khác”. 

Bởi vậy, phương thuốc cho vấn đề này là đừng tạo ra sự phân 
biệt giữa mình và người như là khác nhau một cách cốt lõi. Thay 
vào đó, hiểu rằng mình và người khác là phụ thuộc lẫn nhau như 
khi quý vị nhận biết về mình, quý vị biết về người; và khi quý vị 
biết về người khác, quý vị cũng biết về mình. Nó giống như khi 
nhận biết về ngọn núi gần và ngọn núi xa. Một cách tương đối 
với vị trí của quý vị ở đây, quý vị nghĩ rằng một ngọn núi ở đó 
thì xa, tuy nhiên khi quý vị đi đến ngọn núi ở xa này, quý vị sẽ 
nghĩ rằng nó ở gần. [314] Bởi vậy việc nhận biết về mình và về 
người khác không giống như nhận thức về màu sắc, vì, bất kế 
màu sắc liên quan đến cái gì, quý vị nhận biết đó chỉ là màu 
xanh và không biết đến vài màu khác. Hơn thế nữa, trong Bồ-tát 
Học Luận của ngài Tịch Thiên có viết: 1 

Bằng cách trở nên quen với sự bình đắng giữa ta và người, 
Tâm giác ngộ sẽ trở nên bền vững. 

Ta và người đều phụ thuộc lần nhau 

Như bờ này và bờ kia của một con sông, chúng đều là sai. 

Bờ bên kia không tự nó là “kia” 

Với một ai khác, nó lại là “bờ này” 

Tương tự vậy, “ta” không tồn tại tự riêng mình nó 


1 uẩn (skt. skandha) là các yếu tố kết thành con người bao gồm 5 
uẩn: (1) sắc hay lục căn (skt. rũpa) - các giác quan gồm mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý; (2) thọ (skt. Vedanã) - các loại cảm xúc; (3) 
tưởng (skt. samjnã) các tri giác nhận biết gồm màu sắc, âm thanh, 
mùi, vị, cảm giác, và ý thức; (4) hành (skt. samskãra) những hoạt 
động tâm lí sau khi có tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét 
bỏ, quyết tâm, tỉnh giác ... ; (5) thức (skt. Vijnãna) sáu thức nhãn 
thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ngũ uẩn. 
Wikipedia.org. Truy cập 26/12/2011. 

<http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_u%E1%BA%A9n>. 


87 



Với ai kia, nó lại là “người khác”. 


Bởi vậy, ngài Tịch Thiên có chỉ ra rằng ta và người chỉ được 
thừa nhận trong một tham chiếu cụ thế và không tồn tại một 
cách bản chất. 

2. Quý vị cần loại bỏ chướng ngại về ý nghĩ rằng: “Tôi sẽ không 
cố gắng để xua tan những khổ đau của người khác bởi vì khổ 
đau của người khác không gây hại cho tôi”. Nó sẽ giống như 
không tích lũy tài sản khi quý vị còn trẻ vì chang sợ hãi tuối già 
vì quý vị nghĩ khố đau khi già sẽ không làm hại quý vị trong 
tuổi trẻ. Hoặc, như được nói trong Nhập Bồ-đề Hành Luận? nó 
sẽ giống như là không làm dịu vết đau ở chân của quý vị bằng 
bàn tay, vì chân của quý vị là “khác”. Già và trẻ (hay tưong tự 
là, kiếp trước và kiếp sau) chỉ là các minh họa; nguyên lý này 
cũng áp dụng cho buổi sáng và tối, ngày trước và sau và vv.... 

Vấn: Nhưng tuối già và tuổi trẻ là một dòng tiếp nối, còn chân 
và tay là một uẩn 1 2 , vậy chúng đâu có tưong đồng với bản thân 
và người khác? 

Đáp: “dòng tiếp nối” và “uẩn” được chỉ ra trong nhiều thời điểm 
và trong nhiều bộ phận; chúng không có một bản ngã đầy đủ. 
“Bản ngã” của chính quý vị và “bản ngã” của người khác phải 
phải được khắng định với một uấn và một dòng tiếp nối, nên ta 
và người không được xác lập theo phưong cách của một bản 
chất vốn có thế được khắng định một cách độc lập. 

Tuy nhiên, từ thời vô thủy, quý vị đã thấy những khố đau của 
chính mình là không thế chịu đựng nổi bởi vì quý vị đã được tạo 
duyên bởi việc tự chăm nom mình. Vì thế, nếu quý vị trở nên 


1 BAl 57 BCA: 8.99, 101. 

2 BA66 siksã-samuccaya, Vaidya 1961b: 191; D3940: Khi 192a4-5. 

88 



được tạo duyên với việc chăm nom người khác, quý vị sẽ khởi 
lên được thái độ về việc thấy khố đau của người khác là không 
thể chịu đựng nổi. 

Sau khi quý vị loại bỏ những chướng ngại đế hoán đối bản thân 
và người khác theo cách này, con đường thực sự đế thiền định là 
như sau. [315] Vượt ra ngoài bám chấp vào bản thân, thái độ 
yêu thưong chính mình sẽ tạo ra nhiều điều không mong muốn 
từ suốt thời vô thủy đến nay. Mặc dù quý vị muốn làm điều gì 
đó hoàn hảo cho mình, quý vị nhấn mạnh vào phúc lợi của mình 
và xác tiến các phưong thức không đúng đắn. Quý vị đã giành 
vô số kiếp để làm điều này, nhưng chưa hề đạt được chút mục 
đích nào cho mục đích của mình và cho người. Không những 
không đạt được những điều này, quý vị còn bị dày vò bởi khố 
đau. Neu quý vị thay thế những bận tâm về hạnh phúc cá nhàn 
bằng hạnh phúc của người khác, quý vị chắc chắn sẽ trở thành 
một vị Phật từ rất lâu rồi, và đã hoàn thành các mục tiêu của 
mình cũng như của tha nhản một cách hoàn bị và toàn hảo. Bởi 
vì quý vị đã không làm điều này, quý vị đã sử dụng thời gian 
một cách vô ích và vất vả. 

Hãy quyết định chắc chắn bằng cách nghĩ rằng, “Bây giờ tôi 
hiếu những lỗi lầm của việc yêu thưong chính bản thân và lợi 
ích của việc yêu thưong người khác. Với rất nhiều nồ lực, nưong 
tựa vào chánh niệm và tỉnh giác, tôi sẽ không yêu thưong bản 
thân nữa, kẻ thù lớn nhất của tôi, và tôi sẽ không cho phép 
những yêu thưong tự ngã tiềm tàng khởi lên”. Theo cách này, 
hãy liên tục dừng việc yêu thưong tự thân. Nhập Bồ-đề Hành 
Luận có nói: 1 

Tự yêu thưong bản thân tất đã hại tôi 

Vô số đời trong cõi luân hồi 


1 BA68 BCA: 8.154 cd, 8.155, 8.157. 


89 



Ngươi! Ôi cái tâm, mặc dù ngươi đã giành vô số kiếp 
Muốn hoàn tất phúc lợi cho riêng mình, 

Qua khó khăn vô cùng như thế 
Ngươi chỉ nhận về sự khố đau. 


Và: 


Neu ban đầu ngươi đã hành xử vì hạnh phúc người khác 
Điều kiện này vốn thiếu đi 
Hạnh phúc hoàn hảo của Phật quả 
Đã không thê xảy ra 

Vì thế, đừng tự cho mình là trung tâm cũng đừng ủng hộ cho xu 
hướng này. Quý vị cần rèn luyện nhiều nữa trong thái độ sẵn 
sàng bố thí cho tất cả chúng sinh thân thế, nguồn tài lực và gốc 
rề của đức hạnh của mình; và quý vị phải làm việc vì phúc lợi 
của những người mà quý vị cho đi những thứ này. Thật là sai 
lầm khi làm ngược lại, bởi vậy đừng có thái độ nhìn thân thế, 
nguồn tài lực và mọi gốc rề của thiện đức của mình như là cho 
các mục đích riêng quý vị thôi. Nhập Bồ-đề Hành Luận nói: 1 

“Tôi bị kiềm chế bởi tha nhân”; 

Ngươi! Ôi cái tâm, hãy biết chắc chắn điều này 
Bây giờ đừng nghĩ đến điều chi khác 
Ngoài hạnh phúc của tất thảy chúng sinh. [316] 

Thật là sai khi đạt mục đích riêng mình 
Nhãn, nhĩ, . . . tôi, chịu kiềm chế từ người khác 
Bởi vậy, không đúng khi làm điều sai với tha nhân 
Nhãn, nhĩ, . . . tôi, đều vì hạnh phúc của họ. 

Neu quý vị đánh mất ý nghĩ rằng thân thế và những thứ khác của 
quý vị đều là vì hạnh phúc của người khác và nghĩ rằng chúng là 


1 BA69 BCA: 8.137-138. 
90 



vì hạnh phúc riêng quý vị, hoặc nếu quý vị thấy chúng là các tác 
nhân về thân, khấu và ý gây hại cho nguời khác, thì hãy dừng lại 
việc nghĩ nhu thế bằng cách quán chiếu về cách nào mà điều này 
truớc đây đem lại cho quý vị sự gây hại vô luờng và cách nào 
mà quý vị vẫn mắc lồi lầm trong khuôn khố sự trình hiện hữu 
ích của nó, vốn là sai lạc. Neu quý vị bị kiểm soát bởi cách nghĩ 
sai lầm này, nó sẽ chỉ tạo ra những khố đau không thế chịu đựng 
nổi. Nhập Bồ-đề Hành Luận có viết: 1 

Khi nguôi [yêu chính bản thân mình] tàn phá ta truớc kia, 

Đó là một lần nữa. 

Bây giờ, ta nhận ra nguôi; nguôi sẽ đi đâu? 

Xua tan ý tuởng, 

“Ta vẫn có phúc lợi riêng mình”. 

Ta đã bán nguôi [tâm ta] cho kẻ khác. 

Đừng chán nản, hãy cho đi năng luợng của nguôi. 

Neu ta trở nên bất cấn 
Và không đem nguôi cho chúng sinh 
Nguôi chắc chắn đem ta qua 
Với nguời giữ địa ngục. 

Bởi vậy nguoi đã cho ta 

Một thời gian dài khố đau 

Giờ ta nhớ lại những hận thù 

Ta sẽ phá hủy ý tuởng ích kỷ của nguôi. 

Tuong tự vậy, khi quý vị quán chiếu nhiều lần về lợi ích của 
việc yêu thuong nguời khác, quý vị sẽ tạo ra đuợc sự tha thiết 
lớn lao từ sâu thắm trong tim. Hãy dừng thái độ hiện tại không 
quan tâm đến nguời khác và giữ không đế điều này khởi lên. 
Thông qua trìu mến coi nguời khác là đáng yêu nhiều nhu quý 
vị có thế, phát triển thái độ mà yêu thuong nguời khác đến mức 


^70 BCA: 8.169-172. 


91 



mà quý vị yêu thuơng bản thân truớc kia - “Yêu thuơng nguời 
khác nhu quý vị làm với chính bản thân mình”. 1 ’ 

Đe tạo ra đuợc thái độ yêu thuơng chúng sinh theo cách này, 
quý vị cần nhớ về lòng tốt của họ hay nhận ra rằng họ giúp quý 
vị. Ví dụ một khi nguời nông dân thấy rằng, thông qua việc gieo 
trồng các hạt giống khỏe mạnh, họ sẽ thu hoạch một vụ mùa tốt 
tuoi, họ sẽ đánh giá cao đất màu mỡ. [317] Giống nhu vậy, một 
khi quý vị chắc chắn rằng quý vị sẽ đạt đuợc tất cả các hoàn 
thiện tạm thời và tối hậu thông việc gieo trồng các hạt giống bố 
thí, và vv... trên cánh đồng chúng sinh, quý vị sẽ yêu thuong 
nguời khác. Hãy quán chiếu về điều này. Nhập Bồ-đề Hành 
Luận có viết: 2 

Chúng sinh và các Nhu Lai là tuong tự - 

Từ họ nguôi đạt những phấm tánh Phật-đà 

Sao nguôi lại không kính trọng cả chúng sinh 

Nhu nguôi đã kính các đấng chiến thắng? 

Liên quan đến điều này, việc giết hại chúng sinh dần quý vị 
xuống ba cõi khố đau. Neu quý vị cứu chúng sinh thoát chết, 
quý vị sẽ sinh về một cõi hạnh phúc và sống rất lâu ở đó. Tuông 
tự nhu vậy, trộm cắp hay cho đi nguồn tài lực của quý vị, thù 
ghét hay vun bồi tình yêu thuong và lòng bi mẫn, sẽ tạo ra 
những kết quả lần luợt là tái sinh vào những cõi khố đau hay là 
những cõi hạnh phúc. Quán chiếu cụ thế rằng quý vị cần tập 
trung lên các chúng sinh nhu khi quý vị phát triển tâm giác ngộ, 
và bằng cách đạt đuợc tâm Bồ-đề vì lợi ích của tất thảy chúng 
sinh, quý vị sẽ đạt đến Phật quả - vì thế điều này phụ thuộc vào 
chúng sinh. Hãy quán chiếu về việc làm cho bố thí, và các đức 
hạnh khác đến mức toàn thiện trong sự phụ thuộc vào chúng 


*BA71 BCA: 8.136d. 
2 BA72 BCA: 6.113. 

92 



sinh như được dạy trong các chương về sự cần thiết làm cho 
chúng sinh hạnh phúc. Bồ-đề Tâm Luận của ngài Long Thọ có 
đoạn: 1 

Những hậu quả mong và không mong muốn có - 
Một cuộc đời trong cõi phúc hay kho trong giới Ta-bà 
Khởi lên qua các ích lợi và hiểm nguy 
Mà ngươi làm với cả thảy chúng sinh. 

Neu ngươi đạt Phật quả vô song 
Trong sự phụ thuộc vào các chúng sinh, 

Sao lại ngạc nhiên rằng trong ba cõi 
Nguồn gốc của mọi chư thiên và người. 

Đều dựa vào Phạm Thiên, Đe Thích, Hắc Thiên 
Và các vị hộ pháp của cả thế gian 
Cũng đều phát khởi lên qua cách 
Chỉ giúp đỡ các chúng sinh? 

Tất cả mọi khố đau 
Mà chúng sinh đang nếm trải 
Như súc sinh, quỷ đói, và địa ngục 
Đeu đến từ sự làm hại chúng sinh. 

Các khố đau của thiếu ăn 
Khát uống, bạo lực và tra tấn 
Vốn khó mà đảo ngược và cạn khô 
Là kết quả của làm hại chúng sinh. [318] 

Mục đích của Thanh Văn thừa thì thấp hơn bởi vì họ không 
nhấn mạnh vào hạnh phúc của người khác, trong khi Phật đạt 
đến kết quả cuối cùng bởi vì ngài nhấn mạnh vào hạnh phúc của 
người khác. Người ta nói rằng khi quán chiếu theo nguyên tắc 


1 BA73 Bodhicitta-vivarana\ 77-80, Lindtner 1986: 206-208; D1801: 
Nya 41a5-bl. 


93 



này, quý vị không nên ngay cả tham chấp vào phúc lợi riêng của 
bản thân dù chỉ trong một chốc lát. Bồ-đề Tâm Luận có viết : 1 

Với những nồ lực xua tan nhu một liều thuốc độc 
Việc thiếu đi quan tâm đến chúng sinh của nguôi 
Phải chăng Thanh Văn không đạt đuợc sự giác ngộ thấp hon 
Bởi vì họ thiếu đi sự quan tâm? 

Bằng cách không từ bỏ chúng sinh 
Chu Phật toàn hảo đạt thành giác ngộ. 

Một khi các Bồ-tát xác minh các kết quả 
Khởi lên từ việc giúp đõ và không giúp đỡ 
Làm sao các ngài có thế trong một chốc lát 
tham chấp vào hạnh phúc của bản thân? 

Bởi vậy, sau khi các đứa con của các đấng chiến thắng hiếu rằng 
hoàn toàn tập trung đến lợi ích tha nhân và mục đích của giác 
ngộ khởi lên từ cây mầm của Bồ-đề tâm, và sau khi các ngài đã 
thấy gốc rề của nó là lòng từ bi, thì các ngài sẽ chỉ tập trung 
nhiều vào việc vun bồi lòng từ bi này. Các ngài trở nên có duyên 
đầy đủ với nó sao cho lòng từ bi và tâm Bồ-đề của các ngài trở 
nên vững chắc. Do đó, các ngài không thế giúp ngoại trừ việc 
tiến hành các hoạt động đòi hỏi khó khăn thử thách lớn lao. Bồ- 
đề Tâm Luận cũng viết : 2 

Ket quả của giác ngộ chỉ vì lợi ích tha nhân 
Lớn lên từ mầm non của tâm giác ngộ 
Đeu có nền tảng là lòng từ bi vững chắc 
Đây là việc chu Bồ-tát luôn vun bồi 
Nguời ốn định điều này qua việc tạo duyên 
Dù ban đầu sợ hãi bởi khố đau của nguời khác 


1 BA74 Ibid: 82cd-84, Lindtner 1986: 208; D1801: Nya 41bl-3. 

2 BA75 Ibid: 85-87ab, Lindtner 1986: 208-210; D1801: Nya 41b3-4. 
94 



Sau đó bỏ cả hạnh phúc của hỷ lạc trong thiền định 
Và nhập vào Địa ngục Vô Gián. 

Thật là ngạc nhiên! Thật đáng tán dưong! 

Đó là con đường tối cao của các chúng sinh siêu việt. 

Bây giờ hãy phát triển sự chắc chắn về những phưong pháp này 
qua giá trị về các câu nói của các đấng siêu việt, như sau: 


Ngài Atisa nói rằng: “Tây tạng nhận biết ‘các vị Bồ-tát’ nào mà 
không biết cách rèn luyện trong tình yêu thưong và lòng bi 
mẫn”. Một người hỏi: “Vậy thì làm sao mà các vị Bồ-tát thực 
hành?” Ngài đáp, “Họ phải rèn luyện theo từng giai đoạn ngay 
từ đầu”. [319] 

Lang-ri-tang-ba (Glang-ri-thang-pa) nói: “Sha-bo-ba (Shva-bo- 
pa) và ta có mười tám kỹ năng thuộc về con người và một kỳ 
năng về con ngựa, tống cộng là mười chín. 1 Các kỳ năng của 
con người chỉ đon giản là phát triển tâm Bồ-đề cao nhất và sau 
đó học đế làm bất cứ điều gì vì lợi ích của chúng sinh. Kỳ năng 
về con ngựa là: bởi vì yêu thưong chính bản thân mình sẽ làm 
cho tinh thần giác ngộ không thế khởi lên, làm mất ốn định tâm 
Bồ-đề đã phát khởi và ngăn cản sự tăng trưởng của nó, hãy rèn 
luyện bằng cách tránh xa việc yêu thưong bản thân và làm điều 
gì quý vị có thể để gây hại cho tâm Bồ-đề đó. Yêu thưong chúng 
sinh và làm bất cứ điều gì quý vị có thế đế giúp đõ họ”. 


1 BA76 Ngag-dbang-rab-brtan (mChan: 612.3-5) giải thích rằng các kỹ 
năng của con người là để duy trì bạn bè, còn của con ngựa là để 
vượt qua kẻ thù. Mười tám điều không cần được liệt kê bởi vì 
nguyên nhân của tinh thần giác ngộ là chúng sinh - tức bạn bè 
của chúng ta - và vì thế mười tám điều ám chỉ đến chúng rất 
nhiều hay bao quát. Ngụ ý của kỹ năng của con ngựa ý nói kẻ thù 
của chúng ta chỉ có một - tức là việc tự yêu thương bản thân. 


95 



Nal-jor-ba-chen-po (rNal-‘byor-pa-chen-po) đã giải thích cho 
Geshe Drom-don-pa rằng ngài đã có điều này và rằng việc định 
từ thiền mà ở đó năng lượng cân bằng thấm thấu, và vv.... Geshe 
đáp rằng, “Thậm chí nếu ngươi đã thiền định bị phân tâm bởi 
tiếng trống lớn bên tai, nếu ngươi không có tình yêu thương, 
lòng từ bi và tâm giác ngộ, ngươi sẽ sinh vào một nơi mà đế 
tránh nơi đó ngươi phải sám hối ngày đêm”. Drom-don-pa nghĩ 
rằng Nal-jor-ba-chen-po đang xúc tiến đế khiến tái sinh trong 
một trạng thái không có sự nhàn nhã, như là tái sinh làm một 
chúng sinh bình phàm trong cõi vô sắc hay tương tự. 

Kam-lung-pa (Kham-lung-ba) nói rằng, “Thông qua việc không 
ưa thích chúng sinh của chúng ta, tức là điều quan trọng nhất, thì 
chúng sinh sẽ làm tương tự [ví dụ, không mang đến những ích 
lợi của các đức hạnh] lên chúng ta”. 

Dù quý vị có cấy trồng các cội rễ của Đại thừa hay không, dù 
quý vị có bước chân vào Đại thừa một cách chân thành hay 
không, tất cả đều dựa trên những điều này [tình yêu thương, 
lòng từ bi, chăm nom người khác và những điều như thế]. Bởi 
vậy, hãy luôn xem xét rằng quý vị nên làm gì đế phát triển 
chúng. Thật là tuyệt vời nếu quý vị có phát triển chúng; nếu 
không, đừng đế ở nguyên như vậy. Luôn nương tựa vào vị thầy, 
người ban loại chỉ dạy này. Luôn liên kết với bạn bè người đang 
rèn luyện tâm theo cách này. Thường xuyên đọc các kinh điển 
và các luận giải miêu tả chúng. Tích lũy những nguyên nhân cho 
những điều này. Dọn sạch những chướng ngại ngăn cản điều 
này. Hơn thế nữa, nếu quý vị rèn luyện tâm theo cách này, quý 
vị chắc chắn sẽ đạt được tất cả các hạt giống cho việc phát triển 
các điều này, bởi vậy công việc là không quá lớn lao; hãy hoan 
hỷ trong nó. Đức Trưởng Lão [Atisa] nói rằng : 1 


1 BA77 Mahayana-patha-sadhana-vama-samgraha, D3964: Khi 300a6- 
7. 

96 



Ai mong muốn bước vào cánh cửa các giáo pháp Đại thừa 
Nên phát triển thông qua nồ lực vượt các đại kiếp 
Tinh thần giác ngộ, tựa như mặt trời xua tan bóng tối 
Và mặt trăng làm dịu sự dày vò của sức nóng. [320] 


iii) Phương pháp tạo ra tâm giác ngộ 1 2 

Hãy hiếu phương pháp tạo ra tâm giác ngộ như đã giải thích 
trước đây. 


1 BA78 Đầu đề này không được lặp lại trong bản văn tiếng Tạng ở đây, 
(LRCM: 320) nhưng được thêm vào vì sự nhất quán. Nó đã được 
đưa ra trước đây tại LRCM: 289.8. 

2 BA79 LRCM: 308. 


97 



98 



Chương 5: Lễ Phát Tâm Bồ-đề 


iv) Làm sao đế tạo ra Bồ-đề tâm thông qua các nghi lề 
a’ Đạt đến điều mà quý vị chua đạt đuợc 

1 ’ Nguời mà truớc nguời đó quý vị phát khởi Bồ-đề tâm 
2’ Những cá nhân khởi tạo ra tâm giác ngộ 
3’ Làm sao đế tham gia vào một nghi lề phát Bồ-đề tâm 
a” Sự chuấn bị cho nghi lễ 

1 ’ ’ Tiến hành các thực hành đặc biệt đế quy y 

(a) Sau khi đã trang hoàng noi tố chức lễ và 
thiết lập các vật biếu tuợng của Tam Bảo, sắp 
xếp vật cúng duờng 

(b) Thỉnh cầu và quy y 

(c) Bắt đầu giới nguyện quy y 
2” Tích tập công đức 

3 ’ ’ Thanh tịnh thái độ 
b” Nghi lề chính thức 
c” Phần kết thúc của nghi lề 



iv) Làm sao để phát khởi Bồ-đề tâm thông qua các nghi lễ 

Đức Truởng Lão dạy rằng: 1 

Những ai mong muốn rèn luyện sau khi đã phát khởi Bồ-đề 
tâm 

Hãy vun bồi với sự nồ lực trong thời gian dài 

Bốn nền tảng của Phạm Thiên - tình yêu và những điều 

tuông tự. 2 


1 BA80 Mahãyãna-patha-sãdhana-varna-samgraha, {Đại Thừa Đạo 
Thành Tựu Pháp Hạng Tập } D3954: Khi 300a7. 

2 BA81 Bốn nền tảng cơ bản của Phạm Thiên (tsangs pa'i gnas; 
brahmã-vihãra) là tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ và xả. 


99 



Bởi đó họ xua tan mọi bám châp và tị hiêm 
Và phát khởi tâm giác ngộ qua lề nghi chân chính. 

Một khi quý vị đã rèn luyện tâm mình theo cách này và có một 
sự chắc chắn về việc phát triển Bồ-đề tâm, hãy tham gia vào một 
buối lễ đế phát khởi nó. 

Sự giải thích việc làm sao có thế khởi sinh tâm giác ngộ thông 
qua một buổi lề gồm có ba phần: 

1 . Đạt đuợc cái mà quý vị chua đạt đuợc 

2. Duy trì và không làm suy giảm điều quý vị đã thành tựu 
(chuông 6) 

3. Phuong pháp đế sửa chữa Bồ-đề tâm nếu quý vị làm nó 
suy giảm (chuông 6) 


a’ Đạt đến điều mà quý vị chưa đạt được 

Đạt được Bồ-đề tâm thứ mà quý vị chưa hề đạt được gồm có ba 
phần: 

1 . Người mà trước người đó quý vị phát khởi Bồ-đề tâm 

2. Những người phát khởi tâm giác ngộ 

3. Làm sao đế tham gia vào một nghi lề phát khởi Bồ-đề tâm 

1’ Người mà trước người đó quý vị khỏi phát khỏi Bồ-đề 
tâm 

Riêng một lời dạy trong Đạo Sư Sở Tác Thứ Đệ ( Guru-krivã - 
kramaý có đoạn, người mà trước mặt người đó quý vị phát khởi 
Bồ-đề tâm nên là “một bậc đạo sư có đủ phẩm chất”, đức 
Trưởng Lão đã không giải thích gì thêm. Các vị thầy trước đó 
từng khắng định người mà trước mặt người đó quý vị phát tâm 
giác ngộ chỉ có Bồ-đề tâm nguyện và duy trì giới của Bồ-đề tâm 
nguyện đó là chưa đủ, mà người ấy phải có các giới về Bồ-đề 
tâm hành. Điều này phù họp với Jetãri, người từng nói rằng, 


1 BA82 Guru-kriya-krama {nghĩa là Các Giai Tâng Hoạt Dụng của Thiện 
Xảo sư}, D3977 : Gi 256b2. 

100 



“Sau khi quý vị đã đến truớc một vị thầy nguời mà có giới 
nguyện Bồ-tát Thập Giáo Pháp Kỉnh ( Daảa-dharmaka - 

sũtra ) có đề cập 1 2 đến các vị Thanh Văn trong khuôn khố của 
việc phát Bồ-đề tâm sau khi nguời khác đã khích lệ vài nguời 
phát khởi Bồ-đề tâm đó. Điều này đuợc kế ra ám chỉ đến những 
cá nhân đuợc khích lệ bởi những nguời khác đế phát khởi Bồ-đề 
tâm sau khi các vị Thanh Văn đã khuyến khích và phát khởi 
trong họ một ý tuởng về sự tỉnh ngộ với luân hồi. Các vị Thanh 
Văn không hề tiến hành nghi lề. 

2’ Những ngưòi phát khởi Bồ-đề tâm 

Nói chung, nhu ngài Jetãri nói, 3 những nguời phát khởi Bồ-đề 
tâm là những “đứa con của một dòng truyền thừa tuyệt hảo, 
những nguời rất tốt về thân và tâm”. Bởi vậy, tất cả chu thiên, 
long, và vv..., những nguời mà tinh thần và thế chất phù họp với 
việc khởi lên Bồ-đề tâm nguyện là nguời thích hợp đế phát khởi 
Bồ-đề tâm. Tuy nhiên, Bồ-đề Đạo Đăng Luận (Bohdi-mãrga- 
pradĩpa-paíyikã ) nói rằng, tại điểm này 4 , “Họ [những nguời 
phát khởi tâm giác ngộ] chán ngán luân hồi, không quên về cái 
chết và có đại bi và đại trí”. Bởi vậy, những nguời phát khởi Bồ- 
đề tâm đã rèn luyện tâm mình trong các giai đoạn của đạo pháp 
nhu đã giải thích truớc đây 5 và vì thế đạt đuợc các kinh nghiệm 
chuyển hóa liên quan đến Bồ-đề tâm. [321] 

3’ Cách thức để tham gia vào một nghi lễ phát khởi Bồ-đề 
tâm 


1 BA83 Bodhícittotpada-samadana- vídhi (nghĩa là Nghi lễ phát tâm Bồ- 
đề), D3968: Gi 242al. 

2 BA84 Arya-dasa-dharmaka-nãma-mahãyãnã-sũtra, {Thập Pháp Đại 
Thừa Kinh} D53: Kha 168a4-5; cf. Bkí, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 
24a3-4. 

3 BA85 Bodhicittotpãda-samãdãna-vidhi, D3968: Gi 241b7-242al. 

4 BA86 Bodhi-mãrga-pradĩpa-panjikã, D3948: Khi 247a5-6. 

5 BA87 LRCM: 292-320. 


101 



Việc giải thích làm sao đế tham gia vào một nghi lề phát khởi 
Bồ-đề tâm gồm có ba phần: 

1 . Sự chuẩn bị cho nghi lề 

2. Nghi lề chính thức 

3. Phần kết thúc của nghi lễ 

a” Sự chuẩn bị cho nghi lễ 

Sự chuẩn bị cho nghi lề gồm có ba phần: 

1. Tiến hành các thực hành đặc biệt cho việc quy y 

2. Tích tập công đức 

3. Thanh tịnh hóa thái độ 

1” Tiến hành các thực hành đặc biệt cho việc quy y 

Tiến hành các thực hành đặc biệt cho việc quy y bao gồm có ba 
phần: 

1 . Sau khi đã trang hoàng noi hành lề và xếp đặt các vật biếu 
tuợng của Tam Bảo, sắp xếp các vật phấm cúng duờng 

2. Thỉnh cầu và quy y 

3. Bắt đầu giới nguyện quy y 

(a) Sau khi đã trang hoàng noi hành lễ và xếp đặt các vật 
biếu tưọTig của Tam Bảo, sắp xếp các vật phấm cúng dưÒTig 

Hãy tạo thành một noi trang nghiêm và thanh tịnh trong một 
vùng đất không có những chúng sinh tội lồi, ở đó trải ra và xức 
lên khoảng đất bằng năm sản phấm từ bò [nuớc tiếu, phân, bo, 
sữa và sữa chua] cùng với thứ nuớc thom của gỗ đàn huong, 
vv..., và rắc lên những cánh hoa thom, sắp xếp những chiếc ngai 
cao, ngai nhỏ, hay những chiếc bệ là những vật biểu tuợng của 
Tam Bảo đuợc đúc bởi kim loại hay các vật liệu khác, các bộ 
kinh văn và tuông tự thế, và hình ảnh các vị Bồ-tát. Quý vị cũng 
hãy chuẩn bị các vật cúng duờng nhu là lọng hay những thứ như 
thế, cũng như là hoa và vv...; và cũng sẵn sàng các dụng cụ âm 
nhạc, thức ăn và đồ trang trí. Sau đó, chuấn bị một pháp tòa cho 
vị thầy và trang trí nó với bông hoa. 


102 



Các vị thầy trước kia từng nói rằng đầu tiên quý vị nên tích lũy 
công đức bằng cách kính trọng và phục vụ cộng đồng và bằng 
cách cúng dường bánh cho các tinh linh. Như trong Hiền Kiếp 
Đại thừa Kinh {Bhadra-kalpika-sũtraÝ , nếu quý vị không có đồ 
cúng dường, quý vị có thế đạt được thậm chí bởi việc cúng 
dường chỉ vài tua vải. Nhưng nếu quý vị có khả năng, quý vị 
phải phải tìm kiếm một cách tha thiết và không chút lừa dối và 
sắp xếp chúng theo cách mà bạn bè của quý vị sẽ thán phục. Khi 
một vài vị thầy Tây Tạng thỉnh cầu đức Trưởng Lão trao truyền 
nghi lễ đế phát khởi tâm giác ngộ tại Samye (bSam-yas) và 
Mang-yul, ngài nói rằng họ sẽ không phát khởi nó bởi vì họ đã 
cúng dường thấp kém. Ngài cũng nói thêm rằng với sự kính 
trọng các biểu tượng, quý vị dứt khoát phải có hình ảnh linh 
thiêng của đức Thích-ca Mâu-ni Phật, vị sáng lập của giáo pháp, 
và với sự tôn kính các bộ kinh văn, quý vị nên có một Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa Kỉnh lớn bằng hay lớn hon Bảo Đức Bát Thiên Kệ 
( Ratna-guna-sahcava-gãthã ). Sau khi quý vị đã làm điều này, 
như ngài giải thích trong Đạo Sư Sở Tác Thứ Đệ 1 2 , quý vị sẽ mời 
một đoàn các chúng sinh tôn quý, tụng đọc ba lần Pháp Vân 
Chân Ngôn (Dharma-megha-dhãranĩ) 3 , và tán thán họ. [322] 

Sau đó, các đệ tử tắm rửa, mặc quần áo trang nghiêm và ngồi 
chắp tay thành kính. Đạo sư khuyến khích đệ tử khởi lên một 
cách chí thành niềm tin rõ rệt vào những phấm tánh tốt đẹp của 
trần cảnh đế tích lũy công đức và trí tuệ tối thượng, bảo họ quán 


1 BA88 Ãrya-bhadra-kalpika-nãma-mahãyãna-sũtra, { Bát-nhã Ba-ta- 
mật-đa Bảo Đức Bát Thiên Kệ} D94: Ka 288b7, trích dẫn trong 
siksã-samuccaya, Vaidya 1961b: 8; D3940: Khi 7bl. 

2 BA89 Guru-kriyã-krama, D3977: Gi 256b3-4. 

3 BA90 Om namo bhagavate vajra-sãra-pramardane tathãgatãya, 
arhatye samyak-sambuddhãya, tadyathã, orn vajre vajre, mahã- 
vajre, mahã-teja-vajre, mahã-vidya-vajre, mahã-bodhi-citta-vajre, 
mahã-bodhi-mandopa-sarpkramana-vajre sarva-karmãvarana- 
visodhana-vajre svãha. 


103 



tưởng rằng họ đang ngồi trước mặt chư Phật và Bồ-tát, và sau đó 
yêu cầu họ hãy thực hành cầu nguyện bảy chi cúng dường một 
cách chậm rãi 1 . 

Hầu hết các học giả Tây Tạng trước kia 2 3 nói rằng khi quý vị 
phát khởi Bồ-đề tâm với dòng truyền thừa được trao truyền từ 
ngài Long Thọ và ngài Tịch Thiên, quý vị thực hành cầu nguyện 
bảy chi, và rằng khi quý vị phát khởi nó theo dòng truyền thừa 
của đức Di-lặc và ngài Vô Trước, quý vị chỉ thực hành hai - tỏ 
lòng tôn kính và cúng dường. Hon nữa, trong trường hợp sau, 
các ngài nói rằng, nếu quý vị thực hành sám hối tội lỗi, quý vị 
cần phải cảm thấy ăn năn, và vì vậy quý vị sẽ không hạnh phúc; 
tâm giác ngộ cần phải được phát khởi trong tâm mà có sự hoan 
hỷ và vui mừng”. 

Luận điểm này là không chính xác. về các nghi lề của Bồ-đề 
tâm và các giới luật, đức Trưởng Lão nói rằng , “tôn kính, nghi 
lề cúng dường và vv...”, bao gồm năm nhánh khác của sự cầu 
nguyện trong cụm từ “vv....” Ngài nói một cách rõ ràng trong 
Đạo Sư Sở Tác Thứ Đệ 4 rằng quý vị nên thực hành bảy nhánh 
trước khi quý vị phát khởi Bồ-đề tâm. Hon thế nữa, nếu quý vị 
chấp nhận lý lẽ này [liên quan đến sự sám hối] trong luận điểm 


1 BA91 'Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan: 617.1) nói rằng các bản khác 
nhau của cầu nguyện bảy chi là đến từ Phổ Hiền Hạnh B'ô Tát 
Nguyện ( Samantabhadra-caryã-pranidhãna ). với những bản này, 
hãy xem LRCM: 56-59; Đại Luận quyển 1: 94-98. {Xem thêm chú 
thích chi tiết về Bảy Chi cúng Dường trong chương 3 quyển 2}. 

2 BA92 Về tri kiến của Sakya Pandita (Sa-skya Pandi-ta), xem Rhoton 
2002: 82-83, 91-92, chú thích 2. Khangkar 2001: 38 trích dẫn 
bsTan rim chen mo (Ấn Bản Lhasa): 205b4-206a3. 

3 BA93 Cittotpãda-samvara-vidhi-krama ( Tâm Giác Giới Phát Thứ Đệ 
{tức là Thủ tục nghi lễ phát Bồ-đề tâm và Bồ-tát giới}), D3960: Gi 
254a4. 

4 BA94 Guru-kriyã-krama, D3977: Gi 256b3-5. 

104 



nêu trên, thì quý vị phải chấp nhận rằng tâm giác ngộ không 
đuợc phát khởi trong hệ thống của ngài Long Thọ và ngài Tịch 
Thiên. 

(b) Thỉnh cầu và quy y 

Bởi vì nguời ta nói rằng 1 quý vị nên có ý tuởng rằng đạo su của 
quý vị là Tôn Su [đức Phật], cúi đầu đảnh lề đạo su với sự tin 
tuởng rằng ngài là đức Phật, sau đó cúng duờng mandala và các 
vật phẩm khác. Với đầu gối phải chạm đất, chắp tay cung kính 
và thỉnh cầu Bồ-đề tâm, tụng đọc những lời sau đây ba lần 2 : 

Nhu các vị Phật toàn hảo truớc đây, các Nhu Lai và các bậc 
A-la-hán, các đại Bồ-tát ở các mức cao khởi lên Bồ-đề tâm 
hoàn hảo và vô song từ đầu, Ôi Đạo su, xin hãy giúp con, 
(nói tên quý vị) phát khởi Bồ-đề tâm hoàn hảo vô song đó. 

Sau đó, hãy tiến hành thực hành quy y cụ thế với hoàn cảnh này. 
Đối tuợng của sự quy y là các đức Phật Thế Tôn, giáo Pháp 
chính là chân lý về đạo pháp nhấn mạnh các sự diệt độ Đại 
thừa 3 ; và cộng đồng các vị Bồ-tát cao quý {tăng-già}, những 
nguời sẽ không thế bị đọa. [323] Nói chung hãy nghĩ về các ngài 
nhu sau: “Từ nay cho đến khi con đạt đến trung tâm của giác 
ngộ, và đế bảo vệ chúng sinh, xin khấn cầu chu Phật hãy là các 
vị thầy quy y cho con, xin khấn cầu giáo Pháp hãy là noi nuông 
tựa thực sự của con; và khấn cầu Tăng chúng, xin hãy giúp con 
có đuợc noi nuông tựa”. Sau đó hãy suy nghĩ cụ thế nhu sau: vì 


1 BA95 Dasa-cakra-ksitigarbha-nãma-mahãyãnã-sũtra, { Thập Luân Địa 
Tạng Đại Thừa Kinh } P905: 96.3.6-7, trích dẫn tại LRCM: 43.18; 
Đại luận quyển 1: 81. 

2 BA96 Cittotpãda-samvara-vidhi, {Tâm Giác Phát Giới) D3969: Gi 
245a5-6. 

3 Diệt độ ở đây là chân lý thứ 3 trong Tứ Diệu Đế: Diệt Đế. Ở đây, có 
nhấn mạnh thêm tính từ "Đại thừa". 


105 



trong Bồ-đề Đạo Đăng ( Bodhi-patha-pradĩpa ) nói rằng 1 , “Với ý 
nghĩ không lay chuyến hãy khao khát mãnh liệt, “Tôi sẽ 
không bao giờ quay lung lại với cách nghĩ nhu thế về quy y”, và 
quy y bằng cách nhu đã giải thích ở trên [đầu gối chạm đất, tay 
chắp lại]. Hãy tụng đọc những dòng sau đây ba lần 2 : 

“Ôi Đạo su, xin lắng nghe con. Con, (nói tên của quý vị), từ 
nay cho đến ngày giác ngộ nguyện quy y theo các vị Nhu 
Lai Phật tối thuợng giữa muôn loài. Ôi Đạo su, xin lắng 
nghe những lời của con. Con, (nói tên của quý vị) từ nay cho 
đến ngày giác ngộ, nguyện quy y chánh Pháp tối hảo, giáo 
Pháp an bình thoát khỏi mọi bám chấp. Ôi Đạo su, xin lắng 
nghe những lời của con. Con, (nói tên của quý vị), từ nay 
cho đến ngày giác ngộ, nguyện quy y noi tăng đoàn vĩ đại, 
với các thành viên của chu Bồ-tát cao quý, những nguời 
không thê lay chuyên”. 

Mặc dù có yêu cầu cho việc quy y từng đối tuợng trong Tam 
Bảo và một lời lẽ ít dùng cho việc quy y trong giáo Pháp, tôi đã 
biên soạn nghi lề chính xác nhu ngài Atisa đã biên soạn. 

(c) Bắt đầu giói nguyện quy y 

Đạo su ở đây cần cung cấp các điều giới đã đuợc giải thích 
truớc kia 3 trong hoàn cảnh các giáo Pháp cho nguời hạ căn. 

2” Tích tập công đức 

về nghi lề phát khởi tâm giác ngộ, ngài Atisa có giải thích 4 rằng 
tại điểm này quý vị cũng tỏ lòng tôn kính, cúng duờng và vv... 
[324] Theo Bồ-đề Đạo Đăng Luận ở đoạn nói rằng quý vị cần 


1 BA97 Bodhi-patha-pradipa, D3947: Khi 238b4. 

2 BA98 Cittotpãda-samvara-vidhi, D3969: Gi 245a7-b2. 

3 BA99 LRCM: 304.18-309.20. 

4 BA100 Cittotpãda-samvara-vidhi, D3969: Gi 245b2-4. 
106 



tiến hành cầu nguyện bảy chi, gợi lại trong tâm tất cả các vị 
Phật, Bồ-tát, các vị thầy truớc kia và hiện tại của quý vị. Hãy 
hiếu rằng việc cúng duờng đến chu đạo su cũng nên đuợc thực 
hiện vào lúc mà quý vị thực hành các cúng duờng truớc đó 1 . 
Thực hành bảy chi cầu nguyện bằng cách theo các bản văn về 
Phố Hiền Hạnh Bồ-tảt Nguyên ( Samantabhadra-caryã - 
pranỉdhãna ) hay Nhập Bồ-đề Hành Luận 2 3 . 

3” Thanh tịnh thái độ của mình 

Bởi vì trong Bô-đê Đạo Đăng Luận, ngài Atisa nói răng đâu 
tiên quý vị nên cảm thấy tình yêu thuong trong con tim mình và 
sau đó khởi Bồ-đề tâm bằng việc nhìn những chúng sinh khố 
đau, ghi khắc một cách rõ ràng trong tâm thức các đối tuợng và 
khía cạnh chủ quan của tình yêu thuong và lòng bi mần nhu đã 
giải thích truớc đây 4 . 

b” Nghi lễ chính thức 

Trước vị đạo sư, quý vị nên quỳ gối chạm đất hay ngồi xếp bằng 
chắp tay thành kính, phát khởi Bồ-đề tâm. Liên quan đến vấn đề 
này, Bồ-đề Đạo Đăng Luận có nói 5 

Phát triển tâm giác ngộ 

Là hứa nguyện không thế chuyến dời. 

Và Tâm Giác Giới Phát Thứ Đệ (Cừtotpãda-samvara-vidhi- 
krama) nói rằng : 1 “... cho đến khi con đạt giác ngộ”. Bởi vậy, 


1 BA101 RCM: 322.2-4. 

2 BA102 Các câu kệ có từ Samantabhadra-caryã-pranidhãna (D44: A 
358b7-359b2) trong LRCM: 56-59 {Đại Luận quyển 1: 94-98); BCA: 
2.1-65,3.1-21. 

3 BA103 Bodhi-patha-pradĩpa, D3947: Khi 238b6. 

4 BA104 LRCM: 304.18-309.20. 

S BA105 Bodhi-patha-pradĩpa, D3947: Khi 238b6. 


107 



không phải là quý vị phát khởi được tâm giác ngộ bằng cách chỉ 
nghĩ rằng:“Tôi sẽ đạt Phật quả vì chúng sinh”. Thay vào đó, quý 
vị hãy tập trung vào ý nghĩ như vậy và hãy hứa nguyện: “Tôi sẽ 
không xa rời quyết tâm đạt đến Phật quả vì lợi ích của tất cả 
chúng sinh cho đến ngày tôi giác ngộ”. Bởi vậy hãy phát khởi 
thái độ này với hai khía cạnh trong sự phụ thuộc vào nghi lề. 

Đừng phát khởi thái độ này theo cách mà quý vị không đủ khả 
năng đế học hỏi các điều giới của Bồ-đề tâm nguyện. Nếu người 
ta qua nghi lề đế phát khởi chỉ một ý nghĩ: “Tôi sẽ trở thành 
Phật vì tất cả chúng sinh”, thì nó sẽ thích họp đế trao nghi lễ cho 
mọi người, bất kế là có khả năng học hỏi hay không về các điều 
giới Bồ-đề tâm nguyện. Trong trường họp của Bồ-đề tâm 
nguyện, hai cách đế phát khởi Bồ-đề tâm - cho những người có 
khả năng học hỏi các điều giới và đi kèm với các hứa nguyện, và 
cho những người không có khả năng làm như vậy - là thích hợp, 
nhưng đến khi phát khởi Bồ-đề tâm hành thông qua các nghi lễ, 
thì sẽ hoàn toàn sai nếu trao cho người không có khả năng học 
hỏi các điều giới này. Bởi vậy, một vài người 1 2 đã hiểu sai hoàn 
toàn khi họ khắng định sự phân biệt rằng trong dòng truyền thừa 
của ngài Long Thọ thì sẽ thích họp nếu trao truyền các Bồ-tát 
giới trong nhiều nghi lề mà ngược lại sẽ không thích họp nếu 
làm vậy trong dòng truyền thừa của ngài Vô Trước. Hon thế 
nữa, một vài người nói rằng khi những người mới bắt đầu đang 
thực hành, họ nên lặp lại nhiều lần việc phát khởi tâm Bồ-đề tâm 
hành thông qua các nghi lề. Tuy nhiên, vì những người mới bất 
đầu lại không hiểu biết các giới nói chung và những vi phạm cơ 
bản nói riêng, họ không thế giải thích những chi tiết cụ thế về 
điều gì nên được làm, và đặt chúng trong tình thế gây nguy hại. 
[325] 


1 BA106 Cittotpada-samvara-vidhi, D3969: Gi 245b6. Cũng được trích 
dẫn bên dưới. 

2 BA107 Cf. Rhoton 2002: 82, bản 13. 

108 




Ngài Liên Hoa Giới trong Giai Trình Thiền, trích dần Gián 
Vương Kinh ( Rãjavavãdaka - sũtra ), nói rằng nếu quý vị không 
đủ khả năng học hỏi các giới về bố thí, vv..., quý vị vẫn đạt đuợc 
rất nhiều công đức thậm chí trong chỉ việc sinh ra Bồ-đề tâm, và 
sau đó nói rằng 1 : 

Thậm chí những nguời không thế học hoàn toàn các Ba-la- 
mật-đa nên khởi Bồ-đề tâm đế thấm nhuần phuong tiện, bởi 
vì có kết quả lớn lao. 

Nên rõ ràng rằng trong khi thật chính xác đế trao các nghi lễ của 
việc phát khởi tâm giác ngộ cho những ai không thế tu học các 
giới của sự bố thí, vv..., thì hoàn toàn sai lầm nếu trao cho họ 
các giới của Bồ-tát. 


Nghi lễ cho việc phát khởi Bồ-đề tâm nhu sau. Hãy tụng những 
lời sau ba lần 2 : 

Chu Phật và Bồ-tát ngự trong mười phưong, xin hãy lắng 
nghe con. Ôi Đạo sư, xin hãy lắng nghe con. Bằng phưong 
tiện về các nguồn gốc đức hạnh của con trong bản tánh sự bố 
thí, trì giới hay thiền định - điều mà con, (nói tên của quý 
vị), trong đời này và tất cả kiếp khác, đã nuôi dưỡng và 
khiến cho người khác vun bồi, hay hoan hỷ trong việc trao 
dồi -con, (nói tên của quý vị) sẽ phát khởi đại Bồ-đề tâm vô 
song, toàn hảo từ nay cho đến ngày đạt đến trái tim của giác 
ngộ, như mọi vị Phật toàn thiện trước kia, các bậc A-la-hán 
và các đấng Thiện Thệ, và chư vị đại Bồ-tát thuộc các địa 
cao đã phát khởi Bồ-đề tâm vô song hoàn hảo. Con sẽ giải 


1 BA108 Bkl, Tucci 1958: 500; D3915: Ki 24a7, trích Arya- 
rãiãvavãdaka-nãma-mahãyãna-sũtra. { Gián vương Đại Thừa Kinh}. 

2 BA109 Cittotpãda-samvara-vidhi, D3639: Gi 245b4-246al. 


109 



thoát tât cả chúng sinh vôn chưa được giải thoát. Con sẽ 
phóng thích cho mọi chúng sinh chưa được phóng thích. Con 
sẽ an tâm những người chưa được an tâm. [326] Con sẽ 
khiến những người chưa đạt đến Niết-bàn đạt được nó. 

Mặc dù nó không được nói rõ rằng quý vị phải lặp lại những lời 
này trước vị thầy trong cả phần này và phần quy y của nghi lễ, 
quý vị cần phải làm như vậy. 

Những chỉ dần này là thủ tục đế theo khi một vị đạo sư hiện 
diện, về việc tiến hành mà không có đạo sư, trong Giác Giới 
Phát Thứ Đệ Trưởng Lão nói rằng : 

Mặc dù không có đạo sư, vẫn có một nghi lề đế phát triển 
Bồ-đề tâm cho mọi người tự làm theo. Tưởng tượng đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni và các đấng Thiện thệ trong mười 
phưong, hãy tỏ lòng tôn kính và nghi lề cúng dường, vv..., 
sau đó theo các tiến trình quy y tưong tự như trước, bỏ đi từ 
“đạo sư” và thỉnh nguyện đạo sư. 

c” Kết thúc nghi lễ 

Đạo sư nói cho đệ tử các điều giới Bồ-đề tâm nguyện. 


1 BA110 Ibid: 246al-2. 
110 



Chương 6: Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm 


b’ Duy trì và không làm suy yếu những gì quý vị đã đạt đuợc 
1’ Việc rèn luyện giới luật khiến quý vị không làm suy yếu 
tâm giác ngộ trong đời này 

a” Việc rèn luyện giới luật đế nhớ lại những lợi ích của 
Bồ-đề tâm 

nhằm tăng sức mạnh sự nhiệt tình của quý vị cho nó 
b” Việc rèn luyện giới luật đế phát khởi tâm giác ngộ 
sáu lần mồi ngày nhằm tăng cuờng Bồ-đề tâm thực sự 
1 ’ ’ Kiên cuờng phát triển Bồ-đề tâm nguyện 
2” Rèn luyện nâng cao Bồ-đề tâm nguyện 
c” Rèn luyện giới luật đế không có ý từ bỏ chúng sinh, 
mà là vì lợi ích của họ, quý vị phát triển tâm giác ngộ 
d” Việc rèn luyện giới luật đế tích lũy các tu luông công 
đức và trí tuệ siêu phàm 

2’ Rèn luyện giới luật khiến cho quý vị cũng không bị tách 
rời với tâm giác ngộ trong kiếp sống tuông lai 

a” Tu tập trong giới luật đế loại bỏ bốn hành vi đen tối 
vốn làm suy yếu tâm giác ngộ 

b” Rèn luyện giới luật đế áp dụng bốn thực hành trong 
sáng giữ cho tâm giác ngộ khỏi suy yếu 
c’ Phuong pháp tu sửa Bồ-đề tâm nếu quý vị làm suy yếu nó 




b 'Duy trì và không làm suy yếu những gì quý vị đã đạt được 

Quý vị cần phải biết các giới luật, vì vậy tôi sẽ giải thích chúng. 
Điều này có hai phần: 

1. Việc rèn luyện giới luật khiến quý vị không làm suy yếu 
Bồ-đề tâm trong đời này 

2. Rèn luyện giới luật khiến cho quý vị cũng không bị tách 
rời với tâm giác ngộ trong kiếp sống tuông lai 


111 



1’ Rèn luyện giói luật khiến quý vị không làm suy yếu Bồ-đề 
tâm trong đòi này 

Việc rèn luyện giới làm cho quý vị không làm suy yếu tâm giác 
ngộ trong đời này có bốn phần: 

1. Việc rèn luyện giới luật đế nhớ lại những lợi ích của tâm 
giác ngộ nhằm làm tăng sức mạnh của sự nhiệt tình của quý 
vị cho tâm đó 

2. Việc rèn luyện giới luật đế phát khởi tâm giác ngộ sáu lần 
mồi ngày nhằm tăng cuờng Bồ-đề tâm thực sự 

3. Việc rèn luyện giới luật không phải là đế từ bỏ chúng sinh 
một cách tinh thần mà vì lợi ích phát triển tâm giác ngộ 

4. Việc rèn luyện giới luật đế tích lũy các tu luông công đức 
và trí tuệ siêu phàm 

a” Việc rèn luyện giới luật để nhớ lại những lợi ích của tâm 
giác ngộ nhằm làm tăng sức mạnh của sự nhiệt tình của quý 
vị cho tinh thần đó 

Hãy nghĩ đến những lợi ích của tâm giác ngộ, sau khi quý vị đã 
hoặc nghiên cứu chúng trong các kinh điển hoặc lắng nghe 
chúng từ đạo su của mình. Chúng đuợc giải thích chi tiết trong 
các Phẩm Hoa Nghiêm, nên hãy xem xét từ đó. 1 Nhu đã nêu 
trên 2 văn bản này cho biết: “tâm giác ngộ giống nhu hạt giống 
của tất cả các phấm chất Phật”, và kinh cũng khắng định: “tâm 
giác ngộ tựa nhu một bản tống kết bởi vì nó bao gồm tất cả các 
Bồ-tát hành và những nguyện uớc”. [327] Đó là một “tống kết” 
theo ý nghĩa rằng tất cả mọi việc đuợc biên dịch thành một chỉ 
dần ngắn gọn, mặc dù có vô tận các giải thích chi tiết về các 
phần. Giống nhu một tống kết của các bộ phận này, đuợc cho là 
một tóm tắt trong đó đem đến tập hợp các điểm mấu chốt của tất 
cả các Bồ-tát đạo. 


1 BA111 Ganda-vyuha, D44: Ka 309a3-325a3. 

2 BA112 LRCM: 285.15. 

112 



Những lợi ích được đề cập trong các Bồ-tảt Địa 1 là những điều 
về Bồ-đề tâm nguyện. Bộ luận đó dạy hai lợi ích cho thế hệ ốn 
định đầu tiên của Bồ-đề tâm: trở thảnh một miền đất tinh khiết 
đế tích lũy công đức và nhận đầy đủ công đức hộ vệ. 

Lợi ích đầu tiên, việc trở thành một miền đất tinh khiết để tích 
lũy công đức, là như sau. Như Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy: “và 
được tôn kính trong thiên giới và nhân giới”, 2 quý vị trở thành 
một đối tượng tôn thờ cho tất cả chúng sinh lập tức sau khi quý 
vị đã phát triển Bồ-đề tâm. ứng theo với tuyên thuyết rằng ngay 
sau khi phát triển tâm giác ngộ, quý vị vượt qua tất cả các đại A- 
la-hán trong dòng truyền thừa của mình, quý vị trở nên cao cấp 
và cao nhất. Ngay cả khi quý vị thực hiện một hành động nhỏ có 
công đức, nó mang lại cho các hậu quả vô lượng, vì vậy quý vị 
là một miền đất cho việc tích lũy công đức. “Như tất cả các thế 
giới phụ thuộc vào ngưoi, ngưoi cũng giống như địa tạng 
{đất}”. Vì vậy, quý vị giống như một người cha cho tất cả chúng 
sinh. 

Lợi ích thứ hai, việc nhận đầy đủ công đức hộ vệ, là như sau. 
Khi quý vị luôn được bảo vệ thông qua đấng hộ pháp, vốn nhiều 
gấp hai lần số lượng của những người sống trong đất nước của 
Chuyển Luân Vuông, quý vị có thể không bị tổn hại bởi Dạ-xoa 
{skt. yaksa} 3 hoặc các thố thần ngay cả khi quý vị đang ngủ, say 


1 BA113 Bbh, VVogihara 1971: 19; D4037: Wi Ila7-bl. 

2 BA114 BCA: 1.9d. Ba dòng đầu tiên của bài kệ này có ở LRCM: 284.6 

3 Tên phiên âm là Dạ-xoa (chn. Dạ-xoa là chúng sinh, một trong 

Bát bộ chúng hay Thiên Long bát bộ được nhắc đến trong nhiều kinh 
Đại thừa với tên Phạn lân lượt là: (1) Deva\ Thiên (trời, Phạm thiên), 
(2) Nãgar. Long (rồng, rắn), (3) Yaksa: Dạ-xoa, (4) Gandharva-. Càn- 
thát-bà, (5) Asura\ A-tu-la (thần), (6) Garuda : Ca-Lâu-La (chim thần trị 
rắn), (7) Kinnara : Khẩn-na-la (hương thực, nhạc sĩ cho chư thiên), (8) 
Mahoraga : Ma-Hầu-la-già (địa long). Tuy nhiên, Theo Phật giáo Tây 
Tạng, Dạ-xoa cũng là một trong 8 loại thần linh thế tục (skt. 
Lokapãla): (1) mãra (tib. cttc): ma vương, (2) mãtríka (tib. 51 *): giác 

113 



raợu, hoặc bất cấn. Các Mật và thần chú kiến thức vốn có thế 
chữa trị dịch bệnh, thương tích, và nhiễm trùng nhưng vốn 
không có hiệu quả trong tay của chúng sinh lại trở nên có hiệu 
quả khi một ai đó với một sự phát khởi ốn định của tâm giác ngộ 
sử dụng đến chúng. Tại sao lại đề cập đến mật chú hoạt hóa khi 
được sử dụng bởi các chúng sinh? Bồ-tát Địa dạy rằng khi tâm 
giác ngộ của quý vị ốn định, quý vị cũng có thế dề dàng hoàn tất 
các tích lũy tư lương của các hành vi - an bình và vv... 1 . Vì vậy, 
nếu quý vị có điều này, quý vị cũng nhanh chóng hoàn thành các 
tri thức tinh thần thông thường. Bất cứ nơi nào quý vị đang ở, 
nơi đó sẽ phát sinh sự vô ngại {không sợ hãi}, không có đói kém 
và không gây thiệt hại cho các chúng sinh không phải là con 
người cũng như là quý vị sê dập tắt những việc như vậy đã xảy 
ra. [328] Ngoài ra, sau khi chết, quý vị sẽ có ít rắc rối, và quý vị 
sè được khỏe mạnh tự nhiên trong cuộc sống tiếp theo của mình; 
ngay cả khi một số tác hại phát sinh, nó sẽ không kéo dài hoặc 
trở nặng. Khi quý vị tham gia vào các phúc lợi của cuộc sống 
chúng sinh - như thí pháp, vv... - cơ thế của quý vị sẽ không 
cảm thấy mệt mỏi, quý vị sẽ không hay quên, cũng như tâm trí 
của quý vị sẽ không bị thoái hóa. 

Neu quý vị là một trong những người trì giữ trong truyền thừa 
Bồ-tát, tự nhiên quý vị ít có xu hướng rối loạn chức năng, một 
khi quý vị đã phát triển tâm giác ngộ, những khuynh hướng rối 
loạn chức năng của tâm và thân của quý vị là cực kỳ nhẹ. Quý vị 
kiên nhẫn và tế nhị, nên nếu một người nào đó làm hại quý vị, 
quý vị chịu đựng được và không gây hại trở lại. Neu quý vị thấy 
người khác làm tốn thương nhau, quý vị rất không hài lòng. Quý 


thể hung nộ dạng nữ, (3) nãga (tib. sị): long, (4) Tạng ngữ ging (tib. 
ặp): người hầu của heruka (một giác thể hung nộ), (5) rãhula, (tib. |- 
*Pị-i*3ị-): các linh tánh (6) Tạng ngữ tsen (tib. q«3ị) các thần thể hung 
ác, (7) rãksasa (s^;p): yêu tinh, (8) Yaksa (q^iQ: Dạ-xoa. 

1 BA115 Bốn loại hành vi đó là bình lặng, giảm nhẹ, tăng cường và bạo 
động. 

114 



vị ít khi giận dữ, ghen tuông, không gạt gầm, che giấu, và w..., 
nếu những ứng cảm đó phát sinh, chúng không mãnh liệt, không 
kéo dài, và nhanh chóng tan biến. 

Thật khó khăn cho quý vị đế đuợc tái sinh trong các giới đau 
khố, ngay cả khi quý vị đuợc tái sinh ở đó, quý vị sẽ nhanh 
chóng đuợc giải thoát. Ngay cả trong khi ở đó, đau khố của quý 
vị sê đuợc nhẹ và vì nó quý vị sẽ rất thất vọng về luân hồi và 
phát khởi lòng từ bi cho chúng sinh ở đó. 

Neu công đức của Bồ-đề tâm đã đuợc hình thành, nó sẽ thậm chí 
không còn vừa trong bầu trời. Công đức cúng duờng vật chất lên 
đức Phật cũng không bằng đuợc thậm chí chỉ một phần của nó. 
Những câu hỏi của Vô úy Thọ Gia Trưởng vấn Kỉnh ( Vĩradatta - 
grha-patỉ-pariprcchã-sũtra ): 1 

Neu bất cứ công đức nào thu đuợc 
Từ tâm giác ngộ mà có hình tuớng 
Nó sê lấp đầy lên toàn bộ bầu trời 
Và sau đó vuợt quá trời cao. 

Neu có ai phủ đầy các cõi Phật 
Bằng châu báu của cải thật nhiều 
Ví nhu cát của sông Hằng sâu rộng 
Và cúng duờng đấng Hộ pháp Thế gian, 

Công đức đó vẫn cao hon nhiều 
Trong sự cúng duờng, nguời đó chấp tay, 

Kính phát khởi tâm giác ngộ này. 

Không có giới hạn bởi công đức ấy. 

Trong khi ngài Đại Truởng Lão đi nhiều vòng quanh pháp tòa 
kim cuong ở Bồ-đề Đạo Tràng, 2 ngài nghĩ, “Làm thế nào tôi có 

1 BA1 16 Ãrya-vĩradatta-grha-pati-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra 

{ Vô Úy Thọ Gia Trưởng Vấn Đại Thừa Kinh - tức người chủ nhà 
tên Vô Úy Thọ hỏi kinh}. 

2 BA117 Điều này và những câu truyện tiếp sau diễn ra ở nơi tên là 
Bồ-đề Đạo Tràng, nơi đức Phật Thích-ca thành đạo trong khi thiền 

115 



thế có được sự giác ngộ viên mãn một cách nhanh chóng?” 
[329] liền sau đó, ngài đã thấy các pho tượng nhỏ đứng lên và 
hỏi những pho tượng lớn hon: “Những người muốn nhanh 
chóng đạt được Phật quả nên tu tập điều gì?” Các tượng lớn hon 
trả lời: “Họ cần rèn luyện theo tâm giác ngộ”. Cũng trong không 
gian phía trên điện thờ chính, một phụ nữ trẻ đã hỏi câu này với 
một phụ nữ lớn tuổi, và Atisa nghe cùng một câu trả lời như 
trước. Vì vậy, bảo rằng, ngài đã trở nên chắc chắn hon về tâm 
giác ngộ. 

Theo đó, việc hiểu rằng tâm giác ngộ bao gồm các điểm mấu 
chốt của tất cả các biệt huấn Đại thừa, là một kho báu vĩ đại của 
tất cả các thành tựu tinh thần, là những tính năng vốn phân biệt 
Đại thừa với Tiểu thừa và là các co sở tuyệt vời thúc đấy quý vị 
xúc tiến các hành vi Bồ-tát hiệu quả to lớn. Thậm chí việc trở 
nên nhiệt thành hon trong nuôi dưỡng Bồ-đề tâm hoạt hóa giống 
như một người đang khát nghe nói về nước. Vì, khi các đấng 
Chiến Thắng và các con của mình sử dụng trí tuệ tuyệt vời của 
họ đế kiểm tra các lộ trình tu tập rất chi tiết trong nhiều kiếp 
lượng, họ đã thấy đây là phưong tiện siêu việt đế trở thành một 
vị Phật. Như Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy: 1 

Chiếu kiến trong nhiều kiếp lượng, đạo sư của các Bậc Hiền 

Thánh 

Đã tri kiến rằng riêng một mình điều này là thật lợi lạc 

b” Rèn luyện giới luật để phát Bồ-đề tâm ngộ sáu lần mỗi 
ngày nhằm tăng cưòng Bồ-đề tâm thật sự 

1 . Không từ bỏ phát triển của Bồ-đề tâm nguyện 


định dưới cội Bồ-đề. Nơi mà ở đó ngài ngồi được biết là Kim cương 
Tòa, và một tháp lớn đã được xây dựng gần đó. Các pho tượng đề 
cập ở đây đặt trên các phía vách của ngôi tháp và ngôi chánh điện 
trong câu truyện kế tới tọa lạc trên nền của ngôi tháp. 

1 BA118 BCA: l.ýab.B. 

116 




2. Rèn luyện nâng cao Bồ-đề tâm nguyện 

1” Không từ bỏ phát triển Bồ-đề tâm nguyện 

Qua sự chứng kiến của chu Phật, Bồ-tát và các su phụ, trong sự 
hiện diện của họ, quý vị đã cam kết chính mình đế giải thoát tất 
cả chúng sinh chua đuợc giải thoát, và vv... Neu sau đó quý vị 
thấy rằng chúng sinh thì rất nhiều và hành vi của họ thì vị kỷ, 
hoặc thấy rằng thời gian mà trong đó quý vị phải phấn đấu nhiều 
kiếp luợng thật dài, hoặc là quý vị phải rèn luyện trong hai sự 
tích lũy tư lưong là vô hạn và khó làm, và quý vị lấy điều này 
như là một lý do đế trở nên chán nản và từ bỏ trách nhiệm của 
mình đế phát triển tâm giác ngộ, thì đó là một tội lồi lớn hon là 
một sự vi phạm các giới biệt giải thoát cá nhân. [330] Bát Thiên 
Bảo Đức Tập Kệ thuyết: 1 

Dau ngưoi thực hành thập thiện nghiệp trong mười triệu kiếp 
lượng, 

Neu sau đó người phát khởi mong muốn trở thành một Độc 
giác phật A-la-hán, 

Ngưoi gây hại và làm suy yếu Bồ-tát giới của mình 

Điều này vi phạm tâm giác ngộ nặng hon cả phạm trọng 

giới. 

Do đó, nói rằng một Bồ-tát giới như thế là sai sót. Việc hạn chế 
khỏi các sự xem xét Thanh Văn và Duyên Giác là giới luật cao 
nhất của các Bồ-tát, nên nếu các Bồ-tát đã làm suy yếu sự hạn 
chế này, thì họ sê phá hủy giới luật của chính họ. Vì nếu các Bồ- 
tát không bỏ sang một bên hạn chế này, sau đó thậm chí họ đã 
theo đuối các thú vui cảm giác, thì họ sẽ không phá hủy thái độ 


1 BA119 Ratna-guna-sancaya-gatha {Bảo Đức Bát Thiên Tập Kệ} 31.5; 
D13: Ka 18b3.' 


117 



của sự hạn chế vốn đặc trưng cho Bồ-tát. Một lần nữa, Bát Thiên 
Bảo Đức Tập Kệ khẳng định 1 

Dù chư Bồ-tát hưởng thụ năm đối tượng giác quan, 

Neu họ nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng, 

Và cố định tâm trí mình trên toàn trí, suy nghĩ, “Tôi sẽ đạt 
Phật quả”, 

Hãy hiểu rằng những hiền nhân này giữ trì giới luật Ba-la- 
mật-đa. 

Neu họ từ bỏ ý định đã hứa của mình, họ phải đi lang thang 
trong một thời gian lâu dài trong các tái sinh đau khố. Nhập Bồ- 
đề Hành Luận nói : 2 

Nói rằng một khi người quyết định 
Đế cho đi lượng nhỏ một điều giản đơn 
Và sau đó không đem nó đế cho đi, 

Họ tự khiến mình tái sinh như một ngạ quỷ. 

Vậy làm sao ngươi có thế được tái sinh trong cõi phúc hạnh 
Neu ngươi lại đánh lừa tất cả chúng sanh 
Sau khi đã chân thành mời họ 
Đe đến với hỷ lạc vô thượng? 

Do đó, bài văn cũng nói: 

Như kẻ mù tìm viên bảo ngọc 
Từ trong một đống rác to, 

Bằng cơ hội tâm giác ngộ 
Đã khởi hiện trong tôi. 

Hãy suy nghĩ: “Tuyệt vời làm sao khi tôi đã đạt được một điều 
như thế này”, và không bao giờ từ bỏ nó. Dành sự quan tâm đặc 


^120 Ibid.: 31.4; D13: Ka 18b2. 
2 BA121 BCA: 4.5-6,3.27. 

118 



biệt cho điều này, thệ nguyện lập đi và lập lại không bao giờ từ 
bỏ nó ngay cả dù chỉ là một khoảnh khắc. 

2” Rèn luyện nâng cao Bồ-đề tâm nguyện 

Thật không đủ khi chỉ đon thuần là không từ bỏ Bồ-đề tâm 
nguyện, hãy tăng cuờng nó với nồ lực rất lớn ba lần trong ngày 
và ba lần vào ban đêm. Neu quý vị có thế thực hành các nghi lề 
bao quát nói trên, thì hãy làm như vậy. [331] Bằng không, hãy 
hình dung miền đất tích lũy công đức và sau khi quý vị thực 
hiện các cúng dường, hãy tinh lọc tình yêu, lòng từ bi của quý 
vị, và vv... Sau đó, tiếp thụ tâm giác ngộ sáu lần, hãy đọc tụng 
ba lược câu kệ sau đây trong mồi lần: 1 

Con xin quy y cho đến khi giác ngộ 
Vào Phật, Pháp và chư Tăng; 

Bằng công đức thực hành sáu Ba-la-mật-đa 

Xin cho con thành tựu Phật-đà đế hồ trợ chúng sanh. 

c” Rèn luyện giói luật để không có ý từ bỏ chúng sinh, mà là 
vì lọi ích của họ, quý vị phát triển tâm giác ngộ 

Mặc dù điều giới này không tìm thấy trong các phần thích họp 
của Bồ-đề Đạo Đăng Luận hoặc Các Nghi Thức Bồ-đề Tâm và 
Bồ-tát Giới, thì trong Bồ-đề Đạo Đăng Luận Thích, Atisa cho 
biết: 2 

Bằng cách chăm sóc và không từ bỏ chúng sinh, ngưoi duy 
trì tâm giác ngộ vì đối tượng của nó {tâm giác ngộ}, duy trì 
lợi ích của nó, duy trì các nghi lề đế phát khởi nó, duy trì sự 
tăng trưởng nói chung của nó, và không quên nó. 


1 BA122 bodhisattvadikarmikamargavatara-desana { Bồ-tát Đạo Nhập 
Môn Giáo Pháp } (giáo pháp nhập môn cho tu tập Bồ-tát đạo), 
D3952: Khi 29ẻb7-297al. 

2 BA123 Cf. Bohdi-mãrga-pradĩpa-panjikã, D3948: Khi 252al-2. 


119 



Điều đó được liệt kê trong bối cảnh này và không mâu thuẫn với 
ý nghĩa chủ đích của chánh văn nên hãy rèn luyện điều này luôn 
thể. 

Bị đánh giá về việc từ bỏ chúng sinh một cách tinh thần là khi 
quý vị phát khởi những suy nghĩ, “Bây giờ tôi sẽ không bao giờ 
làm việc cho phúc lợi của người này”, dựa trên một số điều kiện 
như hành động không thế chấp nhận được, vv. . . 

d” Rèn luyện giới luật để tích lũy các tư lương công đức và 
trí tuệ siêu phàm 

Sau khi quý vị đã tiếp thu Bồ-đề tâm nguyện thông qua các nghi 
lễ của nó, hãy phấn đấu hàng ngày đế tích lũy các tư lưong - 
như cúng dường Tam Bảo, vv... - đế tăng cường tâm giác ngộ. 
Mặc dù tôi không thấy có nguồn có thấm quyền nói về điều này 
như là một điều giới khác hon so với các khắng định của các đại 
sư trước đây, thì nó vẫn rất lợi lạc. 


2’ Rèn luyện giói luật cũng khiến cho quý vị không bị tách 
rời vói tâm giác ngộ trong các kiếp sống tưong lai 

Việc tu tập trong giới luật cũng khiến cho quý vị không bị tách 
rời với tâm giác ngộ trong kiếp sống tưong lai gồm có hai phần: 

1 . Tu tập giới luật đế loại bỏ bốn hành vi đen tối vốn làm suy 
yếu tâm giác ngộ 

2. Rèn luyện giới luật đế áp dụng bốn hành vi trong sáng giữ 
cho tâm giác ngộ khỏi suy yếu 

a” Tu tập trong giói luật để loại bỏ bốn hành vi đen tối vốn 
làm suy yếu tâm giác ngộ 

Chuông Ca-diếp {hay Ca-diếp Phấm Luận} trong Bảo Tích 
Kỉnh 1 có các lời dạy rằng danh mục bốn hành vi liên quan đến 


1 BA124 Arya-kaáyapa-paritvarta-tĩka-nama-mahayana-sutra {Ca-diếp 
Phẩm Đại Thừa Kinh } Cha 120a6-b6. Tên {Phạn} đầy đủ của bộ 
120 



việc không hiện thực hóa hay quên lãng Bồ-đề tâm trong các 
kiếp sống tương lai và danh mục tu tập quan hệ đến việc hiện 
thực hóa và không quên tâm giác ngộ, không lìa bỏ tâm này cho 
đến khi quý vị đạt đến giác ngộ. [332] Chúng được trình bày 
như là giới luật của Bồ-đề tâm nguyện. Bốn hành vi đen tối là 
như sau. 

1. Lừa dối các trụ trì, các đạo sư, các thầy giảng, và những 
người xứng đáng của các cúng dường. Hiểu biết được điều này 
trong nội dung của hai tiếp cận: các đối tượng của hành động 
của quý vị và những gì quý vị làm đối với các đối tượng này. 
Theo giải thích trong Ca-diếp Phẩm Luận Thích (Kãẳvapa- 
paritvarta-tĩkã) của Sthiramati {tên dịch nghĩa: An Huệ}, 1 thì 
các đối tượng là các trụ trì và đại sư (điều này là hiến nhiên) các 
guru (những người muốn giúp đỡ), và những người xứng đáng 
của các cúng dường (dù không có trong hạng của hai nhóm 
trước đó, họ có các phẩm chất cao đẹp). Những gì quý vị có thể 
làm lên các đối tượng này sẽ là một hành vi đen tối? Gọi là một 
hành vi đen tối, nếu quý vị một cách có ý thức lừa dối bất kỳ 
người nào trong số họ. về cách quý vị lừa dối họ, Ca-diểp Phẩm 
Luận Thích nói rằng khi họ từ bi giải thích về sự phá giới, và sau 
đó quý vị làm họ bối rối về chính quý vị bằng sự dối trá, đó là 
“đen tối”. Điều đó nói rằng bất cứ khi nào quý vị cố gắng đế 
đánh lừa các guru của quý vị về chính mình với ý định lừa dối, 
đó là “đen tối”. Tuy nhiên, điều đó phải là một dần dắt sai lạc 
bởi lừa dối - sự sai lạc vốn không phải là lừa dối sẽ được giải 
thích dưới đây. Điều này là bởi vì biện pháp khắc phục của nó là 


Bảo Tích Kinh bao gồm 49 tiểu kinh (Pagel 1995: Appendix III) là 
Ãrya-mahã-ratnakũta-dharma-paryãya-sata-sãhasrika-kãsyapa- 
paritvarta-tĩkã, P760, vols. 22-24. 

1 BA125 Phần đề cập về bốn hành vi đen tối và bốn thực hành trong 
sáng được trích trong phần sau tìm thấy trong Ầrya-mahã- 
ratnakũta-dharma-paryãya-sata-sãhasrika-kãsyapa-paritvarta-ựkã, 
D4009: Ji 206B3-207a4. 


121 



điều đầu tiên trong bốn hành vi trong sáng, và Bồ-tảt Học Luận 1 
nói rằng loại bỏ các hành vi đen tối là một hành vi trong sáng. 
Hon nữa, nguời ta nói rằng các đệ tử không thế sửa đuợc sự lừa 
dối các guru của họ khi họ nói một điều với guru và lại bí mật 
nói một điều hoàn toàn khác với nguời ngoài, là những nguời 
sau đó nói, “Hãy cấn thận, điều này sẽ đến tai của thầy”. 

2. Làm nguời khác cảm thấy hối tiếc về một điều gì đó mà tự nó 
vốn không phải là đáng tiếc. Điều này đuợc hiếu thông qua hai 
cách tiếp cận tuông tự đuợc đề cập truớc đây. Đối tuợng là 
những cá nhân đang nuôi duỡng các thiện đức mà không hối 
tiếc. Quý vị làm gì với họ? Quý vị cố ý làm cho họ hối tiếc về 
một điều mà họ không nên hối tiếc. Ca-diếp Phẩm Luận Thích 
giải thích rằng các hành giả đệ tử gây hiểu nhầm một cách giả 
dối trong việc liên hệ đến một lời lẽ về sự rèn luyện khi họ đang 
theo đuối rèn luyện điều đó một cách đúng đắn là hành vi “đen 
tối”. 

Đối với hai hành vi đen tối đầu tiên, đuợc xem là không có gì 
khác biệt bất kế là quý vị có thế hay không thế lừa dối hay quý 
vị có thể hay không thể gây ra sự hối tiếc. Ca-diểp Phẩm Luận 
Thích đồng tình về vấn đề này. Bản luận đó, tuy nhiên, xem 
truờng họp sau cũng là một truờng hợp dần dắt sai lạc. [333] 

3. Phát biếu một cách chê bai, vv... về con nguời vốn buớc vào 
Đại thừa một cách đúng đắn. Một số nguời nói rằng đối tuợng là 
những ai có tâm giác ngộ, đã tiếp nhận nó thông qua các nghi 
thức của nó. số nguời khác nói đối tuợng đó là bình đắng giữa 
những ai truớc đây đã phát triển tâm giác ngộ và cả những nguời 
hiện tại chua có tâm đó. Khắng định vừa rồi mâu thuần với các 
kinh văn và là sai. Bản luận {Ca-dỉếp Phấm Luận Thích) chỉ 
đon giản nói “một vị Bồ-tát” không làm rõ gì hon nữa. Mặc dù 
trong ngữ cảnh các kinh điển khác có nhiều mệnh đề dạy rằng 


1 BA126 Síksasamuccaya Vaidya 1961b: 33; D3940: Khi 35a2-4. 
122 



những ai có Bồ-tát giới tức những người đang tu học các rèn 
luyện là đã bước vào Đại thừa một cách đúng đắn; ở đây, tôi 
nghĩ rằng đối tượng được hiếu như là vị Bồ-tát bất kỳ, bắt đầu 
với những người đã phát khởi Bồ-đề tâm nguyện. 

Điều gì đã làm lên những vị Bồ-tát này là phát ngôn một cách 
chê bai, đố lồi, tội phỉ báng, và vv... Sự khắng định rằng những 
gì được nói là đã được thúc đẩy bởi hận thù thì phù họp với bản 
luận. Tuy nhiên, dẫu cho ngay cả bản luận nói rằng các Bồ-tát 
được đề cập là siêng năng tìm kiếm giáo pháp, và ngôn từ được 
nói ra đế dừng lại niềm tin hay ước muốn của họ vào thực hành 
Đại thừa, có vẻ như là đã đủ nếu họ hiếu ý nghĩa của những gì 
được nói. Bản luận giải thích rằng một điều chê bai nào đó, ví 
dụ như là nói rằng ông ấy hay bà ấy “có tính xấu”, trong đó quý 
vị không đề cập đến bất kỳ lỗi cụ thể nào; một sự đổ lồi là, ví dụ 
như nói rằng “Ông ta không độc thân”, trong đó quý vị có nói cụ 
thể; và một sự phỉ báng là, ví dụ như nói rằng “trong cách này 
hoặc cách kia, ông ta quan hệ tình dục”, làm cho nó cụ thế hơn. 
Bản luận gán thuật ngữ “chỉ trích” cho ba loại này. 

Tôi đã thảo luận một cách tóm lược 1 về nguy cơ của sự xúc 
phạm to tát nảy sinh trong chúng ta. Thật vậy, nếu các Bồ-tát có 
một ý nghĩ xem thường đối với những Bồ-tát khác, thì họ phải ở 
trong địa ngục nhiều kiếp lượng như số những khoảnh khắc của 
thời gian mà ý nghĩ đó xảy ra. Tịch Chiếu Thần Biến Định Kỉnh 
(Prasãnta-vinisaya-prãtihãrya-samãdhỉ-sủtrà) nói rằng không 
có hành vi nào khác ngoài việc vu khống có thế khiến một vị 
Bồ-tát có thế bị giáng vào các cõi đau khố. [334] Bát Thiên Bảo 
Đức Tập Kệ: 2 

Neu các Bồ-tát đã không nhận được một tiên đoán về sự giác 

ngộ của họ 


1 BA127 LRCM: 178-179; Đại Pháp 1: 231-233. 

2 BA128 Ratna-guna-sancaya-gãthã : 24.5; D13: Ka 14b4-5. 


123 



Đã có một tranh chấp tức giận với các Bồ-tác vốn đã nhận 
được một tiên tri, 

Thì họ phải mang áo giáp của thực hành một lần nữa 
Cho số kiếp lượng nhiều như những khoảnh khắc của thái độ 
thô thiến sai lầm của họ. 

Do đó, nó nói rằng họ phải đi du hành theo đạo trình, bắt đầu trở 
lại một lần nữa, trong nhiều kiếp tuông xứng với thái độ giận dữ 
của mình; họ trở nên ở khoảng cách rất xa với sự giác ngộ của 
mình. Vì lý do này, hãy ngăn chặn sự tức giận của quý vị trong 
tất cả các dịp, và nếu nó phát sinh, ngay lập tức thú nhận nó và 
cố gắng kiềm chế bản thân. Cùng văn bản dạy : 1 

Hãy phát triển chánh niệm, nghĩ rằng, 

“Trạng thái tâm này không phải là tạo dựng” 

Thú nhận từng trường hợp, và kiềm chế mình không làm 
điều đó nữa. 

Không vui mừng trong đó; hãy rèn luyện trong giáo huấn 
của đấng Phật-đà. 

Neu quý vị cho hận thù một co hội, tình yêu và lòng từ bi mà 
quý vị đã phát triển sẽ bị suy yếu và sẽ khó có thế phát triển bất 
kỳ tình yêu và lòng từ bi mới nào, ngay cả khi quý vị tu tập 
trong một thời gian dài. Vì vậy, quý vị đã cắt bỏ các gốc rễ của 
Bồ-đề tâm. Nếu quý vị dừng hận thù lại - tức là các nghịch 
duyên của tình yêu và lòng từ bi - và nuôi dưỡng tình yêu và 
lòng từ bi theo giải thích trước , 2 sau đó chúng sẽ dần dần tăng 
cường và cuối cùng trở thành vô hạn. Lượng Thích Luận 


1 BA129 Ibid.: 24.6b-d; D13: Ka 14b5-6. 

2 BA130 LRCM: 304 18-309.19. 

124 




( Pramana-varttỉka-karỉka ) của Pháp Xứng {skt. Dharmakirti} 
khẳng định: 1 

Neu không bị hại bởi điều mà với nó là không tương thích, 
Tình yêu tự nhiên đi vào tâm thức. 

Và cũng thế: 

Khi ngươi tự làm quen với 

Thái độ của lòng từ và các loại tương tự, 

Tăng lên từ các hạt giống trước, các trải nghiệm như thế, 

Làm thế nào mà những thái độ kia vẫn như xưa? 

4. Trong một trường hợp không có sự chân thành, bằng cách sử 
dụng sự lừa dối và trình bày sai lạc đế có được sự phục vụ của 
những người khác. Đối tượng là bất kỳ chúng sinh nào khác 
ngoài quý vị. Những gì thực hiện lên chúng sinh này? Quý vị 
hành động lừa dối và trình bày sai lạc. Sự chân thành được giải 
thích trong Ca-diếp Phẩm Luận Thích 2 là thái độ bình thường 
của quý vị. Sự lừa dối và trình bày sai lạc là gian lận trong khi 
tính toán với một quy mô và vv... Như Gyal-wa-yen-jung 
(rGyal-ba-ye-’byung) cho biết, nó là, chắng hạn như việc gửi vài 
người đến Dỏ-lung (sTod-lung) để khiến họ đi đến Rag-ma [một 
nơi xa khỏi Dỏ-lung nhiều], và sau đó khắng định rằng họ cũng 
có thế đi đến Rag-ma. [335] Vỉ Diệu Pháp Tập Luận 
( Abhỉdharma-samuccaya ) 3 của Vô Trước {skt. Asaủga} nói 
rằng cả hai sự lừa dối và trình bày sai lạc phát sinh do tham chấp 
vào vật chất, các sự phục vụ và là sự tương tự được bao gồm 
trong lớp tham chấp hay vô minh. Ngài dạy rằng lừa dối là sự 


1 BA131 Pramana-varttika-karika. 2.129cd, 2.126; Miyasaka 1972: 20- 
21. 

2 BA132 Kãsyapa-paritvarta-tĩkã . D4009: li 207a4. 

3 BA133 Abhidharma-samuccaya, D4049: Ki 50b6-51al. 


125 



giả vờ rằng quý vị có một chất lượng diệu hảo mà quý vị không 
có, và trình bày sai lạc là che dấu lồi của quý vị. Che dấu có 
nghĩa là sử dụng một số phương pháp đế giữ bí mật một lỗi lầm. 

b” Rèn luyện giới luật để áp dụng bốn thực hành trong sáng 
giữ cho tâm giác ngộ khỏi suy yếu 

1 . Việc từ bỏ nói dối một cách có ỷ thức với bất kỳ chủng sinh 
nào bất kế ngay cả trong lúc nói đùa hoặc thậm chỉ vì lợi ích 
cho cuộc sống quỷ vị 1 . Đối tượng đầu tiên trong bốn thực hành 
trong sáng là bất kỳ chúng sinh nào. Những gì quý vị làm là từ 
bỏ lừa dối có ý thức ngay cả vì lợi ích của cuộc sống của quý vị 
hoặc thậm chí trong lúc nói đùa. Bằng cách này, quý vị không 
đánh lừa các đối tượng đặc biệt trong các hành động của quý vị 
- trụ trì của quý vị, đạo sư, vv. . . với sự dối trá. 

2. Không lừa gạt mà giữ lại sự chân thành đến tất cả chủng 
sinh. Các đối tượng thứ hai trong bốn thực hành sáng tỏ là tất cả 
chúng sinh. Những gì quý vị làm là không lừa dối họ, nhưng duy 
trì sự chân thành của quý vị; có nghĩa là, trì giữ trong sự chân 
thật. Đây là biện pháp khắc phục cho hành vi đen tối thứ tư. 

3. Phát triển ỷ tưởng rằng tất cả các vị Bồ-tát là những Tôn Sư. 
Các đối tượng của việc thực hành trong sáng thứ ba là tất cả các 
Bồ-tát. Những gì quý vị làm là phát triển ý tưởng rằng họ là 
tương tự như Tôn Sư, và bày tỏ trong bốn hướng ca ngợi các 
phấm tính của họ. Chúng ta tu dưỡng một số nhỏ giống như thế 
về đức hạnh, nhưng tìm thấy rằng nó không có các dấu hiệu của 
sự gia tăng và có nhiều dấu hiệu suy giảm, điều này chỉ đơn giản 
là kết quả của việc thù ghét của chúng ta, coi thường hoặc mắng 
nhiếc các Bồ-tát và đạo hữu. Vì vậy, người ta nói rằng nếu quý 


1 BA134 Tên của bốn thực hành trong sáng không được nêu trong 
Tạng ngữ nhưng lại được tích hỢp trong văn bản Tạng. Chúng 
được nêu danh sách ở đây vi lý do rõ ràng 
126 



vị có khả năng loại bỏ hai lồi lầm đầu tiên cũng như việc mắng 
nhiếc Bồ-tát, tất cả những thiệt hại hên quan đến các đối tượng 
nêu trong Bồ-tát Học Luận sẽ được ngăn chặn. Điều này dựa 
trên việc xem xét rằng quý vị không biết ai là một vị Bồ-tát, vì 
vậy, như đã nêu trong Ca-dỉếp Phẩm Luận Thích, 1 , quý vị nên 
rèn luyện trong cảm nhận thanh tịnh về tất cả chúng sinh; nhận 
thức đó đến từ việc phát triển ý tưởng rằng tất cả chúng sinh đều 
là các Tôn Sư . Quý vị nên ca tụng các Bồ-tát khi có những 
người lắng nghe tại đó, nhưng quý vị không phải gánh nhận hậu 
quả sai sót nếu quý vị không đi ra ngoài bốn phưong đế ca tụng 
chư Bồ-tát. Đây là biện pháp khắc phục cho hành vi đen tối thứ 
ba. 

4. Khiến cho các chúng sinh mà quý vị đang giúp đõ được 
trưởng thành không muốn thừa nhỏ, nhưng tán đồng theo sự 
giác ngộ toàn hảo. Đối tượng của việc thực hành trong sáng thứ 
tư là các chúng sinh mà quý vị đang giúp đỡ đế trưởng thành. 
Những gì quý vị làm cho họ là khiến cho họ không mong muốn 
thừa nhỏ [Tiếu thừa] nhưng lại tuân theo sự giác ngộ toàn hảo. 
[336] Hon nữa, từ quan điểm của quý vị là thật cần thiết cho họ 
đế kết nối với lộ trình Đại Thừa, nhưng nếu các đệ tử của quý vị 
không phát triển ý định đó, quý vị phải gánh trả lồi lầm, bởi vì 
quý vị chỉ đon giản là không thế hoàn thảnh nó. Thực hành 
trong sáng này giúp loại bỏ hành vi đen tối thứ hai [làm cho 
người khác cảm thấy hối tiếc về một điều gì đó không phải hề 
đáng tiếc], bởi vì nếu quý vị muốn từ sâu thắm trái tim của mình 
cho người khác từ đầu hướng đến cực điểm của tất cả hạnh 
phúc, thì quý vị sẽ không làm điều gì đó mang lại về bất hạnh 
lên những người khác cũng như là làm cho họ cảm thấy hối tiếc 


1 BA135 Kãsyapa-paritvarta, , D87: Cha 120b5. Ý này nói tất cả chúng 
sinh là Phật nghĩa là hãy tôn kính tất cả chúng sinh cũng giống 
như chúng ta tôn kính đức Phật, vì cả hai đều bình đẳng trong ý 
nghĩa rằng cả hai đều giúp chúng ta đạt đến Phật quả. 


127 



về hoạt động thiện đức của họ. Sư Tử vấn Kỉnh (Simha- 
pariprcchã-sũtra) cũng cho biết: 1 

Neu ngưoi trau dồi tâm giác ngộ trong tất cả kiếp sống 
Và không từ bỏ nó ngay cả trong mơ, 

Thì còn gì cần để đề cập đến? 

Việc không từ bỏ nó khi ngươi chưa ngủ? 

Đức Phật dạy: “Là nguyên nhản đế bước đến giác ngộ 
Cho chúng sinh ở các làng mạc và thành phố 
Hoặc bất kỳ ở nơi nào họ có thế trú. 

Thì ngươi sẽ không rời tâm giác ngộ”. 

Hơn nữa, Văn-thù-sư-lợi Phật Độ Trang Nghiêm Kinh nói rằng 
nếu quý vị có bốn điều này - gồm phá hủy tâm kiêu mạn, loại 
bỏ sự ghen tị, trừ khử tính keo kiệt, và vui sướng khi nhìn thấy 
sự thịnh vượng của người khác - quý vị không từ bỏ lời ước 
nguyện [Bồ-đề tâm nguyện]. Một khi quý vị trau dồi tâm giác 
ngộ này, quý vị sẽ không bị chia lìa khỏi thái độ cao quý này 
ngay cả trong các đời sống tương lai. Điều này được nêu rõ 
trong Bảo Vân Kinh ( Ratna-megha-sũtra ) của các Bảo Đỉnh Tập 
Kỉnh '. 2 


1 BA136 Ãrya-simha-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra {Sư Tử [Cầũ\ 
Vấn Đại Thừa Kinh } D81: Cha 28b7-29al. Trích dẫn tlm thấy trong 
Bồ-tát Học Luận, Vaidya 1961b: 33; D3940: Khi 35a6-7. 

2 BA137 ẩiksãsamuccaya {Bồ-tát Học Luận} Vaỉdya 1961b: 33; D3940: 
Khi 35a7-b2, Trích dẫn Mahjusrĩ-buddha-ksetra-guna-vyũha- 
mahãyãnã-sũtra { Văn-thù-sư-IỢi Phật Độ Trang Nghiêm Kinh}, 
Ãrya-ratna-megha-nãma-mahãyãnã-sũtra {Bảo vân Đại Thừa 
Kinh } và Samãdhi-rãja-sũtra {Định vương Kinh}. Geshe Yeshey 
Tapkay đã tái cấu trúc lại phần này để theo sát với Bồ-tát Học 
Luận P5336: 199.3.6-8. ông đã xem câu ba gzhan du'ang sems rin 
po che dang mi 'braỉ ba ni như là ngôn từ của chính Tsongkhapa. 
Hai dòng cuối trích dẫn từ Định vương Kinh - de la gnas pa'ị rnam 
par rtog pa des/de Ita de Itar de la sems gzhol 'gyur - đã được 
thêm vào cho rõ. 

128 



Neu ngươi rèn luyện tâm giác ngộ trong tất cả các hoạt động 
và nếu ngươi mở đầu sự nuôi dưỡng công đức bằng tâm giác 
ngộ... 

Và trong Định Vương Kinh: 

Bao nhiêu lần người thường kiểm tra 
Bấy nhiêu lần tâm trí họ khởi tác 
Những điều gì họ đang suy nghĩ qua. 

Và cũng có trong các kinh điến khác nữa. 

c' Phương pháp điều phục tâm giác ngộ nếu quý vị làm suy 

yếu nó 

Nhiều học giả khẳng định quan điểm sau đây: “Quý vị từ bỏ Bồ- 
đề tâm nguyện nếu một thời gian nào đó trôi qua có bốn hành vi 
đen tối, cùng với hành vi thứ năm - việc từ bỏ các chúng sinh 
một cách tinh thần - hoặc hành vi thứ sáu, bỏ sang một bên Bồ- 
đề tâm bằng cách nghĩ rằng: „Tôi không thế hoàn thành Phật 
quả”. Tuy nhiên, nếu trong một khoảng thời gian quý vị hối tiếc 
sáu điều này, thì chúng đã làm suy yếu Bồ-đề tâm nguyện nhưng 
không làm quý vị từ bỏ nó và nếu quý vị thất bại đế tiếp nhận 
tâm giác ngộ sáu lần mồi ngày và đế cho việc rèn luyện của quý 
vị trong hai sự tích lũy tư lương bị thoái hoá, thì điều đó chỉ làm 
suy yếu tâm giác ngộ. Neu một nguyên nhân của việc từ bỏ nó 
xảy ra, quý vị phải lặp lại các nghi lề cho việc áp dụng Bồ-đề 
tâm nguyện, nhưng nếu chỉ có một sự suy yếu, thì quý vị không 
phải lặp lại nó; việc tiến hành một sự sám hối là đủ”. [337] 

Đối với điều này, nếu quý vị đã suy nghĩ, “Tôi không thế hoàn 
thành Phật quả”, thì quý vị lập tức từ bỏ tâm giác ngộ, thật 
không bao giờ cần thiết phải dựa vào đoạn văn trên về một thời 
gian nhất định, khắng định như thế là hoàn toàn không chính 
xác. Bốn hành vi đen tối không phải là nguyên nhân của việc từ 
bỏ tâm giác ngộ trong kiếp này, nhưng là các nguyên nhân khiến 


129 



cho việc không hiến lộ tâm giác ngộ trong các đời tưong lai, vì 
vậy chúng ta nên ngăn cản chúng trong đời này. Bồ-đề Đạo 
Đăng Luận dạy : 1 

Đế ghi nhớ được tâm giác ngộ ngay cả trong các kiếp sống 
tưong lai, 

Hãy duy trì các rèn luyện đã được giải thích. 

Cụm từ “đã được giải thích” có nghĩa như được diễn giải trong 
Ca-diếp Phẩm Luận Thích. Đây là những gì kinh văn ý chỉ là 
bởi vì kinh này nói rõ ràng điều đó trong bối cảnh của bốn thực 
hành trong sáng : 2 

Này Ka-diếp, Bồ-tát có bốn thực hành sẽ làm hiến lộ tâm 
giác ngộ trong tất cả kiếp sống ngay lập tức sau khi được 
sinh ra và sẽ không từ bỏ nó hoặc quên nó cho đến khi họ 
đạt đến trái tim của giác ngộ. 

Vì vậy, mặc dù kinh không nêu rõ trong bối cảnh của bốn hành 
vi đen tối liệu rằng chúng có hay không gây ảnh hưởng đến kiếp 
sống này hay các kiếp sau, thì hãy hiếu rằng điều đó là dành cho 
các kiếp sau. (Tuy nhiên, nếu quý vị quay sang tiếp nhận thực 
hiện những điều đen tối trong cuộc đời này, thì tâm giác ngộ của 
quý vị sẽ suy yếu). Bằng không, nếu các Bồ-tát, những người 
đang giữ giới của mình chỉ nói dối một chút như một trò đùa, 
lừa dối người khác và tự xuyên tạc bản thân họ trong một cách 
tầm thường , nói một điều gì đó hoi xấu về các Bồ-tát trong sự 
giận dữ hoặc chỉ phát khởi sự hối tiếc nhỏ với những người khác 
về việc nuôi dưỡng một cội rề thiện đức của họ, và nếu họ trải 
qua một khoảng thời gian mà lại không cảm thấy hối tiếc, thì họ 


1 BA138 Bodhi-patha-pradĩpa { B'ô-đ'ê Đạo Đăng Luận}, D3947: Khi 
239a3. 

2 BA139 Kãsyapa-paritvarta, D87: Cha 120a3-4. 

130 



sẽ đánh mất Bồ-tát giới của họ. Họ đánh mất bởi vì họ đánh mất 
Bồ-đề tâm nguyện và, theo Bồ-tát Địa và Bồ-tát Học Luận? khi 
quý vị đánh mất Bồ-đề tâm nguyện, quý vị cũng đã làm mất các 
giới nguyện. Neu quý vị khắng định rằng chúng làm mất đi các 
điều giới, thì quý vị phải thừa nhận các thực hành đen tối này 
nhu là phạm giới trọng yếu, nhung điều này không đuợc đề cập 
ở bất cứ đâu và là điều không đúng. [338] Hơn nữa, việc phán 
xét về một khoảng thời gian đuợc dựa trên giải thích trong Upãlỉ 
Vấn Kinh ( Upãlỉ-parỉprcchã-sũtra ), nhung vì tôi đã chứng minh 
chi tiết trong Lộ Trình Cơ Bản Đen Tỉnh Giác (Byang chub 
gzhug lam) 1 2 của tôi - là một giải thích về chuông Giới Luật của 
Bồ-tát Địa - rằng đây không phải là ý chỉ của kinh này, nên tôi 
sẽ không giải thích nó một lần nữa ở đây. 

Đe từ bỏ chúng sinh một cách tinh thần có nghĩa là khi xem xét 
đến họ, nói chung, quý vị nghĩ: “Tôi không thế làm việc cho 
phúc lợi của nhiều chúng sinh”. Khi quý vị từ bỏ họ với ý nghĩ 
này, thật rõ ràng là quý vị cũng từ bỏ Bồ-đề tâm nguyện. Và khi 
việc xem xét một chúng sinh cụ thể, nếu quý vị có ý tuởng: “Tôi 
sẽ không bao giờ làm việc cho phúc lợi của nguời này”, thì 
giống nhu việc phá hủy toàn bộ sự tích lũy bằng cách loại trừ 
chỉ một phần của nó, quý vị tiêu diệt tâm giác ngộ, vốn đuợc 
phát triển vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Neu không, quý vị sẽ 
có thế gạt sang một bên nhiều chúng sinh - chúng sinh thứ nhì, 
thứ ba, thứ tu, và vv, chỉ phát triển tâm giác ngộ vì lợi ích của 
các chúng sinh còn lại và bởi đó nhất thiết phải phát khởi tâm 
giác ngộ toàn hảo và đầy đủ. Nhung đây không phải là truờng 
hợp nhu thế. 


1 BA140 Bbh, VVbgihara 1971:160-161; D4037: Wi 85b7-86a4. Siksa- 
samuccaya, Vaidya 1961b: 41; D3940: Khi 43a5-b2. 

2 BA141 Byang chub sems dpa'ị tshu/ khrims kyị rnam bshad byang 
chub gzhung lam, Tatz 1986jl87-194. Tựa đề ở đây là Tshul 
khrims le'u rnam bshad. Ãrya-grhapati-upãli-pariprcchã-nãma- 
mahãyãnã-sũtra {Gia Trưởng upãli Cầu Vấn Đại Thừa Kinh } là D68. 

131 



Bồ-đề Đạo Đăng Luận Thích nói 1 về các giới luật của Bồ-đề 
tâm rằng có các hệ thống {các quan điểm} khác nhau của vua 
Indrabhũti 2 , Long Thọ, Vô Truớc, Thánh Thiên, Tịch Thiên, 
Nguyệt Quan, Tích Hộ, vv... Đuợc biết là một số vị khắng định 
rằng các điều giới của Bồ-đề tâm là: “tất cả các điều giới cho cả 
sự phát khởi của tâm giác ngộ lần việc tham gia vào các Bồ-tát 
hành” 3 . Những nguời khác, khẳng định rằng: “Các nguôi phải 
trì giữ từng giới đã đuợc thuyết giảng trong các kinh điển”, 
trong khi vẫn có những nguời khác nói rằng chúng là: “tất cả các 
giới luật cho một nguời trên con đuờng tích lũy {tích lũy đạo}”. 
Một số không khắng định rằng chúng là: “một rèn luyện cụ thế 
nhu thế này hay thế kia”, nhung những nguời khác khắng định 
rằng: “cộng thêm vào với giới luật quy y, các nguôi trì giữ tám 
thực hành bao gồm việc không từ bỏ chủ tâm xúc tiến bốn thực 
hành trong sáng và việc quên đi ý định dần đến bốn hành vi đen 
tối”. Bản luận này giải thích, “Guru của tôi nói rằng vì mồi một 
trong các hệ thống của những bậc đạo su đều dựa trên kinh điển, 
nguôi nên trì giữ hệ thống {giới luật} nào mà guru của nguôi 
ban cho”. Bản luận cho rằng tất cả các điều này là ý nghĩa của 
các kinh điển. [339] 

Nói chung, các đạo su vĩ đại của dòng truyền thừa là hậu duệ 
của Geshe Drom-dỏn-ba không công nhận Bồ-đề Đạo Đăng 
Luận Thích là một bản luận của ngài Truởng Lão, nhung các 
dòng truyền thừa Nag-tso (Nag-tsho) chấp nhận đây là truớc tác 
của Ngài Truởng Lão và cũng chấp nhận nó nhu một giáo lý mật 
truyền của Nag-tso. Tuy nhiên, các học giả trước đây đều cho 
rằng Atisa trước tác một bản luận ngắn trong khi ở Bu-rang (Pu- 


1 BA142 Bohdi-mãrga-pradĩpa-panjikã D3948 : Khi 249b3-250bl. 

2 Một cách ngắn gọn thì đây là tên của một vị vua. Tương truyền vị vua 
này được đức Phật Thích-ca ban truyền năng lực tu tập. Indrabhuti. 
Rigpa shedra. Truy cập 29/01/2012 
<http://www.rigpawiki.org/index. php?title=Indrabhuti>. 

3 Tức là Bồ-đề tâm hành. 

132 



rangs). Người ta nói rằng sau khi ngài đến Sam-ye, có một dịch 
giả hỏi xin nếu ông ta có thế thêm thắt vào nó, và hậu quả là 
dịch giả này đã mở rộng nó. Do đó, ngài Trưởng Lão vĩ đại đã 
soạn thảo một bản luận ngắn. Điều này được bố sung bởi nhiều 
giải thích vốn được dựa trên những lời dạy của nhiều đạo sư 
khác nhau. Có một số những sai lạc rõ ràng, và cũng có nhiều 
giải thích đúng đắn về ý nghĩa của kinh điển. Vì vậy, tôi đã trích 
dần nó trong bộ luận Giai Trình Đen Giác Ngộ ( Lamrỉm ) này và 
các noi khác trong việc giải thích về những điểm vốn không có 
sai lạc. 

Các giới luật nói trên của Bồ-đề Đạo Đăng Luận Thích không 
đáng tin cậy. Điều khắng định rằng giới luật về tâm giác ngộ là: 
“tất cả các giới luật cho cả sự phát khởi Bồ-đề tâm lần sự tham 
gia vào các Bồ-tát hành” là sai lầm, bởi vì nếu quý vị có những 
giới luật của sự phát khởi “về Bồ-đề tâm” cũng là giới luật cho 
Bồ-đề tâm hành, thì thật không the nào đủ đế các giới chỉ đế 
tránh khỏi bốn hành vi đen tối và xúc tiến bốn thực hành trong 
sáng cộng thêm vào với giới luật về quy y. Nếu quý vị chỉ lấy: 
“Sự phát tâm giác ngộ” đế xem là Bồ-đề tâm nguyện, thì khi nói 
đến giới luật của Bồ-đề tâm nguyện, thật sẽ không cần thiết đế 
rèn luyện trong mỗi giới đã được khắng định trong các kinh 
điển, cũng không cần thiết để cho mọi người {tu tập} đến các 
giới đó bao gồm cả các những ai tham gia Bồ-tát hành. Neu 
không, các giới luật của Bồ-đề tâm nguyện sẽ hoàn toàn không 
khác chi với các giới luật đến từ Bồ-tát giới. 


Tất cả các giới luật nói trên (trừ hai giới luật về các thực hành 
trong sáng và đen tối vốn theo Ca-diểp Phẩm Luận Thích) đều 
chiếu theo Bồ-đề Đạo Đăng Luận và Tâm Giác Giới Phát Thứ 
Đệ. Có một tuyên thuyết nói đến sự rèn luyện giới luật trong 
Thất Pháp Kỉnh (Chos bdun po’i mdo), nhưng vì kinh đó dạy, 
“Một người muốn nhanh chóng đạt được các tri kiến siêu việt 
phải tuân theo giới”, những giới luật này là không đặc biệt dành 
cho tâm giác ngộ, vì vậy tôi đã không viết về chúng ra đây. 


133 



Như vậy, lập thuyết của tôi là, với ngoại lệ về giới luật không từ 
bỏ Bồ-đề tâm nguyện và không từ bỏ chúng sinh một cách tinh 
thần, việc vi phạm giới luật không cấu thành một tội phá giới 
liên quan đến tâm giác ngộ cho đến khi quý vị nhận được Bồ-tát 
giới. Tuy nhiên, nếu quý vị vi phạm giới luật, quý vị cắt đứt điều 
nguyện vốn đến từ cam kết về đạo hạnh trong thời gian tạm 
trước khi quý vị phát Bồ-tát giới; do đó, quý vị dính dáng đến 
một hành động xấu, quý vị nên thực hiện một lời sám hối với 
bốn năng lực. 1 Sau khi quý vị nhận Bồ-tát giới, việc vi phạm các 
giới luật này là một sự phá giới mà giờ đây hủy hoại các giới 
luật đã được thệ nguyện. [340] Ke từ khi nó trở thành một sự vi 
phạm, thì cũng đủ đế quý vị sửa chữa nó theo cung cách mà quý 
vị đã được chỉ dần, một thủ tục được bao gồm trong giới luật 
cho việc tham gia Bồ-đề tâm hành, và không tiến hành ở bất cứ 
noi nào khác. Tuy nhiên, việc phát khởi tâm giác ngộ sáu lần 
một ngày là một giới cụ thế với Bồ-đề tâm nguyện. 


1 BA143 Bốn năng lực của sám hối xem LRCM: 195-203; Đại Pháp 
1:251-259 {Xem lại quyển 1 chương 15 bốn năng lực lần lược là 
Năng lực diệt trừ, Năng lực của việc áp dụng các biện pháp đối trị, 
Năng lực của việc xa lánh các lỗi lầm và Năng lực nền tảng}. 

134 



Chương 7: Dần Nhâp về Luc-đô Ba-la-mât- 


đa 


c) Cách tu học Bồ-tát hạnh sau khi đã phát tâm giác ngộ {Bồ-đề 
tâm} 1 2 

i) Lý do vì sao phải tu tập sau khi đã phát tâm Bồ-đề 

ii) Chứng minh rằng quý vị sê không thế nào trở thành Phật bằng 
cách tu học phuong tiện hay trí huệ một cách riêng biệt 



c) Cách tu học Bồ-tát hạnh sau khi đã phát tâm Bồ-đề 

Mục này bao gồm ba phần: 

1 . Lý do phải tu tập sau khi đã phát tâm Bồ-đề 

2. Chứng minh rằng quý vị sẽ không thế nào trở thành Phật 


1 Lục độ Ba-la-mật-đa tức là 6 phương tiện tu tập hay hành trì toàn 
hảo dành cho hàng Bồ-tát bao gồm: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn 
nhục, thiền định, và trí tuệ. Các Ba-la-mật này được đề cập nhiều 
trong các kinh điển Đại thừa vì đó là một trong các phương tiện tu 
tập chính (cho cả hiển thừa lẫn mật thừa). Trong quyển hai và ba 
của trước tác này, ngài Tsongkhapa dành hầu hết các giảng huấn 
về tu tập lục độ Ba-la-mật-đa. 

2 Bồ-đề tâm (hay tâm giác ngộ) (skt. bodhicitta) là ước nguyện từ bi 
để đạt đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Bồ-đề tâm 
được phân chia làm hai loại: (1) Bồ-đề tâm tương đối dẫn đến ước 
nguyện từ bi để thành tựu giải thoát vì IỢÍ ích tất cả chúng sinh và 
để tu tập các phương tiện nhằm đạt mục đích này; (2) Bồ-đề tâm 
tối hậu là trí tuệ trực chứng bản chất tối hậu của các hiện tượng. 
Riêng khái niệm Bồ-đề tâm tương đối còn được phân làm hai 
nhánh: (1) Bồ-đề tâm nguyện là ước nguyện đạt giác ngộ cho lợi 
ích các chúng sinh khác; và (2) Bồ-đề tâm hành bao gồm Bồ-đề 
tâm nguyện cùng với việc xúc tiến sáu hạnh Ba-la-mật-đa. 
Bodhichitta. Rigpa Shedra. Truy cập 11/09/2011. 
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Bodhichitta>. 


135 



bằng cách tu học phương tiện hay trí huệ một cách riêng biệt 
3. Giải thích tiến trình học giới luật (Chương Tám và các 
chương sau) 

i) Lý do vì sao phải tu tập sau khi đã phát tâm giác ngộ 

Thật ra nó là trường hợp mà lợi lạc to tát đến từ tâm Bồ-đề mà 
không cần tu tập hạnh bố thí và vv... về phương diện này, hãy 
đọc đoạn trích từ Di-Iặc Giải Thoát đã đề cập trước đây 1 . Tuy 
nhiên, quý vị vẫn phải rèn luyện Bồ-tát hạnh. Neu không chú 
trọng đến điều này, quý vị sẽ không bao giờ thành Phật. Do đó, 
hãy tu tập Bồ-tát hạnh. Cho nên, Gavã Son Đỉnh Kỉnh dạy 
rằng: 2 

Giác ngộ dành cho các đại Bồ-tát nhiếp tâm tu tập, chứ 
không dành cho những kẻ nhập tâm phương pháp tu tập sai. 

Và Định Vương Kinh cũng dạy rằng: 3 

Do đó, hãy nhiếp tâm tu tập. Vì sao? Thưa Hoàng Tử, bởi vì 
khi ngài tận tâm tu tập thì sẽ không khó đạt giác ngộ toàn 
hảo. 

“Tu tập” có nghĩa là thực hành phương tiện về việc thành tựu 
quả vị Phật, nghĩa là tu tập Bồ-tát hạnh. Phần thứ nhất Giai 
Trình Thiền cũng dạy rằng: 1 


1 BA144 Ãrya-maitreya-vimoksa {DHặc Giải Thoát, bản Anh ngữ tựa là 
Cuộc Đời của Di-lặc } được trích dẫn trong LRCM: 284.10. 
Khangkar tham chiếu đến D44: A324a5-7. 

2 BA145 Gayã-sĩrsa { Gayã Sơn Đỉnh Kinh bản Anh ngữ tựa đề là Gayã 
Đệ Nhất {Nghĩa) Kinh } D109: Ca 291b3-4. Đoạn trích được tìm 
thấy trong Bkl, Tucci 1958: 502-503, D3915: Ki 25a6. 

3 BA146 Trích dẫn tìm thấy trong Bkl, Tucci 1958: 502-504; D3915: Ki 
25a7-bl. Cf. Samãdhi-rãja-sũtra. {Định vương Kính) Vaidya 1961a: 
54; D127: Da 28b6-7. 

136 



Các bậc Bồ-tát, đã phát tâm Bồ-đề, hiểu rằng nếu không tự 
thuần duỡng cho mình thì sẽ không thế thuần duỡng nguời 
khác và do đó, tu tập hạnh bố thí và các hạnh khác; không tu 
tập thì các ngài không thế đạt giác ngộ. 

Và Lượng Thích Luận của ngài Pháp Xứng cũng dạy rằng: 1 2 

Để loại bỏ khổ đau, các bậc đại bi 
Thực hành phuong tiện; [341] 

Thật khó thuyết giảng về các phuong tiện và kết quả của 
chúng 

Khi mà chúng vẫn còn ấn tàng với các ngài. 

Những nguời có tâm đại bi đối với kẻ khác có uớc nguyện giúp 
các chúng sinh khác thoát khố. Đe làm việc này, với thiện tâm: 
“Cầu cho chúng sinh thoát khỏi đau khố” vẫn không đủ; họ phải 
xúc tiến các phuong tiện đế biến điều này thành hiện thực. Giờ 
đây, nếu họ không truớc tiên tiến hành các phuong tiện đó, thì 
họ sẽ không thế giải thoát cho tha nhân. Do đó, nếu quý vị muốn 
đem lại lợi lạc của nguời khác, truớc hết quý vị phải tự thuần 
duỡng. về điểm này, Định Vương Kỉnh dạy rằng quý vị phải tận 
tâm tu tập. Tu tập là học và rèn luyện các giới luật liên quan đến 
Bồ-tát giới sau khi quý vị đã thọ lãnh. Do đó, thật là quan trọng 
khi các nguôi không lầm lần chút nào về những gì đua đến việc 
tận tâm tu tập. 

ii) Chứng minh rằng quý vị sẽ không thế trở thành Phật 
bằng cách tu học một cách riêng biệt phưotig tiện hay trí 
huệ 


1 BA147 Bkl, Tucci 1958: 502-503; D3915: Ki 25a5-6. 

2 BA148 Pramãna-varttika-kãrikã\ 2.132; Miyasaka 1972: 20-21. 


137 




ước muốn đạt quả vị Phật vẫn chua đủ; quý vị phải thực hành 
phuơng tiện biến nó thành hiện thực. Phuơng tiện này không 
đuợc sai lạc vì dù cho có nồ lực đến đâu chăng nữa trên con 
đuờng sai lạc thì quý vị sẽ không thế nào gặt hái đuợc kết quả; 
điều này cũng giống nhu là vắt một cái sừng với hy vọng lấy 
đuợc sữa. Phuong tiện, cho dù có đúng, nhung nếu không hoàn 
thiện trong tất cả các đặc tính cụ thế, thì việc nỗ lực cũng chang 
thế mang lại kết quả cũng giống nhu thiếu giống, nuớc, đất hay 
các yếu tố tuong tự sẽ ngăn không cho cây »iá mọc lên. Do đó, 
phần thứ nhì của Giai Trình Thiền dạy rằng: 

Neu các nguôi nghiêm túc nồ lực lên một nguyên nhân sai 
lạc, thì dù với một khoảng thời gian rất lớn cũng sẽ cũng sẽ 
không mang lại kết quả mong muốn, cũng giống nhu vắt sữa 
một cái sừng vậy. Không thế có quả từ một phức hệ nguyên 
nhân không đầy đủ, cũng giống nhu cây giá không thế mọc 
nếu thiếu giống chắng hạn. Do đó, nguời nào muốn đạt kết 
quả thì phải phụ thuộc vào các nhân và duyên đầy đủ và 
không sai sót. 

Vậy thì bộ nhân duyên đầy đủ và đúng đắn đó là gi? Đại Nhật 
Chánh Giác Thuyết Danh Pháp Phương Tiện ( Mahã - 
vaỉrocanãbhỉsambodhỉ-nãma-dharma-paryãya) dạy rằng: 1 2 

Này các Mật Vuông, trí tuệ siêu phàm của toàn giác {nhất 
thiết trí} đến từ lòng từ bi nhu nền tảng của nó. Điều đó đến 
từ tâm Bồ-đề nhu là nhân. Thành tựu viên mãn đuợc nhờ 
phuong tiện. [342] 


1 BA149 Bk2, D3916: Ki 42a4-5. 

2 BA 1 5 0 Mahã- vairocanãsarpbodhi- vikurvitãdhisthãna- vaipuỉya- 

sũtrenda-rãja-nãma-dharma-paryãya, D494: Tha 153a5. Trích dẫn 
từ Bkl, Tucci 1958: 507; D3915: Ki 27b5-6. 

138 



Liên quan đến điều này, tôi đã thuyết giảng về tâm từ bi. Nhà 
tiên phong vĩ đại Liên Hoa Giới (skt. Kamalasĩla) đã giảng rằng 
‘tâm Bồ-đề’ là cả Bồ-đề tâm tối hậu lần Bồ-đề tâm tuông đối, 
cũng như “phưong tiện” là tất cả các công hạnh như bố thí và 
vv.... 

Lập trường đoi nghịch: Một số người như Ha-Shang (Hva- 
shang) {tên dịch nghĩa là Hoà Thượng) Trung Quốc đã có một ý 
niệm sai lầm về lộ trình của hai loại tâm Bồ-đề, nói rằng bất kỳ 
ý tưởng nào, dù là thiện hay ác, cũng đều trói buộc chúng ta vào 
luân hồi, như vậy, hậu quả của nó không vượt thoát khỏi luân 
hồi. Điều này cũng giống như bị cột trói bằng sợi dây vàng hoặc 
sợi dây bình thường, hay tựa như mây trắng hoặc mây đen che 
phủ bầu trời, hay như là nồi đau do bị cắn bởi một con chó trắng 
hoặc chó đen. Do đó, hãy trụ tâm trong trạng thái thiếu vắng bất 
kỳ tư tưởng nào là con đường đế đạt quả vị Phật tưong lai. Các 
thiện hạnh như bố thí hay trì giới được dạy cho những người 
kém thông minh, không có khả năng thiền quán về sự tối hậu 
[tính Không]. Xúc tiến các tu tập này sau khi các ngưoi đã tìm 
thấy điều tối hậu cũng giống như vua rời ngai vàng làm dân giả 
hay tìm con voi trước rồi tìm dấu chân nó sau. Ha-Shang đã cố 
gắng chứng minh lập thuyết này bằng cách trích dần tám mưoi 
đoạn kinh tán dưong trạng thái tâm thức thiếu vắng bất kỳ tư 
tưởng nào này. 

Đáp: Câu nói của Ha-Shang: “Mọi thứ được tiến hành bằng 
phưong tiện không phải đạo pháp thực thụ đế thành Phật” là sự 
chối bỏ lớn về tục đế. Và bởi vì ông ta đã bác bỏ việc phân tích 
bằng trí huệ phân biệt thực tại vô ngã, vốn là giáo lý trung tâm 
của Đấng Chiến Thắng, nên ông ta đã xa rời hệ thống liễu 
nghĩa . 1 Đại Bồ-tát Liên Hoa Giới một cách xuất sắc đã trích dần 


1 Liễu nghĩa là ý nghĩa tối hậu tuyệt đối không sai sót đó là chân lý tối 
hậu. Về phần kinh luận liễu nghĩa, các kinh luận được hiểu chính 
xác theo nghĩa đen không cần có thêm các diễn giải hay suy diễn 

139 



rất nhiều kinh điển và biện luận chặt chẽ lược yếu về tà kiến cho 
rằng đạo pháp siêu phàm bao gồm việc bình ốn tâm trong một 
trạng thái thiếu vắng bất kỳ ý tưởng nào. Sự an trú tâm này chỉ 
là một thực hành được xếp loại một cách đúng đắn vào trong 
một lóp về định từ thiền, bất kế nó cao cấp đến thế nào đi chăng 
nữa. Sau đó, ngài viết rất chi tiết con đường tu chân chính làm 
đẹp dạ chư Phật. [343] 

Tuy nhiên, vẫn còn có kẻ chỉ tiếp tục lặp lại những việc mà Ha- 
shang đã làm, bởi vì thời mạt pháp đã gần kề, bởi vì những bậc 
hiền giả, trước đây, thông qua các kinh điển liễu nghĩa 1 và sự 
suy luận chính xác, đã khắng định chắc chắn các điểm then chốt 
của đường tu trong toàn thế là không còn thêm bớt, bởi vì phước 
đức của chúng sinh quá mỏng manh, và bởi vì có nhiều người 
thiếu niềm tin vào giáo pháp và thiếu thông tuệ. Một số người 
xem thường công hạnh, vốn là một phần của đường tu - bao 
gồm các giới luật và những thứ tưong tự cần hành trì - loại bỏ 
chúng khi tu tập đạo pháp; một số người khác không chấp nhận 
tà kiến, bác bỏ yếu tố phưong tiện của Ha-shang nhưng lại 
khắng định rằng quan điểm triết học của ông này là tuyệt vời; và 
cũng có những người bỏ trí tuệ phân biệt sang một bên rồi cho 
rằng thiền không suy tư của Ha-shang là tốt nhất. 


được xem là kinh liễu nghĩa. Các kinh không liễu nghĩa thường 
được gọi là kinh diễn nghĩa vì cần có sự giảng giải và suy diễn 
thêm về nội dung của kinh cho phù hỢp với tôn chỉ. Như vậy các 
kinh liễu nghĩa được hiểu là kinh văn nói về thực tại tối hậu mà 
không cần thêm các suy diễn. Tùy theo cách nhìn nhận chân lý tối 
hậu, có khi một kinh là liễu nghĩa đối với bộ phái này lại trở thành 
diễn nghĩa với bộ phái khác. Chẳng hạn bộ kinh Bát-nhã Ba-ta- 
mật-đa là kinh liễu nghĩa của phái Trung Quán thì lại được xem là 
kinh cần có sự diễn nghĩa theo phái Duy Thức. 

1 BA1 5 1 Mahã-vairocanãsarpbodhi-vikurvitãdhisthãna-vaipulya- 

sũtrenda-rãja-nãma-dharma-paryãya, { Đại Nhật Phật Thuyết Yếu 
Lược Niệm Tụng Kinh } D494: Tha 153a5. Trích dẫn từ Bkl, Tucci 
1958: 507; D3915: Ki 27b5-6 

140 




Đường tu của những người này thực ra không hề theo hướng 
hay tiếp cận với thiền lên tính Không. Nhưng ngay cả khi quý vị 
cho rằng đấy là thiền quán tính Không, thì quý vị không nên tiếp 
tục nói rằng những ai đã có tri kiến đến được từ việc nuôi dưỡng 
một phưong pháp hành thiền không sai sót, sau khi họ đã tìm 
thấy ý nghĩa đích thực của tính Không, thì {họ} hãy nên đon 
thuần thiền lên tính Không và “đừng nuôi dưỡng các trạng thái 
thông lệ của tâm gắn liền với các công hạnh”, hay, “không cần 
phải nồ lực trên những trạng thái tâm thức thông lệ ấy theo 
nhiều cách khác nhau và phát triển chúng như là thực hành cốt 
lõi”. Nói như vậy là mâu thuẫn với tất cả kinh điển và hoàn toàn 
phi lý bởi vì mục tiêu của hành giả Đại thừa là vô trụ xứ niết- 
bàn. Đe làm được điều này, quý vị phải thành tựu vô trụ tâm 
trong cõi luân hồi bằng tuệ giác hiếu biết thực tại, các giai đoạn 
của đạo pháp dựa trên “đường tu thâm diệu” tối hậu, tập hợp tuệ 
giác siêu việt, điều được gọi là “yếu tố trí huệ”. Quý vị cũng 
phải thành tựu vô trụ an tịnh, tức niết-bàn thông qua tuệ giác 
hiếu biết tính phân hoá của pháp, các giai đoạn của đường tu 
dựa trên các chân lý ước lệ, dựa trên lộ trình tu quảng đại, sự 
tích lũy công đức, điều được gọi là “yếu tố phưong tiện”. [344] 
Do đó, Như Lai Bất Khả Tư Nghi Mật Thuyết Kinh ( Tathãgata - 
acintya-guhya-nỉrdeẳa-sũtra) dạy rằng: 1 

Việc huân tập trí huệ siêu phàm đoạn diệt phiền não. Việc 
huân tập công đức nuôi dưỡng mọi chúng sinh. Bạch Thế 
Tôn, vì thế, các đại Bồ-tát phải tinh tấn huân tập cả trí huệ 
siêu phàm lần công đức. 


1 BA152 Trích dẫn từ Ãrya-tathãgata-acintya-guhya-nirdesa-nãma- 
mahãyãnã-sũtra {Như- lai Bất Khả Tư Nghi Mật Thuyết Đại Thừa 
Kinh } D47, có từ phần thứ ba của Bhãvana-krama {Giai Trình 
Thiền - quyển hạ} (Bk3), Tucci 1971:12; D3917: Ki 61a2-3. 


141 



Hư Không Bảo vấn Kinh ( Gagana-gaíya-parỉprccha-sutra ) dạy 
rằng : 1 

Với sự hiếu biết về trí huệ, nguơi đã hoàn toàn đoạn diệt mọi 
phiền não. Với sự hiếu biết về phuong tiện, nguôi đã thu 
nhiếp toàn bộ chúng sinh. 

Giải Thâm Mật Kinh (Samdhinirmocana Sũtra ) dạy rằng : 2 

Hoàn toàn quay lung với lợi ích của tất cả chúng sinh và bỏ 
tham gia các hành vi có động co {vào việc làm lợi ích cho 
chúng sinh} - Ta chắng hề dạy đây là sự giác ngộ vô thuợng 
và hoàn hảo. 

Dưy-ma-cật Sở Thuyết Kinh ( Vimalakĩrtỉ-nỉrdeẳa-sũtra ) dạy chi 
tiết : 3 


Cái gì là sự câu thúc cho các vị Bồ-tát và cái gì là sự giải 
thoát của họ? Sự bám chấp lang thang khắp cõi luân hồi mà 
không có phuong tiện là sự câu thúc cho một vị Bồ-tát; đi 
trong cõi luân hồi mà có phuong tiện là sự giải thoát. Sự 
tham luyến lang thang khắp cõi luân hồi mà thiếu trí huệ là 


1 BA153 Arya-gagana-ganja-pariprccha-nama-mahayana-sutra { Hư 
Không Bảo vẩn Đại Thừa Kinh } D148: Pa 253b6; Bk2, D3916: Ki 
53bl-2._ 

2 BA154 Arya-samdhi-nirmocana-nãma-mahãyãnã-sũtra {Định Giải 
Thoát Đại Thừa Kinh } D106: Ca 19b6-7; đã dẫn trong Bk2, D3916: 
Ki 53b2_-3 và Bk3, Tucci 1971: 22; D3917: Ki 64b7-65al. 

3 BA155 Arya-vimalakĩrti-nirdesa-nãma-mahãyãnã-sũtra {Duy-ma-cật 
Sở Thuyết Đại Thừa Kinh - chữ Vimalakĩrti, tức Duy-ma-cật còn 
được dịch nghĩa là Tịnh xưng } D176: Ma 201a7-b2; đã trích dẫn 
trong Bkl, Tucci 1958: 504; D3915: Ki 25b3; Bk2, D3916: Ki 52b4- 
5; và Bk3, Tucci 1971: 22; D3917: Ki 65a2-4. Phần trước là một 
đoạn trích. 

142 



sự câu thúc một vị Bồ-tát; đi trong cõi luân hồi mà có trí huệ 
là sự giải thoát. Trí huệ không đuợc kết hợp với phuong tiện 
là sự câu thúc; trí huệ kết hợp với phuong tiện là giải thoát. 
Phuong tiện không đuợc kết hợp với Trí huệ là sự câu thúc; 
phuong tiện kết hợp với trí huệ là giải thoát. 

Do đó, khi quý vị đang đi trên lộ trình, ngay tại thời điểm mong 
cầu quả Phật, quý vị phải phụ thuộc vào cả phuong tiện lần trí 
huệ; nếu chỉ có một trong hai thì quý vị sẽ không thế thành tựu 
đuợc. Gavã Sơn Đỉnh Kinh dạy rằng: 1 

Neu các nguôi tóm luợc các đạo pháp của các Bồ-tát thì sẽ 
có hai. Hai lộ trình này là gì? Phuong tiện và trí huệ. [345] 

Cát Tường Tối Thắng Bản Sơ Vương Kinh ( Srỉ-paramãdya - 
kalpa-rãja) dạy rằng: 2 

Trí huệ Bát-nhã là mẹ. Thiện xảo trong phuong tiện là cha. 

Và Ca-dỉếp Phẩm cũng dạy rằng: 3 

Này Ca-diếp, nhu thế này. Giống nhu các vị Vuong gia thực 
thi trách nhiệm cai quản của hoàng gia theo lời tấu trình của 
quần thần, thì trí huệ Bồ-tát kết họp với phuong tiện thiện 
xảo thực thi các hành động của một vị Phật. 


1 BA156 Gaya-sĩrsa D109: Ca 288b7-289al; cited in Bkl, Tucci 1958: 
505; D3915: Ki 25a6; Bk2, D3916: Ki 52b3-5. 

2 BA157 ẩri-paramãdya-nãma-mahãyãnã-kalpa-rãja {Cát Tường Tối 
Thắng Đại Thừa Bản Sơ vương } D487: Ta 2. Trích từ Bk2, D3916: 
Ki 52b3-4 1 

3 BA158. Arya-kãsyapa-parivarta-nãma-mahãyãnã-sũtra {Ka-diếp 
Phẩm Đại Thừa Kinh } D87: Cha 129a6; đã dẫn trong Bk2, D3916: 
Ki 52a6; Bk3, Tucci 1971: 27; D3917: Ki 67b2-3. 


143 



Do đó, hãy hành thiền lên tính Không, vốn có ưu thế tuyệt đối 
đối với sự kết hợp toàn diện, nghĩa là tính Không được viên mãn 
trong tất cả các mặt của phưong tiện - bao gồm bố thí và vv.... 
Neu chỉ hành thiền lên tính Không một cách cô lập, quý vị sẽ 
không bao giờ đặt chân trên con đường Đại thừa được. Bảo 
Đỉnh Sở Vấn Kinh (Ratna-cvdã-sũtra) dạy về điều này rất chi 
tiết: 1 

Sau khi ngưoi đã khoác lên mình áo giáp yêu thưong và tự 
đặt mình trong trạng thái đại bi thì hãy ốn định tâm trong 
thiền lên tính Không hiện tiền, vốn có uy thế tối cao là trạng 
thái kết hợp được với tất cả các phưong diện. Vậy tính 
Không vốn có uy thế tối cao là là trạng thái kết họp được với 
mọi phưong diện đó là gì? Đó là tính Không không xa lìa bố 
thí, không xa lìa trì giới, không xa lìa nhẫn nhục, không xa 
lìa tinh tấn, không xa lìa thiền định, không xa lìa trí huệ và 
không xa lìa phưong tiện. 

Toi Thượng Mật điển luận bình luận về đoạn chánh văn này như 
sau: 2 

Bố thí, trì giới, nhẫn nhục và vv... là họa sĩ; Tính Không tối 
thượng trong mọi phưong diện được nói như chân dung. 


1 BA159 Ầrya-ratna-cũdã-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra { Bảo Đinh 
Sở Vấn Đại Thừa Kinh} D91: Cha 120b2-4; đã trích trong Bk2, 
D3916: Ki 51bl and siksãsamuccaya {Bồ-tát Học Luận}, Vaidya 
1961b: 145; D3940: Khi 150bl-2. 

2 BA160 RGV: 1.92; P5525:25.5.2-3. Ẩn dụ ban đầu nói đến bức tranh 
thân thể một phụ nữ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, và vân vân là các 
nét phát hoạ {/ekhakã} với với các sắc và Không vốn có uy quyền 
tối cao của trạng thái liên quan đến tất cả các phương diện của 
thân ( pratimã) mà được tô điểm bằng màu sơn của thân thể. 

144 



Đoạn văn này so sánh sự tưong tự về việc tập họp một nhóm 
hoạ sĩ đế vẽ chân dung vua. Một nguời biết vẽ cái đầu chứ 
không biết vẽ chi tiết khác, nguời kia biết vẽ cái tay chứ không 
biết vẽ co quan khác. Neu vắng một hoạ sĩ thì sẽ không thế hoàn 
thành bức tranh. Chân dung nhà vua đuợc ví nhu tính Không và 
các họa sĩ đuợc ví như hạnh bố thí và vv.... Do đó, nếu phưong 
tiện, tức hạnh bố thí và w..., không đầy đủ thì như là chân dung 
bị cắt mất đầu hay tay chân. [346] 

Xa hơn nữa, lấy tính Không cô lập làm đối tượng thiền và nói: 
”Chắng cần nuôi dưỡng điều chi khác” diễn tả một ý tưởng mà 
đức Thế Tôn cho là một quan điểm bị chống đối, và do đó, đã 
bác bỏ nó. Neu lời phát biếu này đúng, thì sự hành trì trong 
nhiều kiếp lượng của một Bồ-tát về bố thí, giới luật, vv..., là sự 
hành trì trí huệ sai lạc, sẽ không hiểu biết được liễu nghĩa {ý 
nghĩa về thực tại tối hậu}, như đức Thế Tôn đã dạy trong Nhất 
Thiết Quảng Phá Tập Kỉnh (Sarva- vaidalya-samgraha-sũtra ) : 1 

Này Di-Lặc, những kẻ dại dột chủ định bác bỏ các hạnh Ba- 
la-mật-đa khác, do đó, sẽ nói về việc tu tập đúng đắn sáu 
hạnh Ba-la-mật-đa của các Bồ-tát nhằm đạt giác ngộ như: 
”Các Bồ-tát chỉ cần tu trí huệ mà thôi, những hạnh còn lại 
đều vô dụng”. Vô Năng Thắng (skt. Ajita) [Di-Lặc], ngươi 
nghĩ sao? Thế thì vua xứ Kasi [một tiền kiếp của đức Thích- 
ca-mâu-ni] thực hành trí huệ sai lạc khi ông đem của thịt 
mình cho diều hâu ăn đế cứu bồ câu? 

Di-lặc đáp: “Bạch Thế Tôn, không phải vậy”. Đức Thế Tôn 
tiếp tục: “Này Vô Năng Thắng, khi ta tu tập Bồ-tát hạnh, 
phải chăng các gốc rễ của công hạnh mà ta đã huân tập - bao 
gồm các gốc rề của công hạnh đi cùng với lục độ - có gây 
hại cho ta không?” 


1 BA161 Arya-arva-vaidalya-samgraha-nama-mahayana-sutra { Nhất 
Thiết Quảng Phá Tập Kinhy. Dza 183a3-7. 


145 



Di-lặc đáp: “Bạch Thế Tôn, không phải thế”. Thế Tôn tiếp: 
“Vô Năng Thắng, cho đến nay, ngươi đã tu tập hạnh bố thí 
hơn sáu mươi kiếp, ngươi đã tu tập hạnh trì giới hơn sáu 
mươi kiếp, ngươi đã tu tập hạnh nhẫn nhục hơn sáu mươi 
kiếp, ngươi đã tu tập hạnh tinh tấn hơn sáu mươi kiếp, ngươi 
đã tu tập thiền định hơn sáu mươi kiếp, ngươi đã tu tập trí 
huệ hơn sáu mươi kiếp, theo vậy, những kẻ dại dột kia lại 
nói rằng chỉ đạt giác ngộ bằng con đường duy nhất là con 
đường của tính Không. [347] Cách hành trì của họ hoàn toàn 
bất tịnh. 

Do đó, nói rằng: “Thật không cần thiết cho người đã hiểu biết 
tính Không đế nồ lực chăm chỉ tu dưỡng phương tiện” là một ý 
kiến từ khước thật sai lầm, hậu quả {của điều khắng định này} 
là: “Các thời tiền kiếp thánh thiện của đức Tôn Sư của chúng 
ta”, đã là những lúc mà ngài không hiểu biết về liễu nghĩa. 

Lập trường đoi nghịch: Việc trì hạnh bố thí, vv..., theo nhiều 
cách khác nhau chỉ là khi ngươi chưa thấu hiếu tính Không. Neu 
ngươi đã có tri kiến về tính Không một cách vững chắc thì việc 
này không cần thiết. 

Đáp: Đây là một tà kiến. Neu nó đúng thì những đứa con của 
chư Phật {ám chỉ các Bồ-tát} nào đã chứng các quả vị cao thâm 
và ngộ được tuệ giác vô niệm 1 siêu việt có thế hiếu biết được 
chân lý tối hậu, và đặc biệt là các đệ bát địa Bồ-tát, vốn điều 
khiến được tuệ giác vô niệm, sẽ không cần tu tập Bồ-tát hạnh. 
Điều này là không đúng vì Thập Địa Kinh ( Daắa-bhũmika - 
sũtra ) dạy rằng tuy trên mỗi quả vị, có sự nhấn mạnh riêng cho 
từng hạnh, như bố thí chang hạn, nhưng điều này không có 
nghĩa là các ngài không tu tập các hạnh khác; nên, người ta nói 


1 BA156 Gaya-sĩrsa D109: Ca 288b7-289al; cited in Bkl, Tucci 1958: 
505; D3915: Ki 25a6; Bk2, D3916: Ki 52b3-5. 

146 



rằng các ngài đều tu tập cả sáu hay muời hạnh Ba-la-mật-đa trên 
mỗi quả vị. Hơn nữa, bởi vì các ngài Vô Năng Thắng [Di-Lặc], 
Long Thọ, và Vô Truớc đã giảng kinh theo cách này, thật không 
thế diễn dịch theo cách khác đuợc. 

Một cách cụ thế, các Bồ-tát đoạn diệt mọi phiền não ở quả vị thứ 
tám. Do đó, khi các ngài an định lên sự tối hậu, nơi mà các ngài 
đã đoạn diệt tất cả các diễn tuởng 1 , chu Phật khích lệ và giải 
thích rằng các ngài phải tu tập Bồ-tát hạnh: “Duy chỉ với tri kiến 
về tính Không này thì các nguơi không the trở nên giác ngộ bởi 
vì Thanh văn và Duyên giác cũng đã thành tựu vô phân biệt trí”. 
Hãy nhìn thân bất khả tu luờng {không thế đo đạc đuợc} của ta, 
trí huệ siêu việt bất khả tu luờng của ta, cảnh giới bất khả tu 
luờng của ta và vv.... Các nguơi cũng không có năng lực của ta 
và vv.... Hãy hoan hỷ nồ lực đế thành tựu những thuộc tính nhu 
vậy. Nhung đừng buông bỏ sự kiên trì này [thiền quán tính 
Không] và vv.... [348] Tự hài lòng với một tầng thiền định thứ 
yếu nào đó và bỏ qua các pháp tu khác là điều bị các học giả chế 
nhạo. Thập Địa Kỉnh dạy rằng: 2 


1 Nhẳc lại, thuật ngữ Anh là elaboration. Đây là một loại tiến trình 
định danh của tâm nhằm thêm thắt, diễn giải và mở rộng một cảm 
nhận sau khi các thức thụ cảm nhận thông tin từ đối tượng bên 
ngoài vốn đang hoàn toàn khách quan không nhị nguyên. 

2 VÔ niệm, phi định danh, hay vô phân biệt (eng. Nonconceptual, skt. 
avikalpa) là trạng thái mà tâm thức ngưng không còn các nỗ lực 
hay dụng công định danh (eng. conceptual) hay không còn có sự 
phân biệt nhị nguyên. Trạng thái định danh là trạng thái mà tâm 
đưa ra sự phân biệt, xác định, gán tên, khái niệm, so sánh ... lên 
các đối tượng mà tâm đang tương tác (hay đang nghĩ đến). Như 
vậy trạng thái định danh này chỉ hiện hữu khi có sự tham gia của ý 
thức. Đối với năm thức còn lại (bao gồm nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt và thân 
thức) thì vì chúng không thể chủ động có quá trình định danh nên 
các thức này được xếp vào loại vô niệm. Do đó, chỉ có trong ý thức 
mới có sự phân chia làm hai loại phi định danh và định danh, ví dụ 
kinh điển sau đây minh hoạ về hai loại định danh và phi định danh: 

147 



Hãy lắng nghe! Có những đứa con của chư Phật, các Bồ-tát, 
những ai vốn đã an trủ ở Bất động địa [địa thứ 8], vốn đã 
phát khởi năng lực nguyện cầu trước đó, và những ai đã an 
định trong “dòng nhập giáo pháp” [thiền lên tính Không]. 
Các Đấng Thế Tôn đã thành tựu những điều đó. Một trí huệ 
siêu việt Như Lai đã dạy: “Hỡi những đứa con của truyền 
thừa chính pháp, lành thay, lành thay! Mục tiêu này - bao 
gồm tri kiến về tất cả các phấm chất Phật - là sự nhẫn nhục 
của liễu nghĩa. Tuy vậy, các nguôi chưa có được mười năng 
lực của ta 1 , vô uý và vv..., các phẩm chất Phật trong toàn bộ 


Thức thụ cảm như người câm mà chỉ thấy - ý danh định như kẻ 
nói nhưng lại mù. Xem thêm Six consciousnesses. Rigpa Shedra. 
Truy cập 17/09/2011. 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Six_consciousnesses> 
1 còn gọi là Thập Phật Lực theo cách định nghĩa của Kim Cang thừa 
bao gồm: (1) mệnh lực- khả năng từ bỏ hay duy trì sự sống tuỳ ý 
trong vô hạn kiếp lượng; (2) tâm lực - điều khiển được trạng thái 
thiền theo ý muốn; (3) pháp giới lực - có thể hiện thực hoá sự 
phong phú của chư thiên, Bồ-tát, hay người như ý. Đây là kết quả 
của hạnh bố thí; (4) hành lực - có năng lực hoàn tất những gì 
mình muốn; (5) sinh lực- có năng iưc thị hiện các loại ra đời khác 
nhau tuỳ ý ở bất kỳ đâu sắc tướng nào. Đây chủ yếu là kết quả 
của hạnh trì giới; (6) nguyện lực - có khả năng hoàn thành các 
ước nguyện của các đệ tử. Đây là kết quả của hạnh nhẫn nhục 
tương ứng với ước nguyện trong tu tập đạo pháp của đệ tử; (7) 
cầu lực- khả năng hoàn thành các cầu xin của người cầu nguyện. 
Đây là kết quả của hạnh tinh tấn; (8) Diệu lực- có năng lực không 
bị trở ngại để hiển thị các điều kì diệu. Đây là kết quả của hạnh 
thiền định; (9) Tuệ lực - sở hữu đại trí huệ thấy biết không bị 
ngăn trở, dính mắc và có thể thấy biết xuyên suốt quá khứ, hiện 
tại, vị lai; (10) Pháp lực - có năng lực không bị trở ngại để giáo 
huấn theo ước muốn của các đệ tử bao gồm tất cả các hình thức 
biệt truyền trong 12 loại kinh điển. Hai năng lực thứ 9 và thứ 10 là 
kết quả của trí huệ. Ten Povvers. Rigpa Shedra. Truy cập 
11/09/2011. 




sự phong phú của chúng. Hãy nhẫn nhục một cách hỷ lạc 
trong việc truy tầm các phấm chất tối hảo {Ba-la-mật-đa} 
này. Đừng buông bỏ lối vào nhẫn nhục này [thiền quán tính 
Không]. Hỡi những đứa con của dòng chính pháp, mặc dù 
các nguôi đã thành tựu an tĩnh và giải thoát, hãy nghĩ đến 
các phàm phu, các kẻ non dạ, vốn không có đuợc chút bình 
an trong tâm hồn và luôn bị các cảm xúc phiền não khác 
nhau chi phối. Hỡi những đệ tử của dòng chính pháp, hãy 
nhớ lại các cầu nguyện truớc đây, điều mà các nguôi phải 
đạt đến vì lợi lạc của chúng sinh, và cửa ngỏ bất khả tư 
luờng đến trí huệ siêu phàm. Lại nữa, hỡi những đứa con của 
dòng chính pháp, đây là thực tại của các pháp. Dù cho có 
Nhu Lai hay không, pháp giới của thực tại vẫn ở đấy; đó là 
tánh Không pháp, sự bất liễu tri mọi thứ. Nhu Lai không chỉ 
nổi bật chỉ vì điều này; tất cả các bậc Thanh văn và Duyên 
giác cũng đã thành tựu đuợc bản chất thật vô niệm này. 
[349] Lại nữa, hỡi những đứa con của dòng chính pháp, hãy 
nhìn thân bất khả tư lường của ta, tuệ giác siêu phàm bất khả 
tư lường của ta, Phật giới bất khả tư lường của ta, sự giác 
ngộ về trí huệ bất khả tư lường của ta, hào quang bất khả tư 
lường của ta, và tịnh âm bất khả tư lường của ta - và hãy tạo 
ra các thứ tuông tự cho chính ngưoi. 

Thập Địa Kỉnh cũng đưa ra một hình ảnh về một con tàu dong 
ruổi ra khai dưới một luồng gió thuận lợi. 1 Hành trình mà nó đi 
được trong một ngày vượt xa ngay cả hành trình nó đi qua trong 


<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Ten_powers>. 

So sánh thêm với khái niệm Thập Phật trí đề cập khả năng tri kiến 
của một vị Phật bao gồm: (l)Tam thế trí (2) Phật Pháp trí (3) Pháp 
giới vô ngại trí; (4) Pháp giới vô biên trí; (5) Sung mãn nhứt thiết 
thế giới trí; (6) Phố chiếu nhứt thiết thế giới trí; (7) Trụ trì nhứt 
thiết thế giới trí; (8) Tri nhứt thiết chúng sanh trí; (9) Tri nhứt thiết 
pháp trí; (10) Tri vô biên chư Phật trí. 

1 BA163 Ibid. : 242al-5. 


149 



một trăm năm sau khi xuất phát từ một bến cảng đứng gió và 
phải nồ lực đế di chuyến nó. Tuơng tự vậy, kinh dạy rằng sau 
khi đã thành tựu đệ bát địa, chỉ trong thoáng chốc mà không cần 
nồ lực vuợt bực, các nguôi sè đi đuợc một chặng đuờng đến 
nhất thiết trí, vốn không thế thành tựu truớc khi đạt quả vị này, 
ngay cả khi các nguôi tinh tấn tu tập suốt một trăm ngàn kiếp. 
Do đó, các nguôi sẽ tự lừa dối mình khi nói rằng “Ta có con 
đuờng tắt” và sau đó không tu tập Bồ-tát hạnh. 

Lập trường chống đoi: Tôi không khắng định rằng hạnh bố thí, 
vv..., là không cần thiết, đúng hon là chúng hoàn toàn hiện diện 
trong trạng thái tâm thức không có ý tuởng, bởi vì sự thiếu vắng 
chấp thủ vào nguời cho, vật cho, và nguời nhận làm cho hạnh bố 
thí vô phân biệt hoàn toàn hiện diện. Và cũng nhu vậy, các hạnh 
còn lại cũng hoàn toàn hiện diện. Mặt khác, các kinh văn cũng 
dạy rằng nguôi phải tu tập tống họp tất cả sáu hạnh Ba-la-mật- 
đa trong từng hạnh một. 

Đáp: Neu chúng hoàn toàn hiện hữu trong một trạng thái tâm 
thức không có tu tuởng thì khi các thiền giả không theo Phật 
giáo ở trạng thái cân bằng thiền và ngay cả trạng thái nhất tâm 
của định, thì tất cả các Ba-la-mật-đa sẽ hiện diện đầy đủ bởi vì 
họ không chấp thủ vào nguời cho, vật cho, hay nguời nhận. Đặc 
biệt là các bậc Thanh văn và Duyên giác chứng ngộ bản chất 
chân thật, nhu đã trích dần truớc đây từ Thập Địa Kinh, tất cả 
các hạnh Bồ-tát sẽ hoàn toàn hiện diện và nhu vậy, thật là vô lý 
vì họ lại trở thành các hành giả Đại thừa. Và nếu nguôi khắng 
định chỉ tu tập một hạnh là đủ bởi vì các kinh văn thuyết rằng tất 
cả sáu hạnh Ba-la-mật-đa đuợc thu nhiếp trong mỗi hạnh thì, bởi 
vì các kinh cũng thuyết rằng cả sáu hạnh đều hiện diện ngay cả 
khi cúng duờng mandala trong lúc tụng câu kệ đầu “Hòa phân 
bò vào với nuớc và vv...” nên chỉ cần thực hiện việc này thôi là 
đủ. [350] 


150 



Các {Bồ-tát} hạnh thấm nhuần quan điểm triết học và trí tuệ 
thấm nhuần phuơng tiện có thể đuợc hiểu qua sự tuơng tự sau. 
Khi một nguời mẹ đau đớn vì cái chết của đứa con yêu quý của 
mình xúc tiến chuyện trò và hoạt động với nguời khác thì những 
tình cảm mà bà thố lộ không loại trừ đuợc sức mạnh của ưu 
phiền. Tuy nhiên, không phải mọi cảm xúc mà bà thố lộ nhất 
thiết phải là ưu phiền. Cũng như vậy, nếu tuệ giác thấu hiểu tính 
Không rất mạnh mẽ, mặc dù các tâm trạng liên can với bố thí, tỏ 
lòng tôn kính, đi nhiều hay tụng niệm không phải là tư tưởng về 
tính Không, thì điều này vần không loại trừ việc quý vị liên can 
đến chúng trong khi được phú cho tiềm năng hay năng lực về 
việc nhận biết của tính Không. Ví dụ như khi bắt đầu nhập thời 
thiền, nếu trước tiên, quý vị phát khởi tâm giác ngộ rất mạnh mẽ 
thì tâm Bồ-đề này sẽ không có một cách hiến lộ khi mà sau đó 
quý vị nhập vào cân bằng thiền trong một sự tập trung lên tính 
Không. Tuy nhiên, điều này không ngăn trở sự tập trung được 
thấm nhuần bởi thế năng của tâm giác ngộ đó. 

Đây là thứ vốn được tham chiếu đến bởi thuật ngữ “bố thí không 
dính mắc”. Đây không phải là sự thiếu vắng hoàn toàn một thái 
độ rộng lượng, trong đó bố thí không thể thuận duyên. Hãy hiểu 
các hạnh còn lại theo cách tưong tự. Hãy biết rằng đó là cách 
thức khiến phưong tiện và trí huệ không thế tách rời nhau. 

Hon nữa, quý vị không nên hiếu nhầm các tuyên thuyết cho rằng 
các pháp trong cõi luân hồi như thân thế, các nguồn năng hay tài 
lực và tuổi thọ của quý vị là kết quả của việc tích lũy công đức; 
các pháp đó cũng thiếu vắng phưong tiện thiện xảo và trí huệ. 
Kh i sự tích lũy công đức đó hòa quyện với các thứ này thì thật 
hoàn toàn thích hợp đế chúng làm các nguyên nhân của sự giải 
thoát và nhất thiết trí. Có vô số đoạn kinh văn nói như vậy, như 
các câu sau từ Bảo Hành Vương Chỉnh Luận : 1 


1 BA164 Ra: 3.12; Hahn 1982: 74-75. 


151 



Tóm lại, sắc thân 

Tâu Đại vương, được sinh ra từ sự tích lũy công đức. 

Xa hơn nữa, dường như quý vị đang nói rằng tất cả các hành vi 
bất thiện và phiền não, vốn là nhân cho những cảnh giới thấp đôi 
khi có khả năng trở thành nhân cho quả Phật, và các hạnh, như 
bố thí hay trì giới chang hạn, vốn dần đến tái sinh ở những cảnh 
giới cao, lại đưa đấy vào cõi ta-bà, chứ không the trở thành nhân 
cho quả Phật. Do đó, hãy tự trấn tỉnh trước khi phát ngôn. [351] 
Xin đừng hiếu nhầm ý nghĩa của những lời sau đây từ kinh 
điển: 1 

Hành trì sáu Ba-la-mật-đa, như hạnh bố thí chang hạn, là 
hoạt động ma quỷ. 

Từ Tam uẩn Kinh ( Tri-skandha-sủtra ) : 2 3 

Hãy sám hối các điều sau: Sa sút từ mức độ về sự tồn tại 
khách quan và việc bố thí các tặng phấm vật, việc giữ giới 
luật bởi vì tin tưởng vào ưu thế của giới luật và vv... 

Và từ Phạm Thiên vẩn Kỉnh ( Brahma-parỉprccha-sutra Ý 

Mọi phân tích đều là tư tưởng định danh; vô niệm là giác 
ngộ. 


1 BA165 Đã trích trong Sutra-samuccaya, {Kinh Điển Tập Luận } 
D3934^Ki 163a6 and Bk3, Tucci 1971: 22-23; D3917: Ki 65a5-7. 

2 BA166. Arya-tri-skandha-nãma-mahãyãnã-sũtra, { Tam uẩn Đại Thừa 
Kinh } D284: Ya 72M-2; cited in Bk3, Tucci 1971: 23; D3917: Ki 
65b3-4_. 

3 BA167 Arya-brahmã-visesa-cinti-pariprcchã-sũtra { Phạm Thiên Đặc 
Thù Tư Khảo Vấn Kinh } D160: Ba 58b5; cited in Bk3, Tucci 1971: 
23-24; D3917: Ki 65b5-7. 

152 



Ý nghĩa của đoạn kinh thứ nhất là các hạnh, như bố thí chang 
hạn, nếu có từ động cơ dính mắc vào hai loại ngã [nhân ngã và 
pháp ngã 1 ] thì sẽ không thuần khiết và do đó được thuyết là 
“hoạt động ma quỷ”. Đoạn kinh này không dạy rằng các hạnh, 
như bố thí và vv..., là hoạt động ma quỷ; nếu không, vì đoạn 
kinh văn đó đề cập đến tất cả các hạnh Ba-la-mật-đa, các ngươi 
cũng có thế khắng định rằng các hạnh định và tuệ từ thiền cũng 
là hoạt động ma quỷ. 

Đoạn kinh thứ hai có nghĩa là các Ba-la-mật-đa không tinh khiết 
{không thanh tịnh} bởi vì chúng đang bị thúc đấy bởi sự chấp 
thủ và dạy rằng quý vị phải sám hối là đã phạm các hành vi này. 
Kinh không dạy rằng quý vị không được thực hành hạnh bố thí, 
vv...; bằng không, việc đề cập đến một sự sa sút đến mức độ về 
sự tồn tại khách quan như trong đoạn “Sa sút từ mức độ về sự 
tồn tại khách quan và bố thí các tặng vật” sẽ trở nên không cần 
thiết, và thay vào đó, kinh văn này sẽ khắng định là “hãy sám 
hối việc bố thí nói chung”, mà cụm từ này thật ra không hề được 
đề cập đến. 

Phương pháp đối đáp này, được cấu trúc trong phần thứ ba 
{quyến hạ} của Giai Trình Thiền, nhấn mạnh một điểm cực kỳ 
quan trọng, bởi vì Ha-shang hiếu nhầm đoạn kinh này và khắng 
định rằng toàn bộ các hành vi được đánh giá qua các biếu tướng, 
trong đó hành vi được tiến hành là sự nắm bắt {sự hiếu} lên các 
biếu tướng về một nhân ngã và pháp ngã. Neu tất cả các tư 


hlhấp vào nhân ngã có nghĩa là chấp vào sự tồn tại tự tính (hay nội 
tại, thiết yếu, nền tảng hay không phụ thuộc) của chúng sinh bao 
gồm thân-tâm hay các bộ phận của thân-tâm. còn việc dính mắc 
vào pháp ngã tức là cho rằng có sự tự tính của các pháp (không 
dành cho tâm thức người) hay các bộ phận thuộc tính của chúng. 
Từ đây về sau chúng tôi sẽ dùng hai thuật ngữ này theo ý nghĩa 
như vừa giải thích. 


153 



tưởng định danh thiện đức - như thái độ rộng lượng khi nghĩ 
rằng, “Tôi sẽ cho cái này” và thái độ kiềm chế khi nghĩ rằng, 
“Tôi sẽ không làm điều bất thiện này” - đã đều là một sự nắm 
bắt lên một bản ngã của các đối tượng, {sự nắm bắt này} đang 
hiếu sai ba phạm trù [tác nhân, đối tượng, và người nhận], thì sẽ 
là đúng đắn và thích hợp rằng những ai tìm thấy quan điểm vô 
ngã của các đối tượng phải nên bác bỏ hoàn toàn các ý nghĩ định 
danh giống như là việc họ bác bỏ thù hận, cao ngạo, và vv..., và 
sẽ thật là sai lầm cho họ đế nuôi dưỡng các thiện đức kia một 
cách có chủ đích. [352] 

Giả sử mọi ý tưởng định danh, vốn nghĩ “Đây là cái này”, đã là 
các khái niệm về ngã của các đối tượng vốn hiếu sai về ba phạm 
trù này, thì cứu xét thế nào về việc quán chiếu các phấm chất 
của một vị thầy, về việc quán chiếu sự an lạc và thuận duyên, cái 
chết và sự khố đau của các giới đau khố, về việc rèn luyện tu tập 
quy y; về việc suy nghĩ cách thức một hành vi khởi sinh một hậu 
quả chắc chắn; về việc luyện tập từ bi và Bồ-đề tâm; và việc 
thực hành giới luật của việc xúc tiến Bồ-đề tâm? Bởi vì tất cả 
các đạo pháp này chỉ yêu cầu quý vị đem lại thuyết phục về một 
số tri kiến bằng cách nghĩ “Đây là cái này”, “Cái này đến từ cái 
kia”, “Cái này có phấm chất tốt hoặc cái kia sai sót” quý vị sẽ 
tăng cường quan điếm của mình về cái ngã của các đối tượng 
tưong ứng với sự vững tin của quý vị lên với các đạo pháp này. 
Ngược lại, quý vị sẽ trở nên kém chắc chắn về các đạo pháp 
tưong xứng với một số tri kiến của tính vô ngã của các đối tượng 
mà quý vị có thế duy trì trong thiền định. Như vậy, yếu tố hành 
vi và yếu tố tri kiến sẽ loại trừ lẫn nhau, giống như nóng và lạnh; 
và sau đó quý vị sẽ không bao giờ phát triển được một sự vững 
tin mạnh mẽ và vững bền về cả tri kiến lẫn hành vi. 

Do đó, về phưong diện mục đích, không hề có mâu thuẫn khi cả 
hai pháp thân và sắc thân Phật đều như là sự thế hiện các thành 
tựu, nên, trên đường tu, quý vị phải đem tới cho mình sự thuyết 
phục không một chút mâu thuẫn của (1) một tri kiến chắc chắn 


154 



về sự tránh khỏi hoàn toàn mọi diễn tưởng bất kỳ nào bởi khái 
niệm của các biển tướng về sự tồn tại thật sự 1 trong hai loại ngã 
ngay cả trong một hạt tử {hay một phần nhỏ nhất} của một đối 
tượng tinh thần và (2) một tri kiến chắc chắn rằng “Điều này đến 
từ điều kia” và “cái này có phấm chất tốt này hoặc khuyết điểm 
nọ”. Điều này, đến lược nó, lại phụ thuộc vào cách quý vị xác 
định Nhị Đe 2 , quan điểm triết học về sự tồn tại. Quý vị sẽ được 
tính đến như “một người hiếu biết Nhị Đe và tìm ra ý chỉ của 
đức Phật” nếu quý vị tin rằng hai nhận thức hiệu quả 3 sau đây dĩ 
nhiên không chỉ chống lại nhau mà hỗ trợ nhau: (1) nhận thức 
hiệu quả xác lập được sự tối hậu {chân đế hay liều nghĩa}, vốn 
được xác định thông qua kinh điến và lập luận, là trạng thái 
thiếu vắng dù là một hạt tử {một phần nhỏ nhất} về đặc tính bản 
chất trong cách thức về trạng thái hiện hữu hay trạng thái bản 
thế của pháp {hiện tượng} bất kỳ trong cả luân hồi hay niết-bàn; 


1 Ý chỉ ở đây về khái niệm "tồn tại thật sự" tức là sự tồn tại bản chất, 
không bị phụ thuộc vào các nguyên nhân sinh ra nó, hay tự tồn, 
bền vững không chịu ảnh hưởng tác động của môi trường bên 
ngoài. 

2 Nhị Đế (skt. dvasatya, tib. q^-q-^Q là khái niệm đặc thù trong Phật 
giáo phân biệt hai khía cạnh của thực tại một là khía cạnh tuyệt 
đối nói đến các đặc tính tối hậu của các pháp (Chân đế, tib. 
q£^-q) và khía cạnh kia là sự trình hiện các đặc tính tương đối của 
thế giới thường tục, ước lệ hay thông tục (Tục đế, tib. ^ gq-q^-q) 
cả hai khía cạnh này đều là các đặc trưng của cùng một thế giới 
thực tại đơn nhất. Xem thêm The Two Truths. Guy Nevvland, Snow 
Lion Publications. 1992. ISNB: 0937938793. Dịch Việt của Lê công 
Đa: Sắc Tướng và Thật Tướng Đế. Truy cập 17/09/2011. 
<http://www.thuvienhoasen.org/D_l-2_2-75_4-8928_5-50_6- 
4_17-262_14-l_15-l/>. 

3 Ở đây thuật ngữ "nhận thức" không phải để chỉ riêng các tiến trình 
cảm xúc thu nhận từ bên ngoài mà bao gồm tất cả các dạng tư 
tưởng ý nghĩ (có từ các đối tượng của các thức kể cả ý thức bên 
trong). Trong tập 3 sẽ có thêm các chi tiết bàn về nhận thức hiệu 
quả. 


155 



và (2) nhận thức hiệu quả quy uớc {ước lệ hay tục đế} vốn xác 
lập các nhân và quả, trong các hoạt động phân hoá của chúng là 
chắc chắn mà không có bất kỳ một sự mo hồ của nhân hay quả 
nhỏ nhất nào. [353] Tôi sẽ giải thích điều này trong phần tuệ 
giác {thuộc quyển ba của bộ đại pháp này}. 1 

về đoạn kinh thứ ba, được trích dần từ Phạm thiên vấn Kinh, vì 
ngữ cảnh của đoạn kinh là sự phân tích về việc sinh khởi và 
vv..., nhằm tuần tự dạy rằng bố thí, vv... không phải được sinh 
khởi một cách tuyệt đối, kinh văn dùng đến thuật ngữ “tư tưởng 
danh định” đế chỉ ra rằng chúng {các hạnh Ba-la-mật} chỉ là các 
quy gán bởi tư tưởng định danh. Bài kinh không hề dạy rằng quý 
vị không nên tự mình tham gia vào các hạnh này và từ bỏ chúng 

Như vậy, bởi vì chang có lúc nào mà chang cần thiết thực hành 
sáu hạnh Ba-la-mật-đa này, cho đến khi quý vị thành Phật nên 
bốn phận của quý vị là tu tập các hạnh này. Nếu ngay lúc này 
đây, quý vị hết sức tận tâm nồ lực thì quý vị sẽ tinh tấn thành 
tựu những pháp có thế thành tựu được. Riêng đối với những 
pháp chưa thê thành tựu được ngay, hãy nguyện thực hành 
chúng như là các nguyên nhân cho khả năng thực hành chúng, 
hãy tích lũy công đức, xoá sạch các che chướng, và hãy cầu 
nguyện nhiều. Một khi quý vị làm điều này thì chang bao lâu, 
quý vị có thế thực hành được chúng. Ngoài ra, nếu quý vị đang 
ở vị thế cá nhân mình không thế hiếu các hạnh hay không thế 
thực hiện chúng, và sau đó quý vị nói với người khác là “Các 
anh không cần phải tu tập chúng”, thì không những quý vị tự 
phá huỷ mình mà còn đem huỷ hoại đến cho người khác nữa, 
thậm chí nó cũng trở thành một duyên xấu cho sự suy đồi của 


1 BA168 Xem LRCM: 564-805; Đại Pháp 3: 107-359. 
156 



giáo pháp. Vậy đừng làm điều này. Như ngài Long Thọ đã dạy 
trong Kinh Điển Tập Luận ( Sũtra-samuccaya ): 1 

Việc phân biệt ngay cả các pháp vô vi {các hiện tượng phi 
cấu họp} và vẫn không bị võ mộng với các công hạnh hữu vi 
là hoạt động tà ma. Việc hiếu biết ngay cả đạo giác ngộ và 
vẫn không truy tầm lộ trình các các Ba-la-mật-đa là hành 
động tà ma. 


Và: 


Một Bồ-tát thiếu phưong tiện thiện xảo không nên nồ lực đế 
đạt trạng thái thực tại thâm sâu. 

Và Như Lai Bất khả Tư nghi Mật thuyết Kinh dạy rằng: 2 

Hỡi các đệ tử của dòng chính pháp, [nó] cũng giống như thế 
này đây. Lửa, chắng hạn, có nguyên nhân nên cháy và tắt đi 
khi nguyên nhân này không còn. Tưong tự vậy, tâm thức 
được kích hoạt bởi một đối tượng được dõi theo; nếu không, 
nó sẽ ở trạng thái không hoạt động. Các Bồ-tát, cùng với 
phưong tiện thiện xảo này, thông qua việc thanh tịnh về trí 
huệ Ba-la-mật-đa của mình, hiểu biết sự xoá bỏ một đối 
tượng thật sự tồn tại được dõi theo, và, cùng lúc, họ không 
loại bỏ sự theo dõi các cội rề của thiện đức. [354] Các ngài 
không đế cho sự dõi theo của các phiền não phát khởi tuy 
nhiên vẫn cài đặt sự chú tâm của mình lên các đối tượng 
được theo dõi của các Ba-la-mật-đa. Các ngài phân biệt rõ 


1 BA169. Sutra-samuccaya, D3934: Ki 164a2-4; cited in Bk3, Tucci 
1971: 22; D3917: Ki 65a4-5. 

2 BA170 Trích dẫn trong Tathãgata-acintya-guhya-nirdesa-sũtra { Như- 
tai Bất Khả Tư Nghi Mật Thuyết Đại thừa kinh } là từ Bk3, Tucci 
1971: 27-28; D3917: Ki 67b4-6. 


157 




một sự duy trì về tính Không nhưng vẫn theo dõi và quan 
tâm đến mọi chúng sinh với tâm đại bi. 

Quý vị phải phân biệt được những lời thuyết giảng về cách thức 
vì sao không hiện hữu một đối tượng được dõi theo và những lời 
thuyết giảng về cách thức hiện hữu của một đối tượng được theo 
dõi. Một cách tưong ứng, trong lúc phải nới lỏng trói buộc của 
các phiền não và các quan niệm về các biếu tướng của sự tồn tại 
thật sự, quý vị phải bám chặt sợi dây tu tập giới hạnh, và trong 
lúc quý vị nhố tận gốc rễ cả hai hành vi sai lầm [các hành vi sai 
về bản chất và các hành vi sai do cấm đoán], quý vị không được 
bứng rễ các hành động thiện lành. Việc trì giữ tu tập giới hạnh 
và việc bám chấp vào nhận thức các biếu tướng của sự tồn tại 
thật sự thì không giống nhau và việc buông lơi hành trì các giới 
nguyện và việc thả lỏng dây chuyền của quan niệm về ngã cũng 
không hề giống nhau. 

Quý vị phải thành tựu nhất thiết trí từ các nguyên nhân chắc 
chắn, mồi một nhân vẫn tự nó đầy đủ. Do đó, hãy nhận biết các 
hạng người sau là người thầy không đủ đạo hạnh và ngăn trở 
việc huân tập hai loại công đức: đó là những người tuyên bố 
“bắn hạ hàng trăm con chim bằng một viên đá từ giàn ná” và 
những người có được một cuộc sống sung sướng, thư nhàn và 
cho rằng họ phải tận hưởng cuộc sống theo nhiều cách khác 
nhau nhưng chỉ tu tập trong một lĩnh vực nào đó của đạo pháp. 

Sự khác nhau giữa Tiếu thừa và Đại thừa được thế hiện ở chồ 
các hành giả có tu tập vô lượng công đức khi thực hành giáo 
pháp bởi vì “Thừa khiêm tốn” và Tiếu thừa cũng đồng nghĩa với 
nhau và ý nghĩa của “khiêm tốn” là “một phần”. Quý vị phải đạt 
được ngay cả ít hơn các kết quả hiện tại - bao gồm đồ ăn thức 
uống, và tượng tự - thông qua nhiều nhân và duyên, nên thật là 
sai lầm đế cho rằng một phần nào đó đủ đế thành tựu mục tiêu 
cao nhất của một người, tức Phật quả, vì theo bản chất của 
duyên khởi, kết quả là tương hợp với các nhân của chúng. Với 


158 



điều lưu tâm này, trong Đại Bi Liên Hoa Kinh ( Karună - 
punậarĩka-sũtra), đức Phật đã dạy rằng: “điều nào một phần đến 
từ một phần, và điều gì viên mãn đến được từ điều toàn thiện” 
[355] Việc này được thuyết giảng chi tiết trong Như Lai Sinh 
Khả Năng Tính Kỉnh ( Tathãgatotpati-sarnhhava ) : 1 

Chang có Như Lai nào phát khởi từ một nhân duy nhất. Vì 
sao? Này những đứa con của Đấng Chiến Thắng! Các Như 
Lai được xác lập mười lần của một trăm ngàn các nguyên 
nhân xác lập bất khả tư lường, số mười lần đó là gì? Chúng 
là: nguyên nhân chân thật của tình trạng không thoả mãn với 
vô lượng công đức tu tập và trí huệ siêu việt và vv.... 

Điều này cũng được thuyết giảng chi tiết trong Duy-ma-cật Sở 
Thuyết Kinh' 2 3 

Hỡi các đạo hữu! Thân Như Lai được hình thành từ hàng 
trăm thiện hành, từ mọi phấm hạnh, từ thiện đạo bất khả tư 
nghi và vv.... 

Và hộ pháp Long Thọ đã nói trong Bảo Hành Vương Chỉnh 
Luận: 2 

Khi các nhân của ngay cả sắc thân Phật 
Không thế đo lường được cũng như thế giới 
Thì làm sao có thê đo lường 
Các nguyên nhân của pháp thân? 


1 BA171 Tathãgatotpati-sambhava, {Như Lai Sinh Khả Năng Tính Kinh 
- Khả năng Như Lai ra đời trong tương lai} là chương 43 của kinh 
Buddhavatarpsaka-sũtra, {Hoa Nghiêm Kinh} D44: Ga 80a4-bl; đã 
trích dẫn trong Bk3, Tucci 1971:12; D3917: Ki 61a3-5. 

2 BA172 Vimalakĩrti-nirdesa-nãma-mahãyãnã-sũtra D176: Ma 183b3- 
184al; đã trích từ Bk3, Tucci 1971:13; D3917: Ki 61a5-6. 

3 BA173 Ra: 3.10; Hahn 1982: 73. 


159 



Như đã giải thích trước đây, cách tu tập phương tiện và trí huệ 
này, vốn bao gồm cả sáu Ba-la-mật-đa, là phố biến trong cả Mật 
Chú thừa và Đại thừa. Trong rất nhiều Mật điển cổ, chúng ta 
thấy được đề cập thường xuyên về toàn bộ lộ trình Ba-la-mật-đa 
- bao gồm lục độ, ba mươi bảy phẩm trợ đạo 1 , mười sáu tánh 
Không 2 và vv... - trong ngữ cảnh các giải thích về toàn bộ thiên 
cung và các cõi trời trủ ngụ của chư thiên là các phấm tính nội 


^ác phẩm tính này bao gồm: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ Pháp 
như ý túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất giác chi và Bát chánh đạo tỏng 
cộng là 37 phương tiện tu tập. Steps on the Path to ErìHghtenment. 
Lhundub Sopa. Vol3. P493. VVisdom. 2008. 

2 16 loại tánh Không (skt. sodasasũnyatã; tib. ỊsyỊ^-q^y) được đề cập 
trong Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt xứng bao gồm: (1) 
Không tánh của ngoại diện (tib. g-fq-q-|^), (2) Không tánh của nội 
tại (tib. ap-Ịíq-q-^), (3) Không tánh của ngoại diện và nội tại (tib. g-ap- 
fq-q|^), (4) Đại Không tánh (tib. Ì3ị-írfq-q-^), (5) Không tánh của vô 
thủy và Vô Chung - hay Không tánh của sự không có khởi đầu và 
không có kết thúc (tib. ế í i 1 -5'-^-5iea-5i-ĩi^qaịc-q-^), (6) Không tánh của 
Duyên (tib. (7) Không tánh của Phi Duyên (tib. c^srsr 

gq-Ịt-q-^), (8) Không tánh của Không tánh (tib. |q-q-^-|q-q-^), (9) 
Không tánh vượt khỏi các cực đoan (tib. sisq-orerqí^si-q^-ỉSq-q-^), (10) 
Không tánh bản chất (tib. (11) Không tánh của cái 

không thấy được (tib. siísi^-ỉi^qãịq-q-^), (12) Không tánh tối hậu 
(tib. í^|qq^), (13) Không tánh của sự bất khả khiếm thiếu (tib. 
^q-ỉìyqỉvfq-q-^), (14) Không tánh của bản chất cốt lõi của các phi 
thực thể (tib. ^Ỉĩỉìyq^<-4^fqq^), (15) Không tánh của tất cả các 
hiện tượng (tib. ếq-eĩiq-^Ịk-q-ỉy), (16) Không tánh của các đặc tính 
(tib. 5jaí3ị|^fqq^). Sixteen kinds of emptiness. Rigpa Shedra. Truy 
cập 19/02/2012. 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Sixteen_kinds_of_emptine 

ss>. 


160 



tại của tâm thức. Do đó, hãy biết rằng toàn bộ những lời giải 
thích của kinh văn Bát-nhã Ba-la-mật-đa về những nội dung nào 
được tiếp nhận và nội dung nào bị loại bỏ được chỉ dạy trọn vẹn 
trong Mật Chú thừa, ngoại trừ trường họp các giáo pháp Mật 
điến dành cho một số người ngoại lệ mà qua đó họ phải sử dụng 
trải nghiệm về các đối tượng cảm giác vào lộ trình tu tập và 
vv.... 

Hãy sử dụng các lời giải thích ở trên như hạt nhân và hãy quán 
tưởng về nó thật chu đáo. Neu quý vị không chắc chắn về một lộ 
trình tu tập: không những không chỉ là một phần mà là toàn bộ 
về mọi phưong diện, thì quý vị chưa hiểu nền tảng của lộ trình 
Đại thừa nói chung. Do đó, hỡi các thiện tri thức, hãy phát khởi 
một niềm tin vững chắc về đạo pháp phưong tiện và trí huệ này, 
bằng nhiều cách thức, hãy liên tục nuôi dường khả năng tự nhiên 
của quý vị đối với thừa tối cao. [3 5 6] 


161 



162 



Chương 8: Tu Tập Đại Thừa: Các Giói Luật 
và Ba-la-mật-đa 

iii) Giải thích tiến trình tu học giới luật 
a’ Cách tu tập theo Đại thừa nói chung 

1 ’ Xác lập nguyện ước tu học giới luật của tâm giác ngộ 
{Bồ-đề tâm}. 

2’ Thọ giới con Phật {Bồ-tát giới} sau khi đã phát 
nguyện học giới luật của tâm giác ngộ. 

3’ Cách thức rèn luyện sau khi thọ giới 
a” Nen tảng của giới luật 

b” Cách thức mà tất cả các giới luật được thu tóm 
trong sáu Ba-la-mật-đa 

1” Thảo luận chủ đề chính, số lượng Ba-la-mật- 
đa cố định 

(a) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa 
trên đẳng cấp cao 

(b) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa 
trên việc viên thành hai mục tiêu 

(c) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa 
trên việc viên thành các mục tiêu của người 
khác 

(d) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định và sự 
thu nhiếp của chúng đối với toàn bộ hệ thống 
Đại thừa 

(e) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định trong 
khuôn khố viên mãn của các lộ trình hay 
phưong tiện 

(f) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa 
trên tam vô lậu học {giới, định, và tuệ} 

2” Thảo luận phụ về thứ tự cố định của các Ba- 
la-mật-đa 

(a) Thứ tự khởi sinh 

(b) Thứ tự cao thấp 


163 



(c) Thứ tự thô lậu và vi tê 


*ẩb 

iii Giải thích tiến trình tu học giới luật 

Giải thích tiến trình tu học giới luật bao gồm hai phần: 

1. Cách thức tu tập theo Đại thừa nói chung (chuông 8 và 
các chuông sau đó) 

2. Cách thức tu tập theo Kim Cang thừa nói riêng (Chuông 
27 trong Cuốn 3) 

a’ Cách thức tu tập theo Đại thừa nói chung 

Phần này bao gồm ba nội dung 

1 . Xác lập nguyện uớc tu học giới luật của Bồ-đề tâm 

2. Thọ Bồ-tát giới sau khi đã phát nguyện học giới luật của 
Bồ-đề tâm 

3. Cách tu tập sau khi thọ giới (chuông 8 và các chuông kế 
tiếp) 

1’ Xác lập nguyện ước học giới luật của Bồ-đề tâm 

Theo giới luật biệt giải thoát giới 1 và Mật thừa, thì sẽ là không 
phù hợp nếu quý vị tu học giới luật trước khi thọ giới; tuy nhiên, 
với các Bồ-tát giới thì khác. Trước hết, quý vị tìm hiếu các điều 
giới kỹ càng và sau khi đã tu tập, nếu quý vị có nhiệt tâm thọ 
giới thì quý vị sẽ được thọ giới. Liên quan đến điểm này, Bồ-tát 
Địa Luận dạy rằng: 2 

Đối với những người muốn thọ Bồ-tát giới, trước hết, các 
người phải biết trước về các điều giới nền tảng {trọng giới} 


hlòn gọi là Ba-la-đề-mộc-xoa (skt. Pratimoksa) là các giới thông dụng 
cho tì kheo và tl-kheo ni. 

2 BA174 Bbh, VVogihara 1971:155; D4037: Wi 85a4-6. Ngag-dbang- 
rab-brtan (mChan 671.3-4) cho rằng "Tổng Kết Các Nền Tảng Bồ- 
tát" là bao gồm cả chương Bbh về giới luật lẫn Bbh tự nó. 

164 



và các nguồn gốc của sự vi phạm dành cho Bồ-tát đã được 
dạy ở đây trong “ Yeu Lược Của Các Nen Tảng Bồ- tát” trong 
các giáo pháp Bồ-tát tập kinh. Neu sau khi đã thành tâm 
nghiên cứu và phân tích tư duy, những người này có cảm 
hứng, và nếu việc đó được tiến hành không bởi vì lý do của 
một người khác và không nhằm đua tranh với ai thì hãy biết 
rằng đấy là những Bồ-tát đáng tin cậy. Những người này 
phải nên được truyền giới luật và phải nên theo đúng nghi 
thức. 

Đây là một phưong pháp rất tốt bởi vì nếu quý vị hiếu giới luật, 
đưa chúng nhập tâm, tận tâm xác lập một ước nguyện hành trì 
và sau đó thọ giới thì đường tu của quý vị sẽ cực kỳ ốn định. 
[357] Giải thích các giới luật cả ở đây lần phần dưới sẽ quá 
nhiều lời nên tôi sẽ chỉ ra chúng ở phần dưới. 1 

2’ Thọ giới Bồ-tát sau khi đã xác lập nguyện ước tu học các 
giới luật. 

Tôi đã hoàn tất chi tiết, trong chú giải Lộ Trình Cơ Bản Đen 
Tỉnh Thức của tôi trong chuông giới luật của tác phấm Bồ-tát 
Địa Luận 2 , trước tiên là cách thức thọ giới, liền sau đó cách thức 
đế giữ gìn không bị phạm trọng giới và các giới nhẹ và sau đó 
làm sao tu sửa nếu chúng sa sút. Điều dứt khoát thật cần thiết là 
quý vị đọc và hiếu nội dung này trước khi thọ giới. 

3’ Cách tu tập sau khi thọ giói 

Phần này bao gồm ba nội dung: 

1 . Nen tảng của giới luật 

2. Làm thế nào giới luật được bao hàm trong sáu Ba-la-mật- 
đa 


1 BA175 LRCM: 364.10. Toàn bộ phần về dàn bài của tiêu đề "c" tiến 
trình về việc tu học sáu Ba-la-mật-đa" bắt đầu trong chương 9. 

2 BA176 Tựa đề ở đây là Tshul khrims le'n 'grel pa. 


165 



3. Tiến trình tu tập các Ba-la-mật-đa (từ chương 9 trở đi) 

a” Nền tảng của giói luật 

Có vô số cách phân loại thật rõ ràng nhưng nếu quý vị sắp xếp 
Bồ-tát giới theo loại thì quý vị có the nhập tất cả chúng vào 
trong sáu Ba-la-mật-đa. Do đó, sáu Ba-la-mật-đa là cốt lõi vĩ đại 
của mọi điểm mấu chốt về Bồ-tát đạo. Bốn phong cách thu nạp 
đệ tử [sự rộng lượng, nói năng dề nghe, đeo đuổi mục tiêu và 
hành vi kiên định] cũng được bao hàm trong sáu Ba-la-mật-đa 
như được giải thích sau đây. Sự rộng lượng thì quá hiến nhiên 
rồi. Nói năng dề nghe là việc trao truyền giáo huấn cho các đệ 
tử, lấy sáu Ba-la-mật-đa làm điểm xuất phát; đeo đuổi mục tiêu 
là việc xác lập cho người khác các mục tiêu của các giáo huấn 
này; và hành vi kiên định có nghĩa là chỉ thực hành như là các 
đệ tử. 

Dù rằng sự thật là toàn bộ Bồ-tát đạo thì cũng được gộp vào 
trong các pháp tóm gọn khác như hai sự tích luỹ 1 tam vô lậu học 
học [giới, định và tuệ] và vv..., thì những pháp này vẫn không có 
khả năng sinh khởi các hiểu biết như sáu Ba-la-mật-đa có được. 
Do đó, sáu Ba-la-mật-đa là một bộ hoàn thiện nhất. 


1 Dịch từ thuật ngữ Anh "Two Collections" ý nghĩa bao gồm hai thuật 
ngữ Phạn punyasambhãra và jnãnasambhãra tương ứng với hai 
tích luỹ về công đức và trí huệ. Tuy nhiên, theo học giả Alexandre 
Berzin thì dịch thuật ngữ sambhãra thành tích lũy hay mạng lưới 
(eng. collections or netvvorks) là không được chính xác. Đúng hơn 
nó phải được dịch thành mạng lưới tình thức thâm diệu. Như vậy 
thì thuật ngữ trên có thể hiểu là mạng lưới tỉnh thức thâm diệu của 
công đức và trí huệ. The Two Enlightenment-Building Netvvorks. 
Berzin Archieves. Truy cập 18/09/2011. 

<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level4_de 

epening_understanding_path/path/2_enlightenment_build_network 

s.html>. 

166 



b” Cách thức mà tất cả các giói luật được thu tóm trong sáu 
Ba-la-mật-đa 

Phần này bao gồm hai nội dung: 

1 . Thảo luận chủ đề chính, số lượng cố định các Ba-la-mật- 
đa 

2. Thảo luận phụ về thứ tự cố định của các Ba-la-mật-đa 

1” Thảo luận chủ đề chính, số lưọTig cố định các Ba-la-mật- 
đa 

Đức Thế Tôn phác thảo so lược về sáu Ba-la-mật-đa và Nhiếp 
Chánh Thánh Giả [Maitreya] 1 tạo ra tri kiến chắc chắn về những 
điều này bằng việc phát triển thành các điểm mấu chốt của lý do 
co bản cho việc cấu trúc nên các Ba-la-mật-đa theo với chủ ý 
của đức Phật. Các lời giải thích này cho thấy số lượng các Ba-la- 
mật-đa là cố định. Khi quý vị tin vào và kinh ngạc bởi điều này 
thì quý vị sê hiếu rằng tu tập sáu Ba-la-mật-đa là giáo huấn tối 
cao. Do đó, hãy tiếp thu sự thuyết phục như thế. 

Luận bàn về chủ đề chính, số lượng cố định các Ba-la-mật-đa 
bao gồm sáu nội dung: 

1. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ trạng thái cao 
{tức là nhắm vào việc tái sinh vào cõi người hay trời} 

2. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ việc đáp ứng 
hai mục tiêu {của hành giả} 

3. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ việc đáp ứng 
các mục tiêu của chúng sinh khác 

4. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa và sự thu nhiếp của 
chúng đối với toàn bộ hệ thống Đại thừa 

5. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa trong khuôn khố viên 
mãn của các lộ trình hay phưorig tiện 


^ức là người sẽ lên thay vị trí cho đức Phật Thích-ca trong tương lai. 
Đây là một danh xưng khác của Phật Di-lặc. 


167 



6. Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ trên tam vô lậu 
học. 

(a) Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ trạng thái cao 

Quý vị cần đến vô lượng liên tục các kiếp sống đế hoàn tất đầy 
đủ các hạnh Bồ-tát hiệu quả một cách to tát. [358] Hơn nữa, đế 
nhanh chóng thành tựu đạo pháp trong những kiếp này, quý vị 
cần có cuộc sống tuyệt diệu về mọi mặt. Cuộc sống hiện tại của 
chúng ta không tuyệt hảo về mọi mặt, chỉ có một số mặt thực sự 
tuyệt hảo mà thôi; chúng ta không tiến bộ được với điều đó mặc 
dù chúng ta vẫn thực hành giáo pháp. Quý vị cần một cuộc sống 
có bốn điều tuyệt diệu sau: (1) Tài lực đế sử dụng [quả của bố 
thí Ba-la-mật-đa] (2) Một thân thế đế hành động [quả của trì giới 
Ba-la-mật-đa] (3) Những người đồng hành đế cùng hành động 
[quả của nhẫn nhục Ba-la-mật-đa] (4) Công việc mà quý vị có 
thế đảm nhiệm một khi đã tiến hành [quả tinh tấn Ba-la-mật-đa]. 
Bởi vì, trong nhiều trường hợp, bốn loại tuyệt diệu này một 
mình có thế trở thành các duyên cho các phiền não, nên quý vị 
không thế để cho phiền não kiếm soát mình [quả của thiền định]. 
Bởi vì, nếu chỉ có bốn điều tuyệt diệu này thì vẫn không đủ nên 
quý vị cũng phải phân biệt được cái nào tiếp nhận và cái nào 
buông bỏ, chính xác là những điều cần làm và những điều cần 
bỏ [quả trí huệ Ba-la-mật-đa]. Neu không, cũng giống như một 
cây tre hay cây mã đề chết đi sau khi cho quả hoặc con la chết 
lúc có thai, quý vị sẽ bị bốn điều tuyệt diệu này hủy hoại. 

Người trí hiểu được làm thế nào sáu thứ này - bao gồm bốn điều 
tuyệt diệu, sự kiếm soát phiền não và tri kiến về các điều đế tiếp 
nhận hay đế buông bỏ - là các quả của những thiện nghiệp trước 
đây và họ lại nồ lực đều đặn tăng trưởng các nguyên nhân lảnh. 
Trong khi kẻ dại lại sử dụng cạn kiệt các nhân lành đã tích lũy 
nhưng họ không tăng thêm thiện nghiệp mới, họ sê phải đối diện 
khổ đau trong tương lai. 


168 



Khi quý vị lại làm ra sáu hạnh này trong các kiêp vê sau, các sản 
phấm của chúng sẽ không phải là không có nguyên nhân hay 
đuợc hình thành từ các nhân không hoà họp mà đúng hơn là 
đuợc hình thành từ các nhàn hòa hợp là các Ba-la-mật-đa mà số 
luợng cố định là sáu. Do đó, trong kiếp sống này, quý vị phải 
liên tục tự tạo thành thói quen với việc thuờng xuyên nuơng tựa 
vào sáu Ba-la-mật-đa bởi vì sự ưu việt tối cao của các quả sẽ 
tương ứng với sự ưu việt của các nhân. Một cuộc sống với bốn 
điều tuyệt diệu tạo nên trạng thái cao tạm thời trong khi trạng 
thái cao tối hậu, vốn bao gồm từ sự tuyệt diệu tối hậu về thân 
thế, vv..., tồn tại ở cấp độ Phật tính. Do đó, Đại thừa Kinh Trang 
Nghiêm Luận ( Mahayana-sutralamkara ) dạy rằng: 1 

Trạng thái cao là sở hữu của tài lực và thân thế tuyệt hảo 

Bạn đồng hành và sự tiến hành tuyệt hảo 

Không chịu khuất phục trước sức mạnh của phiền não 

Và không bao giờ sai lạc trong hành động. . . [359] 

(b) Sổ lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ việc đáp ứng 
hai mục tiêu 

Kh i một người có cuộc sống ở trạng thái cao tu học các hạnh 
Bồ-tát Ba-la thì những hành động này có thế được phân chia làm 
hai loại: những hành động đáp ứng mục tiêu của chính người đó 
và những hành động đáp ứng mục tiêu của tha nhân. Do đó, có 
một số cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ việc đáp ứng hai mục 
tiêu này. 

Đe đáp ứng mục tiêu của tha nhân, trước hết, quý vị phải giúp 
họ có đồ dùng vật chất. Bởi vì chắng có lợi lạc nào sẽ đến từ sự 
bố thí đi kèm theo với việc làm hại chúng sinh, nên quý vị cần 
giữ giới luật, vốn sẽ mang lại lợi ích lớn cho những người khác 


1 BA177 Mahayana-sutralamkara-karika { Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm 
Luận } (MSA): 16.2; D4020: Phi 21a6-7. 


169 



mà đó chính là trạng thái phản kháng lại với việc làm hại người 
khác cũng như là các nguyên nhân của việc gây hại như thế. Đe 
mang điều này đến mức phát triển đầy đủ của nó, quý vị cũng 
cần nhẫn nhục đế bỏ qua sự gây hại đã được tiến hành lên quý 
vị, bởi vì nếu quý vị mất nhẫn nhục với sự gây hại và trả thù một 
hay hai lần thì quý vị sẽ không thành tựu trì giới Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh được. Khi quý vị không trả thù, nhờ sự nhẫn nhục của 
mình, quý vị giúp người khác khỏi việc tích luỹ tội lỗi và hướng 
thiện cho họ bằng cách cảm hóa họ với sự nhẫn nhục của quý vị. 
Do đó, thực hành này cũng mang lại lợi ích lớn cho người khác. 

Quý vị hãy đạt đến mục tiêu của mình, là niềm hỷ lạc của giải 
thoát, thông qua năng lực của trí huệ. Vì quý vị sẽ không thảnh 
tựu được điều này với một tâm phân tán, quý vị phải đặt tâm 
mình trong trạng thái cân bằng thiền 1 qua các phưong tiện của 
thiền định, đạt đến một tâm thức khả dụng trong đó quý vị đặt 
sự chú tâm của mình một cách cố ý lên một đối tượng thiền bất 
kỳ. Vì một kẻ biếng lười không thế làm được việc này, quý vị 
cần phải tinh tấn ngày đêm, không chùn bước, do đó đây là nền 
tảng của các Ba-la-mật-đa khác. 

Đe hoàn tất hai mục tiêu này, thì số lượng các Ba-la-mật-đa 
được cố định là sáu. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy 
rằng: 2 


Những ai nồ lực vì lợi lạc của chúng sinh 
Thực hành bố thí, không làm hại và nhẫn nhục 
Và hoàn toàn đáp ứng mục tiêu của chính mình 


^ân bằng thiền (eng. meditative equipoise) là trạng thái thiền sâu 
mà tại đó dòng tâm thức của hành giả không còn bị chi phối bởi 
các trạng thái trạo cữ và hôn trầm, tức là không còn các dao động 
nữa. Dòng tâm thức lúc đó được xem là không bị phân tán cũng 
không bị mê trầm sáng tỏ và bền vững. 

2 BA178 MSA: 16.3; D4020: Phi 21a7. 

170 



Với thiền định và giải thoát cũng như với những nền tảng 
của chúng. 

Trong sáu hạnh này, không có sự đáp ứng đầy đủ mục tiêu của 
người khác 1 . Sự đề cập về “an định {bình ổn} và giải thoát” làm 
tách biệt giữa hai việc này như là (1) Sự bình ốn của tâm thức 
lên một đối tượng thiền, đây là dấu vết của thiền định và (2) Sự 
giải thoát khỏi luân hồi, vốn là dấu ấn của trí huệ. Hãy lưu ý 
không lần lộn định từ thiền và trí huệ. [360] Như thế, những ai 
khắng định rằng sự thiền tập về việc cố định chú tâm của thiền 
giả trong một trạng thái thiếu vắng ý tưởng định danh là thiền 
tập thâm sâu thật ra đang nói về một mảng duy nhất của thiền 
định, vốn là một trong sáu Ba-la-mật-đa này. Quý vị phải đạt 
đến một tri kiến chắc chắn về sáu Ba-la-mật-đa trong tống thế 
của chúng. 

(c) Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ vào việc viên 
mãn đáp ứng hoàn toàn các mục tiêu của người khác 

Trước hết, quý vị phải giảm thiếu sự đói nghèo của người khác 
bằng cách bố thí tài sản. Ke tiếp, quý vị không được hại bất kỳ 
người nào và hon nữa, phải nhẫn nhục khi bị hại. Không chút 
chán nản, quý vị phải hoan hỷ nhẫn nhục giúp đõ kẻ đã hại 
mình. Quý vị hãy dựa vào thiền định và cảm hóa những người 
này bằng cách thi triển thần thông và vv.... Kh i họ đã sẵn sàng 
thọ lãnh giáo pháp, quý vị hãy dựa vào trí huệ và đưa ra những 
lời thuyết giảng hay, xóa tan nghi ngại của họ và từ đó, đưa họ 
đến với sự giải thoát. Bởi vì quý vị thực hiện tất cả những điều 
này, số lượng các Ba-la-mật-đa được cố định lại là sáu. Đại thừa 
Kỉnh Trang Nghiêm Luận dạy rằng: 2 


1 BA179 Geshe Yeshe Tapkay nói rằng Tsongkhapa dường như đưa ra 
một mệnh đề tổng quát rằng người ta cần nhiều hơn là sáu Ba-la- 
mật-đa để hoàn toàn đáp ứng các mục đích cho tha nhân những 
pháp như là hoán chuyển ngã tha và Bồ-đề tâm. 

2 BA180 MSA: 16.4; D4020: Phi 21a7-bl. 


171 



Thông qua việc giúp người khác giảm nghèo, không hại họ 
Nhẫn nhục khi bị làm hại, không chán nản khi bị làm hại 
Hãy làm họ vui lòng, nói năng dịu dàng với họ 
Là ngươi đáp ứng mục tiêu của tha nhân vốn đáp ứng mục 
tiêu của chính ngươi. 

Đoạn kệ này, cùng với đoạn ở trên, nói rằng quý vị sẽ không thế 
đáp ứng mục tiêu của quý vị và của người khác nếu quý vị 
không dựa vào sáu Ba-la-mật-đa. Một khi quý vị vững tin về 
cách mà trong đó đáp ứng mục tiêu của quý vị và người khác 
thông qua sáu Ba-la-mật-đa, quý vị sẽ trân quý việc tu tập sáu 
Ba-la-mật-đa này. 

(d) Sổ lượng cố định các Ba-la-mật-đa và sự thu nhiếp của 
chúng đối với toàn bộ hệ thống Đại thừa 

Quý vị dửng dưng trước của cải vật chất bởi vì quý vị không 
bám chấp vào những thứ mà quý vị có và không theo đuổi 
những thứ mà quý vị thiếu thốn. Bởi vì quý vị có khả năng trì 
giới, quý vị thọ lãnh và tôn trọng giới luật. Quý vị kiên nhẫn với 
kho đau đến từ các chúng sinh hữu tình và các pháp vô tình và 
quý vị nhiệt tâm với bất kỳ công đức nào mà quý vị nuôi dưỡng, 
do đó, chớ có nản lòng bởi bất kỳ các thứ này. Quý vị tu tập du- 
già không rời rạc về định từ thiền và tu tập du-già không rời rạc 
về tuệ giác. Sáu thứ này thu nhiếp toàn bộ các pháp tu Đại thừa 
mà qua đó quý vị sẽ tinh tấn nhờ sáu Ba-la-mật-đa, bởi vì quý vị 
hoàn tất các pháp tu này theo các giai đoạn qua phương tiện của 
sáu Ba-la-mật-đa và quý vị sẽ không cần gì hơn ngoài sáu Ba-la- 
mật-đa này. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng: 1 

Toàn bộ Đại thừa được tóm tắt trong 
Việc không tham của cải 


1 BA181 MSA: 16.5; D4020: Phi 21bl. 

172 



Tôn quý mà không chán nản trong hai đường 
Và các pháp du-già không rời rạc. 

Với điều này, thật là mâu thuẫn nếu muốn bước vào Đại thừa 
nhưng lại chối bỏ việc tu tập sáu Ba-la-mật-đa. 

(e) Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa dưói góc độ viên mãn 
của đưòng tu hay phương tiện 

Đạo, hay phương tiện, đế khiến không bị tham chấp vào tài sản 
mà quý vị đang sở hữu chính là hạnh bố thí bởi vì quý vị sẽ 
không bám chấp vào của cải của quý vị nữa bằng cách quen 
thuộc với việc cho tặng chúng đi. Phương tiện ngăn không cho 
quý vị bận tâm về việc tìm cách sở hữu cái mà quý vị không có 
là giới luật bởi vì khi thọ tỳ kheo giới, quý vị sẽ không có tất cả 
các mối bận tâm của việc kiếm sống. Phương tiện đế không bỏ 
rơi chúng sinh là nhẫn nhục bởi vì quý vị sẽ không tuyệt vọng 
trước khố đau do người khác hại quý vị. Phương tiện đế tăng 
trưởng thiện hạnh là tinh tấn bởi vì quý vị sẽ tăng trưởng thiện 
hạnh khi quý vị tinh tấn đối với công việc mà quý vị đảm nhận. 
Phương tiện đế xua tan vô minh là hai Ba-la-mật-đa cuối bởi vì 
thiền định xóa tan phiền não và trí huệ xóa tan các ngăn trở nhận 
thức. Như vậy, số lượng các Ba-la-mật-đa được cố định là sáu. 
Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng: 1 

Không chấp thủ vào các đối tượng là một phương tiện; 
Phương tiện khác là không bận tâm tìm cách sở hữu chúng 
Không bỏ rơi chúng sinh, tăng trưởng các thiện hạnh 
Và xua tan che chướng là những phương tiện khác. 

Những lời giải thích sau đây tạo ra niềm tin vững mạnh về sáu 
Ba-la-mật-đa. Đe không phân tâm bởi các đối tượng nhục dục, 
quý vị cần hạnh bố thí mà không tham chấp. Đe ngăn chận các 


1 BA182 MSA: 16.6; D4020: Phi 21M-2. 


173 



cảm nghiệm giác quan khởi sinh, quý vị cần giới hạnh, vốn hạn 
chế sự phân tâm bởi các sự việc vô nghĩa lý [các hành động sai 
lầm do bị ngăn cấm hoặc các hành động sai lầm do bản chất]. 
Trong hoàn cảnh có rất nhiều chúng sinh ứng xử không tốt mà 
quý vị có nguy co gặp gỡ thuờng xuyên, quý vị cần một co 
duyên mạnh mẽ đế lấy nhẫn nhục nhu là một biện pháp đối trị 
đế buông xả vì phúc lợi của họ. Nhằm tăng cuờng công đức 
trong khuôn khố của một số lớn các hành vi và tu tập của nó 
trong thời gian dài, quý vị cần có hạnh tinh tấn, vốn mang lại 
niềm hứng khởi lớn lao và lâu dài có đuợc từ việc quán chiếu lợi 
ích của các hành vi thiện đức . . . Nhằm đoạn diệt phiền não, quý 
vị cần tu tập thiền định và đế phá huỷ các hạt giống và các che 
chuông nhận thức, quý vị cần trí huệ. [362] 

(f) Số lượng cố định các Ba-la-mật-đa căn cứ trên tam vô lậu 
học 

Bản chất của việc tu tập giới luật [phần đầu tiên của tam vô lậu 
học] là hành trì giới luật. Tiền đề của việc tu tập giới luật là 
hạnh bố thí vì một khi quý vị đã có lòng bố thí, vốn giúp quý vị 
không coi trọng của cải, quý vị có thế tuân thủ giới luật một 
cách thích hợp. Phuong tiện hồ trợ tu tập giới luật là hạnh nhẫn 
nhục bởi vì lòng nhẫn nhục, không trả thù khi bị chửi mắng 
chắng hạn, sẽ giúp quý vị nghiêm chỉnh giữ gìn giới luật. Thiền 
định là luyện tâm [phần thứ hai, tu tập về thiền định] và trí huệ 
là tu tập về trí huệ [phần thứ ba]. Hạnh tinh tấn thì được thu 
nhiếp trong cả ba pháp tu, do đó, số lượng các Ba-la-mật-đa 
được gút lại là sáu. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy 
rằng: 1 

Đức Phật đã trình bày đúng về sáu Ba-la-mật-đa 

Liên quan đến tam vô lậu học: phần đầu tiên là ba hạnh 

Hai trong sáu Ba-la-mật-đa liên quan đến hai phần còn lại 


1 BA183 MSA: 16.7; D4020: Phi 21b2-3. 
174 



Còn Ba-la-mật-đa kia được bao hàm trong cả tam học. 

Với một đời sống thiện hảo, quý vị sẽ đáp ứng mục tiêu của 
người khác hay của chính quý vị. Quý vị thực hành một số pháp 
môn vì có được nhiều phưong tiện khác nhau, tuỳ thuộc vào 
truyền thừa mà quý vị quy ngưỡng. Hãy hiếu theo cách rằng sáu 
Ba-la-mật-đa bao gồm và sẽ đáp ứng các phưong diện nêu trên - 
cuộc sống, các mục tiêu, Đại thừa, các phưong tiện và các tu tập. 
Hãy quán chiếu cho đến khi quý vị được thuyết phục thêm thật 
sâu cách thức sáu Ba-la-mật-đa là tống của tất cả các điểm cốt 
lõi trong tu tập Bồ-tát. 

Hon nữa, có hai nguyên nhân khiến cho người ta thoạt tiên 
không thế vượt thoát luân hồi được là tham chấp của cải và tham 
chấp gia đình. Các biện pháp đối trị lần lượt là Ba-la-mật-đa bố 
thí và giới luật. 

Một lần quý vị có thế phát khởi các tham chấp sau đây, nhưng 
vần quay đi mà không đạt đến điểm cuối cùng. Có hai lý do: khố 
đau từ hành động sai trái của chúng sinh và trở nên chán nản về 
chiều dài của thời gian mà quý vị đã ra công. Các biện pháp đối 
trị lần lượt là nhẫn nhục và tinh tấn. Một khi quý vị hiếu cách 
thức duy trì việc xem nhẹ mọi khố đau và nguy hại, cũng như là 
duy trì một nhiệt tâm đế xem vĩnh hằng như là chỉ có một ngày, 
quý vị phải thực hành chúng theo nhiều cách khác nhau. [363] 
Neu quý vị thực hiện điều này thì quý vị sẽ phát khởi được lòng 
nhẫn nhục và sự tinh tấn vốn có thế tác động như biện pháp đối 
trị các nguyên nhân khiến quý vị quay đi. Do đó, chúng rất là 
quan trọng. Đừng bận tâm đến vấn đề các Bồ-tát hạnh, ngay cả 
với mối liên hệ đến sự nuôi dưỡng thiện đức ngày nay, có nhiều 
người khởi đầu nhưng chỉ có một số ít không quay bước sau một 
thời gian bởi vì (1) khả năng chịu đựng gian khố của họ kém cỏi 
(2) nhiệt tâm của họ đối với đường tu không đáng kế. Đây là hậu 
quả của việc không thực hành các lời dạy biệt truyền về nhẫn 
nhục và tinh tấn. 


175 



Có hai lý do khiến thiện đức của quý vị trở nên uống phí ngay cả 
khi quý vị không quay buớc sau một thời gian tu tập: đó là sự 
xao lãng, nó khiến quý vị không chú tâm đuợc vào một đối 
tuợng thiện lành trong lúc hành thiền và phát khởi trí huệ sai lạc. 
Biện pháp chữa trị lần luợt là thiền định và tuệ giác. Thiền định 
là một biện pháp đối trị bởi vì chang hạn ngay cả với các thực 
hành công đức nhu tụng chú hay tụng kinh hàng ngày đều là vô 
nghĩa nếu sự chú tâm của quý vị lang thang đến noi nào khác. 
Tuệ giác là một biện pháp đối trị bởi vì nếu quý vị thất bại trong 
việc phát triển trí huệ đế khai triển toàn bộ kho tàng tri kiến của 
Phật, thì quý vị sẽ sai lầm về điều cần đuợc tiếp nhận và cái phải 
bị loại bỏ, ngay cả đối với điều hiến nhiên, và sau đó, tự mình sẽ 
hành xử sai trái. Điều này xác định số luợng các Ba-la-mật-đa là 
sáu trong vai trò chúng là biện pháp đối trị đế loại bỏ các pháp 
không tuong hợp với thiện đức. 

Số luợng cố định các Ba-la-mật-đa đuợc gút lại thảnh sáu căn cứ 
trên dữ liệu rằng chúng là nền tảng cho việc thành tựu từng 
phấm tính của Phật. Đó là vì bốn Ba-la-mật-đa đầu tiên là tiền 
đề cho thiền định, nên, qua bốn Ba-la-mật-đa này, quý vị thảnh 
tựu đuợc thiền định - Ba-la-mật-đa của sự phi phân tâm. Hơn 
nữa, khi quý vị nuôi duỡng trí huệ trên cơ sở định tâm này, quý 
vị sẽ thấu hiếu đuợc thực tại. 

Cố định số luợng các Ba-la-mật-đa lại thành sáu về phuơng diện 
phù họp của chúng với việc giúp đỡ chúng sinh truởng thành 
cũng đồng nghĩa với điểm thứ ba [đáp ứng mục tiêu của nguời 
khác] đã đề cập truớc đây. 

Tôi đã giải thích ở đây các lời dạy của tôn giả Vô Truớc nhu là 
đã đuợc trình bày bởi đại su Sư Tử Hiền {skt. Haribhadrã} 
[trong tác phàm Hiện Quán Trang Nghiêm Phàm 


176 



{AbhỉsamavalamkaralokaÝ của ngài]. Điều cực kỳ quan trọng là 
vững tin vào sáu Ba-la-mật-đa. 


2” Thảo luận phụ về thứ tự cố định của các Ba-la-mật-đa 

Phần này có ba nội dung: 

1 . Thứ tự khởi sinh 

2. Thứ tự cao thấp 

3. Thứ tự thô lậu và vi tế 

(a) Thứ tự khởi sinh 

Khi quý vị có thi hành bố thí, dửng dung và không tham chấp 
đối với của cải tức là quý vị hành trì giới luật. [364] Khi quý vị 
giữ giới để không làm điều gì sai trái thì quý vị nhẫn nhục đối 
với kẻ hại quý vị. Khi quý vị có lòng nhẫn nhục thì quý vị sẽ 
không chán nản truớc gian khó; các duyên {điều kiện} đế từ bỏ 
thiện đức rất ít, nên quý vị có năng lực đế tinh tấn. Một khi quý 
vị tinh tấn ngày đêm, quý vị sè phát khởi đuợc sự tập trung từ 
thiền khiến dề dàng cho việc dụng công sự chú tâm của quý vị 
lên các đối tuợng thiện đức của thiền. Khi tâm quý vị ở trạng 
thái cân bằng thiền, quý vị sẽ thấy biết thực tại một cách chính 
xác. 

(b) Thứ tự cao thấp 

Mồi Ba-la-mật-đa đứng truớc thì thấp hon Ba-la-mật-đa đứng 
sau. 

(c) Thứ tự thô lậu và vi tế 

Ba-la-mật-đa đứng truớc dề tu tập và thực hành hon Ba-la-mật- 
đa đứng sau và do đó, thô lậu hon Ba-la-mật-đa sau. Ba-la-mật- 


1 Tên Phạn đầy đủ của bộ luận này là Ăryãsta-sãhasrikã- 
prajnãpãramitã-vyãkhyãna-abhisamayalamkãrãloka-nãma (nghĩa là 
Bát Thiên Bát-nhã Ba-la-mật-đa Thích Hiện Quán Trang Nghiêm 
Phẩm). 


177 



đa sau khó tu tập và thực hành hơn Ba-la-mật-đa truớc và do đó, 
vi tế hơn Ba-la-mật-đa truớc. Dại thừa Kỉnh Trang Nghiêm 
Luận dạy rằng : 1 

Bởi vì Ba-la-mật-đa sau khởi sinh phụ thuộc vào các Ba-la- 
mật-đa truớc 

Bởi vì chúng đuợc phân thành thấp cao 

Và bởi vì chúng vi tế và thô lậu 

Nên chúng đuợc thuyết giảng theo thứ tự. 


1 BA184 MSA: 16.14; D4020: Phi 21b4-5. 

178 



Chương 9: Bố Thí Ba-la-mật-đa 

c” Tiến trình tu tập các Ba-la-mật-đa 

1” Cách tu tập các hạnh Bồ-tát nói chung 

(a) Tu tập các Ba-la-mật-đa đê tăng truởng phàm chât 
mà quý vị sẽ có khi thành Phật 

(i) Cách tu tập Ba-la-mật-đa bố thí 
(a’) Bố thí là gì? 

(b’) Cách bắt đầu nuôi duỡng đức bố thí 
(c’) Phân loại bố thí 

(1’) Vì sao mọi nguời nên thực hành đức bố 
thí 

(2’) Các Phân loại bố thí theo mối quan hệ 
đến các cá nhân 

(3’) Các phân loại bố thí thực tế 
(a”) Pháp thí 
(b”) Vô úy thí 
(c”) Tài vật thí 

(1”) Thực tế bố thí về Tài vật 
(a)) Cách tiến hành tài thí 

(1) ) Nguời nhận bố thí 

(2) ) Động lực bố thí 

(a’)) Loại động lực đòi hỏi 
(b’)) Loại động lực phải 
loại trừ 




c” Tiến trình tu tập các Ba-la-mật-đa 

Phần này bao gồm hai nội dung: 

1. Cách tu tập hạnh Bồ-tát nói chung (chuông 9-15) 

2. Cụ thể, cách thức tu tập hai Ba-la-mật-đa sau cùng (quyển 

3) 


179 



1” Cách tu tập các hạnh Bồ-tát nói chung 

Phần này bao gồm hai mục: 

1 . Tu tập các hạnh đế tăng trưởng phấm chất mà quý vị sẽ có 
khi đạt thành một vị Phật (chương 9-14) 

2. Bốn cách thu nạp đệ tử đế giúp người khác trở nên chín 
chắn (chương 15) 

(a) Tu tập các Ba-la-mật-đa để tăng trưỏTig phẩm chất mà 
quỵ vị sẽ có khi trở thành một vị Phật 

Phần này bao gồm sáu nội dung: 

1. Cách tu tập Ba-la-mật-đa bố thí (chương 9-10) 

2. Cách tu tập Ba-la-mật-đa trì giới (chương 1 1) 

3. Cách tu tập Ba-la-mật-đa nhẫn nhục (chương 12) 

4. Cách tu tập Ba-la-mật-đa tinh tấn (chương 13) 

5. Cách tu tập Ba-la-mật-đa thiền định (chương 14) 

6. Cách tu tập Ba-la-mật-đa trí huệ (chương 14) 

(i) Cách thức tu tập bố thí Ba-la-mật-đa 

Phần này bao gồm bốn nội dung: 

1. Bố thí là gì? 

2. Cách bắt đầu sự nuôi dưỡng bố thí Ba-la-mật-đa 

3. Phân loại bố thí Ba-la-mật-đa (chương 9-10) 

4. Tóm tắt (chương 10) 

(a’) Bố thí là gì? 

Bồ-tát Địa Kỉnh dạy rằng: 1 

Bản chất của bố thí là gì? Đó là ý định đi kèm sự vô chấp 
dửng dưng của các Bồ-tát đối với tất cả các vật sở hữu và 
thân thế của họ, và phát khởi từ động lực đó, các hành động 
bố thí liên quan đến thân và khấu được cho ra. 


1 BA185 Bbh, VVogihara 1971:114; D4037: Wi 61b4-5. 
180 



Do đó, bố thí là công đức về thái độ rộng lượng và các hành vi 
về thân và khẩu được thúc đẩy bởi điều này. [365] 

Việc đem lại sự hoàn tất của Ba-la-mật-đa bố thí không phải là 
loại bỏ sự nghèo khó của người khác bằng cách tặng quà cho họ. 

Neu không thì chư Phật đã không thế thành tựu được Ba-la-mật- 
đa bố thí vì vẫn còn có vô số người nghèo. Do đó, khía cạnh 
thân và khẩu của sự bố thí không phải là chủ yếu, cái chủ yếu 
chính là khía cạnh tinh thần {khía cạnh ý} . Đó là bởi vì quý vị 
thành tựu Ba-la-mật-đa bố thí sau khi quý vị đã phá bỏ sự chấp 
thủ chi li đối với mọi thứ mà quý vị sở hữu - thân thế, tài sản, và 
các cội rễ của công đức - và quý tạo duyên cho tâm thức bố thí 
chúng cho chúng sinh từ tận đáy con tim. Không những thế, mà 
còn hồi hướng quả {công đức} của việc bố thí này cho họ. Do 
đó. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Neu bố thí sẽ toàn hảo {tức là Ba-la-mật-đa} 

Bằng việc loại bỏ nghèo khốn của chúng sinh 

Thì do chúng sinh vẫn còn túng bấn 

Sao chư Phật thành tựu được Ba-la-mật-đa này? 

Nói rằng bố thí được toàn mãn {tức là Ba-la-mật-đa} 

Qua thái độ bố thí cho cả chúng sinh 

Tất mọi thứ mà ngưoi sở hữu, kể luôn các quả của bố thí đó 

Cho nên, bố thí là một trạng thái của tâm. 

Do đó, nội dung của pháp tu tập Ba-la-mật-đa bố thí kéo theo 
việc phát khởi nhiều cách chủ ý khác nhau đế cho đi 
và tăng cường sự bố thí này một cách vững chắc, ngay cả khi 
quý vị có khi thực sự không cho ai một vật gì. 


1 BA186 BCA: 5.9-10. 


181 



(b’) Cách bắt đầu nuôi dưõtig đức bố thí 

Việc đơn thuần dẹp bỏ tính bủn xỉn liên quan đến tài sản và thân 
thế của quý vị thì không phải là bố thí Ba-la-mật-đa bởi vì tính 
bủn xỉn thuộc về sự tham chấp và nhu nếu thế ngay cả hai hàng 
A-la-hán Tiếu thừa cũng đã hoàn toàn dẹp bỏ đuợc tính đó cùng 
các hạt giống của nó. Do vậy, điều nhất thiết ở đây là không 
những quý vị phải dẹp bỏ tính keo kiệt bủn xỉn, vốn ngăn trở 
quý vị thực hành bố thí, mà còn phải phát triển từ đáy tim mình 
ý định cống hiến những nguời khác tất cả những gì quý vị đang 
sở hữu. Đe làm việc này, quý vị phải thiền lên các sai lầm của 
tham chấp và lợi ích của bố thí. Do đó, tôi sê bàn thảo các điều 
này. 

Nguvệt Đăng Kinh ( Candra-pradĩpa-sũtra ) dạy nhu sau: 1 

Những kẻ non dại ấy bám chấp 
Vào thân thế thối hu này 

Và sức sống vội vàng, mà vốn cả hai đều không độc lập 
Và tựa nhu mộng nhu trò huyễn ảo. [366] 

Nên, những nguời hạ trí đấy tạo nhiều điều kinh khiếp 

Rơi vào sự khống chế của tội lồi 

Rồi sẽ bị mang đi bởi cỗ xe của thần chết 

Vào địa ngục bất kham nhẫn chịu . 

Điều này nói lên rằng quý vị phải nên ngừng tham chấp bằng 
cách quán thân này là bất tịnh, cuộc sống vội vàng này tựa như 
một dòng thác chảy xuống từ đỉnh núi. Cả thân thế lần cuộc đời 
đều là một cái ngã phụ thuộc bởi vì chúng bị nghiệp lực chi 
phối, và cả hai đều sai lầm như một giấc mơ hay một trò huyễn 


1 BA187 Candra-pradĩpa-sũtra (tên khác của Samãdhi-rãja-sũtra {tức 
Định vương Kinh}), D127: Da 73b4-6; được dẫn trong 
siksãsamuccaya, Vaidya 1961b: 14; D3940: Khi 13b5-6. 

182 



ảo. Hơn nữa, nếu quý vị không kết thúc tham chấp thì quý vị sẽ 
bị nó khống chế, khiến làm nên sai lầm to tát và sa vào các cõi 
khổ đau. 


Vô Biên Môn Đà La Nỉ Mật Ngữ (Ẫrya-ananta-mukha-nirhãra- 
dhãranĩ) cũng dạy rằng : 1 


Nguyên nhân chúng sinh tranh chấp nhau 
Chính là bám chấp vào tự ngã 
Vậy hãy từ bỏ điều nguơi tham ái 
Xóa bỏ thèm muốn này là Mật ngôn 2 

Bồ-tát Học Luận dạy rằng : 3 


Thân tôi và tâm tôi 
Thay đối từng sát na 
Neu, với thân vô thuờng, 


1 BA188 Sự trích dẫn của Ãrya-ananta-mukha-nirhãra-dhãranĩ / 
Ãryãnanta-mukha-sãdhaka-nãma-d_hãranĩ{ vô Biên Môn Thành Tựu 
Nhân Mật Ngữ }, D525 (cf. Aryãnanta-mukha-sãdhaka-nãma- 
dhãranĩ-tĩkã { vô Biên Môn Thành Tựu Nhân Mật Ngữ Thích } của 
Jnanagarbha {tên dịch nghĩa Trí Tạng}. 

2 Đoạn này được đối chiếu theo bản dịch của ngài Sopa. Theo như 
bản Anh ngữ của Cutler chúng tôi thấy có chi tiết không rõ ý. 
Nguyên văn của đoạn này theo Bản Cuttler như sau: 

As to living beings who dispute with others, 

It is tighttistedness that is the root cause. 

So renounce that vvhich you crave. 

Atter you give up craving, the tormula will work. 

Tức là : 

Những ai tranh chấp với người 
Nguyên nhân chính là kẹo bẩn 
Nên khi từ bỏ điều ngươi tham muốn 
Thì phương tiện sẽ hoạt hoá. 

3 BA189 Síksã-samuccaya Vaidya 1961b: 194; D3940: Khi 13b6-7. 


183 



Lấm bụi hồng trần này 
Tôi đạt thành giác ngộ 
Vốn trường tồn và thanh tịnh 
Thì chang phải là tôi 
Thành tựu điều vô giá? 

Và Bổn Sinh Kỉnh Ụãtaka-mãlã ) dạy rằng: 1 

Thân thế này không có tự ngã, đang hư hoại, mà cũng chang 
có bản chất 

Đau khố, bạc hạnh, thường xuyên bất tịnh 
Phải chăng mang lại lợi lạc cho chúng sinh 
Mà không hoan hỷ thịnh tình 
Thì chang là một bậc thiện tri 

Mặc dù quý vị bỏ nhiều nồ lực chăm sóc thân thế mình, vốn 
chang có bản tánh, quý vị sê phải lìa bỏ nó. Bằng cách thành 
tâm bố thí nó cho những người khác, quý vị sẽ viên thành đa 
phần mục tiêu của mình và của tha nhân. Sau khi đã tư duy: 
”Mình sẽ là dại dột nếu không luyện tâm đế làm việc này”, hãy 
làm tất cả những gì có thế đế phát sinh ý định bố thí thân quý vị 
và các thứ tuông tự cho người khác. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy 
rằng: 2 

Bằng cách bố thí tất cả, 

Tôi vượt qua phiền não 
Nên, tâm đạt niết-bàn 
Cuối cùng cũng bỏ lại 
Het mọi thứ trên đời 
Nên tốt nhất bố thí 
Cho tất cả chúng sinh. [367] 


1 BA190 Jãtaka-mãlã 22; D4150: Hu 3b4-5. 

2 BA191 BCA: 3.11. 

184 



Và Bci-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng : 1 

Neu ngươi thấy của cải vô thường 
Và tự động tâm đại bi khởi sắc 
Ngươi sê hiếu với lý lẽ xác tín 
Những của cải mình có trong nhà 
Vốn thật là thuộc về người khác 

Chắng gì đáng ngại với những thứ cho đi 

Chính của cải trong nhà mới làm ngươi sợ hãi 

Rằng nó chưa đủ, nó tầm thường, hay phải thường xuyên gìn 

giữ 

Neu khi ngươi bố thí nó cho người ngoài, 

Thì những sợ hãi trên chang bao giờ ám hại được ngươi 

Với bố thí, ngươi đạt phúc hạnh trong nhiều kiếp tới 
Thiếu cho đi, khố đau khơi dậy ngay cả trong đời này 
Của cải tài lộc ví tựa sao băng sa 
Dù chắng được cho đi, chúng vẫn sẽ ngừng có mặt. 

Tài vật không được đem cho bị chuyến hoá và sẽ ra đi 
Qua bố thí chúng lưu lại trở thành kho tàng trân quý 
Của không đáng giá sẽ trở nên giá trị 
Khi ngươi {dùng vào} nồ lực cứu giúp chúng sinh. 

Thiện tri thức tán dương bố thí 
Kẻ dại khờ thích tích luỹ giàu sang 
Qua ôm níu, chắng lộc tài nào giữ được 
Bởi cho đi, diệu hạnh vẫn tăng cường 


1 BA192 PS: 1.49-54; D3944: Khi 221a3-4 {Đây là tác phẩm của ngài 
Ãryasũra tức Thánh Dũng}. 


185 




Bố thí các thứ, ngươi không còn ôm chấp các phiền não, 
Không còn nuôi dưỡng phiền não khốn cùng trên đường hạ 
tiện 

Các thánh giả dạy bố thí là đạo pháp tuyệt hảo 
Ngược lại với điều đó là đường hướng xấu xa. 

Neu quý vị dâng hiến từ tận đáy con tim tất cả cội nguồn của 
thiện hạnh, bất luận lớn nhỏ thế nào, cho mục đích thành tựu lợi 
ích và hạnh phúc bao quát, của toàn bộ chúng sinh, cả trong tạm 
thời hay rốt ráo, và sau đó khi cho đi một điều gì đó, thì công 
đức quý vị nhận được sẽ dính dáng đến từng chúng sinh. Do đó 
quý vị dề dàng hoàn tất việc tích luỹ công đức. Bảo Hành 
Vương Chỉnh Luận thuyết rằng: 1 

Neu công đức nhận về 
Do cúng dường dâng hiến 
Được đối thành sắc tướng 
Thì bao công đức đó 
Hơn cả cát sông Hằng 
Nó sẽ chăng thê nào 
Chứa vừa trong thế giới. 

Đấy là điều Phật ban 
Cũng có một chứng minh, 

Chúng sinh là vô vàn 
Nên lợi ích nguyện ban 
Công đức cũng vô hạn [368] 


Hơn nữa, không nên chấp thủ vào những hành trang và sở hữu, 
vốn đã ngăn không cho quý vị tăng cường khả năng bố thí, vốn 
đã làm mạnh sự keo bấn của quý vị, vốn đã làm ngưng phát triển 
hay làm suy giảm khuynh hướng bố thí của quý vị. Đừng mang 


1 BA193 Ra: 5.86-87; Hahn 1982:162-163. 

186 



theo những thứ hành trang này hoặc tham chấp, đừng nhận 
những món quà vật chất, ngay cả khi người khác trao tặng cho 
quý vị. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng: 1 

Bồ-tát xả buông mọi sở hữu 

Vốn làm tăng tính keo bấn 

Hoặc giảm đi lòng rộng lượng 

Những thứ giả trá vốn trở thành chướng ngại. 

Bồ-tát không nên thu nạp 
Châu báu, của cải hoặc cả giang san 
Neu chúng hại đến lòng độ lượng 
Và che khuất đạo giác ngộ Ba-la-mật-đa. 

Neu quý vị hành động theo cách này thì sự keo kiệt sẽ có thế 
khiến quý vị cảm thấy tham chấp vào của cải. Neu đúng thế thì 
hãy xả ly bằng cách quán: “Thánh nhản đạt giác ngộ sau khi đã 
bố thí mọi thứ sở hữu. Trước đây, khi nhớ lại ước nguyện theo 
gưong các ngài, mình đã bố thí thân thế mình, mọi thứ của cải 
và toàn bộ thiện hạnh Ba-la-mật-đa cho tất cả chúng sinh. Neu 
mình vẫn còn bị tham chấp vào của cải, thì mình cũng sê hành 
xử như một con voi bị mặt trời hành hạ, đi xuống sông đế tắm, 
rồi lên đất khỏ và lăn lộn trên đất do. Sau đó, lại thấy mình phủ 
đầy đất cát, nó quay ra tắm nước và làm cùng một hành động trở 
lại”. Ba-ỉa-mật-đa Tập Luận dạy rằng : 2 

Nhớ đến hành động thánh nhân cao cả 

Gắng sức noi gưong và quán chiếu hạnh nguyện của ta 

Hãy thấu hiểu các ý tưởng tuyệt vời sau 

Mọi chấp thủ vào của cải đều ly xả. 


1 BA194 PS: 1.3-4; D3944: Khi 218b7-219al. 

2 BA195 PS: 1.5-6; D3944: Khi 219al-3 


187 



“Ta bố thí thân này cho mọi chúng sinh 
Rồi ta buông xả công hạnh của sự bố thí ấy. 

Cuộc sống của ta, bám chấp vào ngoại cảnh, 

Là vô nghĩa, nhu con voi đang tắm nuớc”. 

Neu quý vị có thế khởi tâm hoan hỷ mãnh liệt như khi quán 
chiếu lợi ích vô vàn của việc bố thí cũng như phát khởi sự sợ hãi 
tràn ngập khi nghĩ về các khiếm khuyết của tính keo bấn thì thái 
độ rộng lượng sẽ đến với quý vị một cách tự nhiên. [369] Do đó, 
hãy khởi ý nghĩ bố thí tất cả cho những người khác vào giai 
đoạn cuối của việc nuôi dưỡng lòng bi mẫn hoặc khi kết thúc 
việc quán chiếu những câu chuyện về cuộc đời của đức Phật, 
chư Bồ-tát và vv... Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy cách thực hiện 
điều này: 1 2 

Ta sẽ bố thí mà không cảm thấy mất 
Thân thế ta và tài sản của ta 

Cũng như trọn cả công hạnh quá khứ, hiện tại và vị lai 
Vì lợi lạc cho cả mọi loài chúng sinh. 

Quý vị chú tâm vào ba vật: thân thể, tài sản và gốc rề công hạnh 
của quý vị và một cách tinh thần bố thí cho tất cả chúng sinh. 
Neu quý vị đoạn diệt lòng tham xem mọi thứ là tài sản của riêng 
và liên tục tạo duyên cho chính mình thái độ bố thí tất cả cho tha 
nhân thì quý vị sẽ được gọi là Bồ-tát. Ba-ìa-mật-đa Tập Luận 
dạy rằng: 

“Tất cả những thứ này là của người 
Ta không tự hào rằng chúng thuộc về ta”. 

Kẻ nào thường xuyên có ý nghĩ kinh ngạc này 


1 BA196 BCA: 3.10. 

2 BA197 PS: l.llcd-12; D3944: Khi 219a6. 

188 



Và noi theo phàm chât của đức Phật toàn hảo 

Được gọi là một vị Bồ-tát - 

Đức Phật - đấng tối cao bất khả tư nghi đã thuyết. 

Hiện nay, vì quyết tâm của quý vị chưa chín chắn và còn yếu ớt 
nên quý vị chưa thực sự bố thí xưong thịt mình {thân thí} vv... 
mặc dù là trong ý nghĩ, quý vị đã bố thí thân quý vị cho mọi 
chúng sinh. Tuy nhiên, theo Bồ-tát Học Luận , nếu quý vị không 
tu tập thân thí và đời sống của quý vị bằng ý nghĩ thì quý vị sẽ 
không thế quen với việc này và như thế, sẽ không thế bố thí thân 
thế và đời sống của quý vị. Do đó, hãy tu tập ý nghĩ bố thí này 
ngay từ bây giờ. 

Neu quý vị sử dụng thực phấm, y phục, nhà cửa vv..., mà quý vị 
đã thành tâm bố thí cho tất cả chúng sinh và quý vị làm như vậy 
vì lòng tham cho lợi ích cá nhân mà quên đi ý nghĩ: ”Tôi sẽ sử 
dụng chúng vì lợi ích của người khác” thì quý vị đã phạm trọng 
giới {vi phạm nặng}. Neu quý vị không khởi lòng tham nhưng 
lại quên ý nghĩ chú trọng đến tất cả chúng sinh hoặc nếu quý vị 
sử dụng các tiện ích đó cho một cá nhân cụ thế vì lòng bám chấp 
thì quý vị phạm phải khinh giới {vi phạm nhẹ}. [370] 

về các tài sản vật chất mà quý vị đã bố thí cho người khác, Bồ- 
tảt Học Luận cho rằng 1 khi quý vị sử dụng các thứ này vì tư lợi 
khi ý thức hoàn toàn rằng chúng là tài sản của người khác thì 
quý vị đang ăn cắp và khi tổng giá trị đã đạt đến mức đầy đủ thì 
quý vị phạm nghịch tội trong biệt giải thoát giới. Trả lời cho vấn 
đề này, một số người lại nói rằng bởi vì quý vị đã bố thí thực 
phấm vv... của mình cho tất cả chúng sinh, thì tống giá trị một 
phần của một người sẽ không thế nào đầy đủ được và như thế 
quý vị không phạm nghịch tội. số người khác nói rằng điều này 
không đúng bởi vì quý vị đã bố thí tài sản của quý vị như một 
tống thế cho từng chúng sinh một. Một số người nữa lý luận 


1 BA198 Siksa-samuccayaV aidya 1961b: 79; D3940: Khi 80b3-4. 


189 



rằng mặc dù việc bố thí cho tha nhân của quý vị đã diễn ra trong 
ý nghĩ, nhưng cá nhân các chúng sinh không sở hữu các tài sản 
này nên chang phạm nghịch tội. 

Ân ý chính của lời tuyên thuyết này trong Bồ-tát Học Luận là 
quý vị phạm nghịch tội (với giả thiết rằng yêu cầu đối với tống 
giá trị đã được thỏa mãn) khi quý vị thành tâm bố thí thực phấm 
vv... cho một chúng sinh và người này biết được điều này, đã sở 
hữu thực phẩm được bố thí nhưng ngay lúc đó quý vị lại tiếm 
dụng của bố thí cho mục đích cá nhân. Do đó, lập luận của 
những người khác là sai. 

Sẽ không có sai sót trong việc sử dụng một số tài sản của chúng 
sinh khác nếu trong lúc sử dụng các tài sản này, quý vị nghĩ 
“Tôi làm như vậy vì lợi lạc của họ”. Bồ-tát Học Luận dạy rằng : 1 

Sẽ không phạm tội nếu khi sử dụng tài sản của người khác 
ngưoi có nghĩ rằng: “Ta đang chăm sóc cho thân thế ta vốn 
do người khác sở hữu với các tài sản này vốn do người khác 
sở hữu”. Các nô lệ không có tài sản vật chất riêng đế mà sinh 
tồn. 


Có thế quý vị nghĩ: ”Tôi đã phạm tội vì sau khi đã bố thí các vật 
dụng này cho các chúng sinh, tôi sử dụng chúng mà không được 
phép của họ”. Bồ-tát Học Luận dạy rằng : 2 

Một người tôi tớ làm việc cực nhọc thay cho người chủ có 
thế sử dụng vật dụng của chủ mà không xin phép khi tâm 
thức của người chủ không rõ ràng do bệnh tật vv... mà không 
bị phạm tội. 


1 BA199 Ibid. : Khi 80b4-5. 

2 BA200 Ibid. : Khi 80b5-6. 
190 



Đừng làm mất tín tâm và nghĩ rằng: “Bố thí tất cả bằng ý nghĩ 
trong khi không thực sự bố thí mọi thứ cho chúng sinh cũng 
đồng nghĩa với nói dối, và do đó, là không có thực chất”. Bồ-tát 
Học Luận dạy rằng: 1 

Một số người gần gũi với một vị Bồ-tát tu tập {bố thí} theo 
cách này sẽ không thế hiếu biết thấu đáo và sinh ra mất tín 
tâm. Điều này thật không xác đáng bởi vì họ đã quá quen 
thuộc với một người, vốn có hạnh bố thí vĩ đại và tuyệt vời. 
[371] Việc họ ngờ vực phưong pháp tu tập này là sai trái. 

(c’) Phân loại bổ thí 

Phần này có ba nội dung: 

1 . Cách thức mỗi người nên tu tập 

2. Phân loại bố thí theo hành giả cụ thế 

3. Phân loại bố thí thực thụ (Chuông 9-10) 

(1’) Cách thức mỗi người nên tu tập 

Nhiếp Đại Thừa Luận của ngài Vô Trước dạy rằng quý vị phải 
tu tập hạnh bố thí kết họp với sáu phạm trù tối thượng sau. Nen 
tảng tối thượng (1) có nghĩa là quý vị tu tập hạnh bố thí trên co 
sở sở Bồ-đề tâm; ví dụ như quý vị hành động sau khi được thúc 
đẩy từ động co của tâm Bồ-đề. Các vật bố thí tối thượng (2) một 
cách tống quát có nghĩa là quý vị bố thí tất cả những gì có thế 
cho, và thậm chí khi tiến hành các hành vi bố thí cụ thế, quý vị 
không từ bỏ ý nghĩ bố thí tất cả. Mục đích tối thượng (3) là khi 
quý vị bố thí cho mọi chúng sinh vì hạnh phúc tức thời và lợi ích 
tối hậu của họ. Phương tiện thiện xảo tối thượng (4) là khi việc 
bố thí thấm nhuần tuệ giác siêu phàm không phân biệt {phi danh 
định}; các vị Bồ-tát mới tu tập nên xem đây là tuệ giác hiếu biết 
sự thiếu vắng tự tính của các sự vật {các pháp}. Hồi hướng tối 


1 BA201 Ibid. : Khi 80b6-7. 


191 



thượng (5) có nghĩa là quý vị hồi hướng công đức bố thí đế hoàn 
thành giác ngộ. Thanh tịnh tối thượng (6) có nghĩa là quý vị 
đoạn trừ cả phiền não chướng {các chướng ngại do phiền não 
gây ra} lần sở tri chướng {các chướng ngại do hiểu biết gây ra}. 

Trong Bát Thiên Tụng Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh 1 dạy rằng 
quý vị phải tu tập hạnh bố thí trong mối hên hệ với sáu Ba-la- 
mật. Ví dụ như khi quý vị bố thí Pháp, uy lực sẽ cực kỳ lớn nếu 
quý vị tu tập cả sáu Ba-la-mật-đa. Quý vị có giới hạnh khi quý 
vị không để mình vướng vào các mối bận tâm của các bậc 
Thanh Văn và Duyên Giác. Quý vị có nhẫn nhục khi chịu bất kỳ 
gian khố nào trong lúc cầu mong các phấm tính của toàn trí và 
khi quý vị chịu nhẫn nhục lúc bị người khác ngược đãi. Quý vị 
tinh tấn khi khao khát mong cầu sự tăng trưởng mãi của đức bố 
thí. Quý vị có thiền định khi cống hiến cho sự viên mãn toàn 
giác công đức mà quý vị nuôi dưỡng bằng nhất tâm không bị 
trộn lần với các mối bận tâm của Tiểu Thừa. Và quý vị có trí 
huệ khi hiếu biết rằng người bố thí, vật bố thí và người được bố 
thí cũng đều tựa như trò huyễn thuật. 1 2 

(2’) Phân loại bố thí theo hành giả cụ thể 

Nói chung, các Bồ-tát tại gia bố thí của cải vật chất và các Bồ- 
tát xuất gia bố thí giáo pháp. [372] Bồ-tảt Giới Kỉnh dạy rằng: 3 


1 Skt. Asta-sãhasrikã-prajnãpãramitã, nghĩa là Kinh Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa 80,000 câu tụng. Đây là tác phẩm của ngài sư Tử Hiền (skt. 
Haribhadrã). 

2 Cách thức chung mà những hành giả tại gia lẫn xuất gia tu tập có hai 
phương diện. Phương diện đầu đề cập đến sáu phạm trù tối 
thượng. Phương diện thứ nhì là phương thức mà trong đó việc tu 
tập bố thí sẽ bao gồm tất cả các Ba-la-mật-đa khác. Steps on the 
Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. C9. P272. VVisdom. 2008. 

3 BA202 Trích dẫn của Bodhisattva-prãtimoksa-catuska-nirhãra-nãma- 
mahãyãnã-sũtra {Bồ-tát Giới Tứ Viên Mãn Đại Thừa Kinh } D248, từ 
trong Siksã-samuccaya\Já\ồya 1961b: 80; D3940: Khi 81a7-b2. 

192 



Này Xá-lợi-phất, Bồ-tát xuất gia chỉ giảng một đoạn kệ bốn 
dòng cũng có công đức vượt xa hơn Bồ-tát tại gia cúng 
dường các cõi Phật trang phủ đầy châu báu, nhiều như cát 
sông Hằng lên các vị Như Lai, A-la-hán, Phật toàn giác. Này 
Xá-lợi-phất, Như Lai không cho phép những người xuất gia 
bố thí của cải vật chất. 

Bồ-tát Học Luận nói ý chỉ của đức Phật ở đây là các bố thí vật 
chất sẽ trở thành chướng ngại cho việc tu học và các việc tương 
tự. Người xuất gia bị cấm không được bố thí của cải vật chất mà 
họ có được nhờ lao động, nhưng họ phải bố thí chúng nếu họ 
nhận được nhiều của cải nhờ trợ lực của phước đức trước đây và 
không được làm ngăn trở công hạnh của họ. Sha-ra-wa 
(Sharaba) cũng nói rằng: 

Ta không nói với ngươi về lợi ích của việc bố thí mà ta đang 
nói với ngươi về các khiếm khuyết của tính bủn xỉn. 

Thật không vui chút nào khi nghe thấy rằng người xuất gia làm 
tốn hại giới hạnh của mình vì cố gắng cùng cực kiếm của cải vật 
chất đế mà bố thí. 

(3’) Phân loại bố thí thực thụ 

Phần này bao gồm ba nội dung: 

1. Pháp thí {tib. 6ấsr§-|cyq} 

2. Vô úy thí {tib. 

3. Tài thí {tib. iK-=K-§|'g3Ị'q} (Chương 9-10) 

(a”) Pháp thí 

Pháp thí là các giảng dạy giáo pháp tối thượng một cách không 
sai sót, giảng dạy các nghệ thuật và các môn tương tự (các nghề 
nghiệp thế tục trong sạch và thích họp đế học) và khuyên bảo 


193 



người khác tuân thủ giới luật căn bản. 

(b”) Vô úy thí 

Vô úy thí là bảo vệ chúng sinh khỏi sợ hãi về con người, như 
các vị vua và các tên ăn trộm, khỏi sợ hãi các chúng sinh phi 
nhân, như sư tử, cọp, cá sấu, và khỏi sợ tứ đại, như nước và lửa 
chăng hạn. 

(c”) Tài thí 

Phần này được giảng giải theo hai nội dung: 

1. Tài thí thực thụ (Chuông 9-10) [373] 

2. Tài thí chỉ qua ý nghĩ 

(1”) Tài thí thưc thụ 

Phần này bao gồm ba nội dung: 

1. Cách tài thí (Chưong 9-10) 

2. Phải làm gì nếu quý vị không thế bố thí (Chuông 10) 

3. Các biện pháp đối trị các chướng ngại ngăn trở bố thí 

(a)) Cách thi hành tài thí 

Đoạn này bao gồm bốn mục: 

1 . Những người nhận bố thí 

2. Động lực bố thí 

3. Cách bố thí (Chuông 10) 

4. Những vật bố thí (Chưong 10) 


(1)) Những ngưòi nhận bố thí 

Có mười đối tượng: (1) những người bạn và người thân giúp đỡ 
quý vị, (2) những kẻ thù hãm hại quý vị, (3) những người bình 
thường không gây hại mà cũng chắng giúp quý vị, (4) những 
người có phấm chất tốt, có giới hạnh chang hạn, (5) những 
người có khuyết điểm, đã phạm giới chắng hạn, (6) những người 
có vai vế thấp hon quý vị, (7) những người ngang bằng quý vị, 


194 



(8) những người có vai vế cao hơn quý vị, (9) những người giàu 
có và hạnh phúc, và (10) những ai khốn khó và bần cùng. 

(2)) Động lực bố thí 

Bao gồm hai phần: 

1 . Loại động lực đòi hỏi 

2. Loại động lực cần loại bỏ 

(a’)) Loại động lực đòi hỏi 

Động lực của quý vị phải nên có ba thuộc tính: (1) sự tập trung 
vào mục đích, nghĩ rằng: ”Trên cơ sở của việc này, tôi sẽ hoàn 
tất tu tập bố thí Ba-la-mật-đa vốn là một tiền đề cho giải thoát 
vô thượng”; (2) một sự tập trung vào vật bố thí, nghĩ rằng: 
”Ngay từ đầu, một Bồ-tát cho đi tất cả vật dụng sở hữu cho các 
chúng sinh; do đó, của cải vật chất mà tôi đang bố thí thuộc về 
người khác như thế họ đang nhận vật uỷ thác” và (3) một sự tập 
trung vào người nhận bố thí, nghĩ rằng: “Bởi vì những người 
này, dầu có hỏi xin bố thí hay không”, đều đem đến sự hoàn tất 
cho bố thí Ba-la-mật-đa của tôi cho nên họ là thầy tôi”. Ba-la- 
mật-đa Tập Luận dạy rằng: 1 

Khi có người đến xin vật gì 
Đe tạo tiền đề cho toàn giác, 

Các Bồ-tát xem tất cả sở hữu đều thuộc về người khác, 

Bố thí như sự giao phó 
Và xem người đó như vị thầy. 

về việc bố thí vật riêng lẻ, hãy thấu hiếu chi tiết trong Đồng Tử 
Vấn Kinh ( Subãhu-parỉprcchã ) và Ba-la-mật-đa Tập Luận về 
động lực của sự tập trung lên mục đích bố thí của quý vị, vốn là 
tư tưởng ”Tôi sẽ bố thí vật này vì mục đích này hay nọ”, về 
động lực của sự tập trung lên người nhận đã được giải thích bên 


1 BA203 PS: 1.55; D3944: Khi 221a7-bl. 


195 



trên, thì quý vị nên áp dụng nó trong mọi tình huống bố thí; vì 
vậy, đó là động lực chung. [374] Các động lực cụ thế, sẽ hình 
thành khi quý vị bố thí cho nguời gây hại mình lúc mà quý vị đã 
xác lập một thái độ yêu thuong; khi bố thí cho những kẻ đau khố 
mà quý vị đã xác lập một thái độ từ ái; khi bố thí cho những ai 
có nhiều phấm chất tốt đẹp mà quý vị đã xác lập thái độ hoan 
hỷ; và khi bố thí cho nguời giúp quý vị mà quý vị đã xác lập thái 
độ vô tư. 

Hon nữa, quý vị phải có tâm bình đắng đối với tất cả nguời 
nhận, hãy bố thí cho chúng sinh, chang hạn nhu những nguời 
cầu xin và vv..., mọi kết quả công đức của việc bố thí, và đặc 
biệt, là hãy có lòng bi mẫn với các nguời nhận đang có hoàn 
cảnh khốn khố. Ngài Nguyệt Xứng dạy rằng: 

Một khi việc bố thí không có keo bấn 
Nguời cho phải bố thí một cách bi mần 
Vật cho phải đi với tâm bình đắng 
Cho cả ai cao cả hoặc thấp hon. 

Quả của việc bố thí nhu thế 
Đồng thời đến cho nguời lần ta . 

Thánh chúng tán duong đức bố thí không keo bấn 
Cho những nguời cầu tìm bố thí. 


Và Tán Dương Công Đức Vô Lượng dạy rằng: 1 

Thậm chí khi một số gặp kẻ khốn cùng và thấp kém 
Họ chang quan tâm và, vì tham nhiều thành quả 
Nên tìm đến nguời nhận bố thí có phấm chất tốt cao. 
Họ có một động lực cốt lõi; 


1 BA204 Gunaparyanta-stotra, D1155: Ka 197a4-5. 
196 



Phật dạy dù là những người cho, 

Họ cũng giống như những người nhận. 

Do đó, hãy giữ tận tâm từ lòng bi mần 
Mà bố thí cho các người hỏi xin. 

(b’)) Những động lực cần bị loại trừ 

1. Động lực tin vào tà kiến. Không có động lực này có nghĩa là 
quý vị không bố thí trong lúc nghĩ rằng: ”BỐ thí chang được lợi 
lạc gì cả”, ”Việc cúng tế máu nguy hại là tôn giáo”, ”Tôi đang 
bố thí bởi vì tôi tự áp dụng điều tốt và lợi lạc” hoặc: ”Chỉ riêng 
với sự hoàn tất bố thí, tôi sê thoát khỏi các bám chấp thế tục và 
siêu thế”. 

2. Động lực kiêu mạn. Không có động lực này có nghĩa là quý vị 
không khinh rẻ người xin, quý vị không tranh đua với người 
khác và sau khi đã bố thí đều gì đó, quý vị không nghĩ một cách 
kiêu mạn rằng: “Ta rộng lượng biết bao, chang ai có thế làm 
được như vậy”. [375] 

Nghiệp Chướng Thanh Tịnh Kinh ( Karmãvarana-vỉẳuddhi - 
sũtra ) giải thích rằng khi phàm phu bố thí, họ mất niềm tin noi 
những người keo kiệt, bởi vì tâm sân hận và vì sê bị tái sinh vào 
địa ngục, nên, điều này gây chướng ngại cho việc bố thí. Khi 
những phàm phu này trì giữ giới luật, họ nói xấu những người 
phạm giới, do đó, họ mất niềm tin noi nhiều chúng sinh và sẽ 
đọa sinh vào cõi thấp bởi sự mất niềm tin này; và khi những 
phàm phu này tu hạnh nhẫn nhục và những pháp tưong tự, họ 
gièm pha những kẻ không nhẫn nhục và như vậy, gây chướng 
ngại cho việc trì giới của chính họ vv.... 


197 



Do đó, quý vị phải làm theo lời dạy của Tán Dương Công Đức 
Vô Lượng {skt. Gunãparyanta-stotra } : 1 


Vào lúc những người khác học theo ngưoi, thật là hiền trí 
ngưoi chẳng tự cao; 

Ngưoi ca ngợi và kính trọng những người có chút phấm 
hạnh đẹp 

Ngưoi vì huân tập được nhiều phẩm chất tốt, ngưoi cũng 
nắm bắt ngay cả một khuyết điểm nhỏ trong chính hành vi 
mình. 

3. Động lực vì sự hậu thuẫn. Không có động lực này có nghĩa là 
quý vị không bố thí với hy vọng được tán dưong hay được danh 
tiếng. 

4. Động lực của sự nản chí. Không có động lực này có nghĩa là 
sau khi quý vị bố thí thì trở nên hoan hỉ thậm chí hon cả lúc 
trước khi hành động bố thí, lòng quý vị tràn ngập niềm tin và 
sau đó chắng hối tiếc gì sau khi đã bố thí; và ngay cả khi quý vị 
nghe về hạnh bố thí vô lượng của Bồ-tát, quý vị chang nản lòng 
mà còn tăng thêm hứng khởi và không xem nhẹ chính mình. 

5. Động lực của sự lãnh đạm. Không có động lực này có nghĩa 
là quý vị bố thí với lòng bi mẫn khách quan, vô tư đối với kẻ 
thù, bè bạn và người thường. 

6. Động lực mong được báo đáp. Không có động lực này có 
nghĩa là quý vị không bố thí với hy vọng người nhận bố thí sẽ 
giúp đõ quý vị nhưng bởi vì quý vị thấy những chúng sinh này 
không có hạnh phúc, bị thiêu đốt bởi lửa dục, không có khả năng 
thoát khô và bẩm sinh khôn cùng. 


1 BA205 Ibid.:Kal97b3. 
198 



7. Động lực mong thành quả. Không có động lực này có nghĩa 
là quý vị không hy vọng về thành quả của một thân nguời tốt và 
giàu có trong các kiếp sau nhung quý vị bố thí bởi vì quý vị thấy 
rằng tất cả các sự vật cấu hợp {pháp hữu vi} đều không có tự 
tính nhung lại có thế dần đến giác ngộ vô thuợng. Điều này 
không ngăn trở quý vị dự đoán các hậu quả ngắn hạn nhung 
không cho quý vị lấy thân nguời và của cải trong kiếp luân hồi 
làm mục đích. [376] 

Bênh cạnh các động lực này, quý vị phải bố thí mà không có 
động lực về sinh nhai sai trái, theo đó, quý vị nghĩ rằng ”Nốu tôi 
bố thí, thì nguời lãnh đạo vv... sẽ xem tôi nhu một nguời rộng 
luợng và tôi sẽ đuợc tôn trọng”. Đừng bố thí vì sợ rằng mình sẽ 
nghèo hoặc với động lực lừa đảo nguời hỏi xin bố thí. Hãy bố 
thí khi quý vị không bị phân tâm, không có tâm oán ghét hay sân 
hận. Hãy bố thí khi quý vị không ở trong tâm trạng nản lòng do 
các hành vi sai trái của nguời hỏi xin bố thí. Ngay cả khi quý vị 
thấy khuyết điểm của kẻ đã dối gạt quý vị vv..., đừng bố thí với 
động lực tuyên cáo những sai sót này cho nguời khác. Cuối 
cùng, hãy bố thí với niềm tin không thế lay chuyến đuợc là mồi 
hành động bố thí riêng rẽ sẽ làm khởi phát một hậu quả riêng rẽ. 


199 



200 



Chương 10: Cách Thức Bố Thí 

(3) ) Cách thức bố thí 

(a’)) Dạng bố thí nên tránh 
(b’)) Cách thức bố thí 

(4) ) Các vật bố thí 

(a’)) Giới thiệu vắn tắt vật bố thí được và vật 
không được bố thí 

(b’)) Giải thích chi tiết vật bố thí được và vật 
không được bố thí 

(1’)) Giải thích chi tiết về vật nội thân {các 
chi tiết của thân thế} không được bố thí 

(a”)) Bố thí không thích họp về phương 
diện thời gian 

(b”)) Bố thí không thích hợp về phương 
diện mục đích 

(c”)) Bố thí không thích họp về phương 
diện người xin bố thí 

(2 ’)) Giải thích chi tiết về vật bên ngoài {vật 
ngoại thân} được và không được bố thí 

(a”)) Cách thức không bố thí vật bên 
ngoài 

(1”)) Bố thí không thích họp về 

phương diện thời gian 

(2”)) Bố thí không thích họp về 

phương diện vật cho 

(3”)) Bố thí không thích họp về 

phương diện người {nhận bố thí} 

(4”)) Bố thí không thích họp về 
phương diện vật chất 
(5”)) Bố thí không thích họp về 
phương diện mục đích 
(b”)) Cách thức bố thí vật ngoại thân 
(b)) Phải làm gì nếu không thế bố thí 


201 



(c)) Sử dụng biện pháp đối trị chướng ngại trong việc bố 
thí 

(1) ) Chướng ngại không quen bố thí 

(2) ) Chướng ngại tài sản sa sút 

(3) ) Chướng ngại tham chấp 

(4) ) Chướng ngại không nhìn thấy mục tiêu 
(2”) Bố thí thuần túy bằng ý nghĩ 

(d”) Tóm tắt 




(3)) Cách thức bố thí 

Phần này có hai nội dung 

1 . Dạng bố thí nên tránh 

2. Cách thức bố thí 

(a”)) Dạng bổ thí nên tránh 

Hãy bỏ qua một bên mười ba cách thức bố thí sau bởi vì chúng 
cần được loại trừ: (1) không bố thí ngay mà chỉ bố thí sau khi đã 
chần chừ; (2) bố thí dưới áp lực; (3) bố thí sau khi đã tự mình 
tham gia các công việc không phù họp cả về phưong diện giáo 
pháp lần các phưong thức thế tục; (4) Tạo trước một cam kết 
rằng “ta sè bố thí bao nhiêu đây này” nhưng sau đó lại bố thí 
với số lượng ít hon hoặc phấm chất kém hon; (5) bố thí đế nhận 
lại điều mình mong muốn; (6) bố thí từng phần trong khi có thế 
bố thí tất cả trong một lần; (7) như là người cai trị, thả người 
phối ngẫu hay con cái của người khác mà vốn mình đã bắt cóc; 
(8) dùng áp lực đế lấy của cải của cha mẹ, tôi tớ vv... rồi bố thí 
cho những người khác; (9) bố thí bằng phưong pháp mà nó sẽ 
gây tổn thưong cho người khác; (10) thuê dùng người khác để 
thực hiện việc bố thí trong khi mình không làm chi cả; (11) bố 
thí trong lúc chỉ trích hay khinh miệt người xin bố thí, trong lúc 
quý vị đang gián tiếp chỉ trích và có khinh thị với người hỏi xin 
hoặc trong lúc quý vị làm người nhận sợ hãi với những lời nói 


202 



khó nghe; (12) bố thí trong lúc quý vị đang phạm các giới luật 
do đức Phật răn cấm và (13) không bố thí khi vừa tạo được của 
cải mà chỉ bố thí sau khi đã tích lũy chúng trong một thời gian 
dài. [377] 

Thật vậy, các Bồ-tát xem việc bố thí của cải mà quý vị tích trữ là 
sai trái, nhưng không có gì sai trái khi bố thí ngay lúc vừa có 
chúng. Bởi vì chang có thêm chút công đức nào trong việc tích 
lũy của cải rồi bố thí ngay trong một lần, và bởi vì quý vị đã 
khước từ những lời cầu xin bố thí trong lúc quý vị đang tích trữ 
của cải; rồi quý vị cảm thấy ray rứt và có khi lại bố thí cho 
người không có nhu cầu hỏi xin. Những điểm nêu trên, đề cập 
trong Bồ-tảt Địa, rất quan trọng bởi vì quý vị có thế thấy rằng 
trong suốt quá trình tích trữ của cải, quý vị gây ra nhiều phiền 
não như tính bủn xỉn vv..., rằng rắc rối trong việc bảo vệ tài sản 
trở thành một chướng ngại cho nhiều thiện hạnh và thông 
thường là quý vị sẽ đánh mất chúng vào một lúc nào đó và cuối 
cùng sẽ không còn có thế bố thí được nữa. 

(b”)) Cách thức bố thí 

Trước tiên, hãy nở nụ cười với vẻ mặt rạng rỡ rồi mới cho một 
người nhận bất kỳ, thế hiện sự kính trọng bằng lời lẽ chân thật. 
Hãy bố thí bằng chính đôi tay của quý vị, vào lúc thích hợp mà 
không làm thưong tốn người nào hết và chia sẻ nồi thống khố 
của khó khăn bất kỳ. Ket quả của những hành động này được 
mô tả trong Đe Giả Phẩm I 1 

Bằng tấm lòng từ thiện có bởi một ý thức phục vụ, ngưoi sẽ 

nhận được sự phục vụ từ những người khác, như thân nhàn 


1 BA206 Satyaka-parivarta (nghĩa là Người Thuyết Chân Lý thuộc 
chương thứ tư của Arya-bodhisattva-gocaropaya-visayavikurvana- 
nirdesa-nama-mahayana-sutra ( dịch là: B'ô-tát Hạnh cảnh Biến Hiện 
Phương Tiện Giải Đại Thừa Kinh ) D146: Pa 112Ơ2-3. 


203 



của ngươi chắng hạn; với sự bố thí bằng chính đôi tay của 
mình, ngươi sẽ có được những người phục vụ ngươi; với sự 
bố thí vào thời điểm thích hợp, ngươi sẽ thành tựu mục đích 
của mình đúng lúc. 

Và lại nữa: 

Bằng tấm lòng từ thiện không gây tốn thương bất kỳ ai, 
ngươi sẽ có được của cải ốn định; với việc bố thí trong lúc 
chịu đựng điều không thoải mái, ngươi sẽ có được những 
người bạn đồng hành thân thuộc. 

Vỉ Diệu Pháp Báu Luận của ngài Thế Thân thuyết rằng từ việc 
làm từ thiện bằng chính đôi tay của mình, quý vị sẽ nhận được 
lượng của cải to tát. Vỉ Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích giải thích 
rằng “của cải ốn định ” có nghĩa là những của cải đó không bị ai 
xâm phạm và không bị lửa vv... hủy hoại. [378] 

Hơn nữa, có một cách thức giúp những người khác trở nên rộng 
lượng. Neu quý vị có một số của cải, hãy đến nhà các người keo 
kiệt, chưa từng bố thí, dù chỉ một vài lần. Với thái độ hoan hỷ và 
thư giãn, hãy dần dắt họ như sau: “Tôi thực sự có một số lượng 
lớn các tài vật. Tôi mong có một số người đến hỏi xin đế tôi 
hoàn thiện bố thí Ba-la-mật-đa. Do đó, nếu ngài có gặp những 
người hỏi xin, thì thay vì quay lưng đi và chang bố thí gì, hãy 
lấy tài vật của tôi đế bố thí cho họ. Hoặc hãy dần họ đến với tôi 
và hãy hoan hỷ với sự rộng lượng của tôi ”. Việc này không làm 
hao hụt tài sản của các người keo kiệt này và họ sê hoan hỷ thực 
hiện lời yêu cầu của quý vị. Theo cách thức này thì họ gieo một 
hạt giống đế loại bỏ tính keo kiệt. Bằng cách thức từ từ làm quen 
với hành động này, họ sẽ cho đi một ít tài sản của mình và bớt 
tham chấp một chút. Rồi cứ như thế, sự giảm thiếu tham chấp 
của họ sẽ lên mức thông thường, cứ như thế, họ sê bớt tham 
chấp rất lớn. Như là thông lệ, hãy bố thí những thứ mà quý vị sở 
hữu cho những ai như là thầy trụ trì, thầy, các học trò và bạn bè, 


204 



mà vốn là những người tham chấp nhiều và không thế bố thí, và 
bố thí cho những ai không như thế nhưng lại chang có gì đế bố 
thí, và sau đó khiến cho họ cúng dường cho tam bảo thay vì quý 
vị tự làm. Hành động này của quý vị sẽ tạo ra rất nhiều công 
đức. Nó hóa giải các phiền não của một số người, đáp ứng 
nguyện vọng thực hành giáo pháp trong số tha nhân, tập hợp 
mọi người lại chung quanh quý vị và giúp họ tinh tấn. 

Tuông tự vậy, nếu quý vị không có tài sản riêng thì quý vị có 
thế tạo dựng tài sản bằng một nghề tay chân hay một công việc 
rồi bố thí nó đi. Hoặc quý vị có thế kế cho người khác nghe một 
câu chuyện đạo, trong đó thậm chí những người cùng đinh hay 
đau khố cũng mong muốn được bố thí. Hoặc là tự đưa những kẻ 
xin bố thí đến nhà các người giàu có và có tín tâm và giúp đỡ tố 
chức bố thí trong phạm vi mà quý vị có thế. Lại nữa, khi phân 
loại tài vật bố thí, hãy bố thí những thứ tốt trước và bố thí tất cả 
các tài vật dùng cho mục đích thiện nguyện. 

(4)) Vật bố thí 

Phần này có hai nội dung: 

1 . Giới thiệu vắn tắt vật bố thí được và vật không được bố 
thí 

2. Giải thích chi tiết vật bố thí được và vật không được bố 
thí 

(a”)) Giới thiệu vắn tắt vật bố thí được và vật không được 
bố thí 

Nói tóm lược, các Bồ-tát nên bố thí tha nhân những vật dụng có 
thế mang lại ngay lập tức các xúc cảm thú vị mà vốn không có 
các nguyên nhân gây ra sự tái sinh đau khố và sẽ mang ích lợi 
tối hậu cho họ, do việc hoặc là xoá sạch tội lỗi của họ hoặc đặt 
họ vào với công đức. Ngay cả khi những thí vật này không tức 
khắc mang lại hạnh phúc, các Bồ-tát vẫn nên bố thí nếu chúng 
mang lại lợi lạc sau cùng. Các Bồ-tát không được bố thí những 


205 



vật gây đau đớn tức khắc và cuối cùng gây tốn hại hoặc những 
vật đem lại sự thú vị truớc mắt nhung cuối cùng lại gây tốn hại. 

(b ”)) Giải thích chi tiết vật bố thí được và vật không được 
bố thí 

Phần này có hai nội dung: 

1 . Giải thích chi tiết về vật nội thân được và không được bố 
thí 

2. Giải thích chi tiết về vật ngoại thân được và không được 
bố thí 

(1”)) Giải thích chi tiết về vật nội thân được và không được 
bố thí 

Một khi quý vị đã hiếu rõ về cách mà những vật nội thân không 
được dùng đế bố thí, quý vị sê biết được ý nghĩa của điều trái 
ngược: những gì mà quý vị nên bố thí. Do đó, trước tiên, tôi sẽ 
giảng về vật không dùng đế bố thí. Có ba ý: 

1 . Bố thí không thích họp về phưong diện thời gian 

2. Bố thí không thích họp về phưong diện mục đích 

3. Bố thí không thích hợp về phưong diện người hỏi xin vật 
thí 

(a”)) Bố thí không thích họp về phưotig diện thời gian 

Ngay từ lúc đầu, các Bồ-tát bố thí cho mọi chúng sinh thân thế 
của các ngài vv... một cách thức hoàn toàn chân thành. Tuy 
nhiên, dù quý vị có thế được yêu cầu, thì đừng bố thí nhục thân 
mình vv... cho đến khi nào quý vị phát triển được thái độ đại bi. 
Rồi quý vị sẽ không phải tuyệt vọng trước nồi khó khăn khi 
được yêu cầu bố thí những vật này. Bồ-tát Học Luận dạy rằng: 1 

Đâu là sự tinh tấn đã khiến ngưoi nản chí? Đó là khi một 
người có sức lực nhỏ bé lại đảm nhiệm hành động nặng nề 


1 BA207 ẩíksasamuccaya Vaidya 1961b: 79; D3940: Khi 34a2-3. 
206 



hoặc mở rộng trong một thời gian dài; hoặc là khi những ai 
có tín tâm chưa hoàn toàn chín muồi lại đảm nhiệm những 
thao tác khó khăn, chang hạn như bố thí thịt da của mình và 
vv.... Mặc dù những Bồ-tát mới bắt đầu này đã bố thí thân 
thế mình cho tất cả mọi chúng sinh, họ vẫn né tránh việc sử 
dụng thân thế không đúng lúc. Neu không thì họ sẽ tuyệt 
vọng khi có những chúng sinh đến hỏi xin bố thí thịt da của 
họ và như thế, làm tiêu tốn vô lượng kết quả tốt do việc 
phung phí hạt giống Bồ-đề tâm của họ. [380] Do đó, Hư 
Không Bảo Vẩn Kinh {Kinh hỏi về báu vật từ hư không} dạy 
rằng: ”Các ước nguyện chưa đúng lúc là hoạt động ma quỷ”. 

Nhập Bồ-đề Hành Luận cũng dạy rằng: 1 

Đừng bố thí thân thế của ngưoi 
khi lòng bi mần chưa thanh tịnh. 

Bằng mọi giá, hãy thí thân đế đạt mục tiêu cao cả 
trong kiếp này và những kiếp về sau. 

(b”)) Bố thí không thích họp về phưong diện mục đích 

Đừng bố thí thân thế quý vị cho mục đích nhỏ nhoi. Nhập Bồ-đề 
Hành Luận dạy rằng: 2 

Đừng hại thân vì lý do vụn vặt 
Nó dùng cho tu tập giáo pháp tối cao 
Theo cách này ngưoi sê nhanh chóng 
hoàn thảnh mục đích của các chúng sinh. 

Kh i từ trong tầm nhìn về mình, quý vị đã không còn các chướng 
ngại đế bố thí - bao gồm keo kiệt và vv... - và khi từ trong tầm 
nhìn về tha nhân, {quý vị} có một mục đích về việc thành tựu 


1 BA208 BCA: 5.87. 

2 BA209 BCA: 5.86. 


207 



các mục tiêu của nhiều chúng sinh cần mà mục đích này vốn to 
tát hơn việc thân thí của quý vị, thì đừng bố thí thân thế và vv... 
nếu đuợc hỏi xin. Khi quý vị đuợc yêu cầu bố thí thân thế vv... 
cho những mục đích sai trái, nhu giết chóc chang hạn, vốn làm 
nguy hại quý vị và nguời khác thì hãy đừng bố thí nó dầu chỉ là 
tạm thời. 

(c”» Bố thí không thích hợp về phương diện người hỏi xin 

Đừng bố thí tay chân vv... cho các ác thần hay cho kẻ bị ác thần 
nhập yêu cầu với chủ tâm gây hại bởi vì điều này sê gây tốn 
thương cho họ. Đừng bố thí khi người điên hay người có tâm 
thần không ốn định yêu cầu bởi vì những người này không thật 
tâm yêu cầu và các đòi hỏi của họ không đáng quan tâm. Chang 
những sẽ chang phạm giới nếu không bố thí cho họ mà sẽ phạm 
giới nếu bố thí. 

Tùy duyên, ngoài những trường hợp trên quý vị nên bố thí thân 
thế mình nếu được yêu cầu. Ngoài ra, có hai cách thức bố thí 
thân the: (1) Chặt đứt tay chân rồi bố thí hoàn toàn và (2) Tự 
giao nộp mình tạm thời cho người khác đế làm nô bộc chang 
hạn đế viên thảnh mục đích tôn giáo của họ. 

(2”)) Giải thích chi tiết vật bên ngoại thân được và không 
được dùng để bố thí 

Phần này có hai nội dung: 

1 . Cách thức không bố thí vật ngoại thân 

2. Cách thức bố thí vật ngoại thân 

(a”)) Vật ngoại thân không được bố thí 

Phần này có năm ý: [381] 

1 . Bố thí không thích họp về phương diện thời gian 

2. Bố thí không thích họp về phương diện vật thí 

3. Bố thí không thích họp về phương diện người nhận 

4. Bố thí không thích họp về phương diện vật chất 

5. Bố thí không thích họp về phương diện mục đích 


208 



(1”)) Bố thí không thích hợp về phựoTig diện thời gian 

Một ví dụ của hành động này là bố thí cơm sau bữa trưa cho 
người xuất gia hay người thọ giới một ngày. 

(2”)) Bố thí không thích hơỊ> về phương diện vật thí 

Việc bố thi; không phù họp về phương diện vật thí chang hạn là 
bố thí thức ăn và thức uống thừa cho một người giữ giới; bố thí 
thức ăn và thức uống bị ô nhiễm, dính phân, nước tiếu, nướng 
miếng, nước mũi, đồ bị nôn ra và máu mủ; bố thí tỏi, hành, thịt, 
rượu hoặc đồ ăn uống đã bị dính những thứ này cho những 
người cử những thứ này hay đang giữ giới cấm dùng những thứ 
này, mặc dù họ có thế cũng muốn dùng những thứ này; bố thí 
một đứa trẻ, một người nô bộc hoặc những đối tượng tương tự - 
ngay cả khi quý vị đã giải thích rõ ý nghĩa của việc bố thí và 
những người này vui vẻ chấp thuận - theo yêu cầu của một 
người mà quý vị không ưa thích, của ma quỷ, yêu tinh, cho kẻ 
thích gây gố, kẻ vô ơn hay đãng trí; bố thí thức ăn uống không 
tốt lành và ngay cả bố thí thức ăn uống tốt lành nhưng với số 
lượng không điều độ cho người bệnh; bố thí thức ăn thơm ngon 
khi được yêu cầu của những người cực kỳ tham ăn vốn đã no đủ 
rồi; và bố thí kinh điển cho những triết gia ngoại đạo thích 
thương mãi, đang tìm chồ chỉ trích, hoặc không muốn học hỏi ý 
nghĩa của kinh điển. Đó là cách thức diễn đạt trong Bồ-tát Địa - 1 
Hãy tìm hiếu thêm chi tiết trong Quvết Định Yeu Luận 
( Viniẩcaya-samgrahani )'. 2 

Neu ngươi bố thí một bản kinh văn Phật giáo đầy đủ theo 

yêu cầu của những người có trí tuệ non kém thì ngươi đã 


1 BA210 Bbh, VVogihara 1971:126; D4037: Wi 68b4-5. 

2 BA211 Viniscaya-samgrahani D4038: Zi 39a3-b2. {tên khác Yogã- 
caryã-bhũmi-nirnaya-samgraha tức Du-già Hạnh Địa Định HỢp 
Luận}. 


209 



phạm giới. Neu ngươi xin thỉnh kinh từ người khác rồi bố thí 
cho họ thì ngươi cũng phạm giới. Neu ngươi bố thí nhưng 
lòng nghĩ rằng ngươi có thế khêu gợi sự hứng thú nơi họ 
hoặc khiến họ hành trì giáo pháp thâm diệu thì ngươi sẽ 
không phạm giới. [382] Neu ngươi bố thí một bản văn giáo 
thuyết dối trá hay một tập luận do những triết gia ngoại đạo 
soạn thảo cho các chúng sinh có tín tâm sau khi ngươi đã in 
chép nó ra hay từ cuốn sách mà ngươi sẵn có hay xin được 
của những người khác thì ngươi đã phạm giới. 

Các Bồ-tát xóa bỏ kinh văn của các triết gia ngoại đạo mà họ sở 
hữu và in chép kinh Phật hoặc phải nhận thức rằng kinh văn 
ngoại đạo không hề có thực chất, phải thông báo rõ ràng cho 
người khác biết hay tốt hơn là xóa bỏ chúng đi và in chép các 
kinh Phật. 

Neu có người hỏi xin quý vị, một vị Bồ-tát, một xấp giấy trắng 
dự định đế in chép kinh thì quý vị phải hỏi: "Người định làm gì 
với xấp giấy này”. Neu câu trả lời là "Tôi sẽ dùng nó vào mục 
đích thương mãi ” và đó là xấp giấy mà quý vị dự định dùng đế 
in chép kinh thì không nên bố thí. Neu quý vị có một khoản tiền 
tương đương với trị giá xấp giấy thì hãy bố thí {số tiền} cho 
người ta. Neu không đủ số tiền tương đương với lượng giấy đó 
và không thế bố thí tiền lần giấy, thì quý vị sẽ chang phạm giới. 

Neu quý vị không định dùng chồng giấy trắng cho một mục đích 
tôn giáo, thì sẽ thật là vui sướng đế khiến chồng giấy đó được 
trở nên hữu dụng qua việc bố thí nó đi. Cũng giống vậy, ngươi 
sẽ không phạm giới nếu không đáp ứng lời hỏi xin bố thí chồng 
giấy đó xuất phát từ tham vọng chuyến tải một quyến sách có 
nội dung thật sự xấu xa. Cũng cùng như thế cho trường hợp có 
người xin giấy đế in chép một nội dung xoàng xĩnh. Nhưng hãy 
ý thức rằng quý vị sẽ phạm giới nếu từ khước lời yêu cầu của 
một người muốn in chép một bản văn có nội dung cao thượng. 


210 



(3”)) Bố thí không thích họp về phương diện ngưòi nhận bố 
thí 

Một ví dụ về bố thí cho người nhận không thích họp là việc bố 
thí một kinh văn theo yêu cầu của một người trong khi quý vị 
vẫn mong muốn tìm hiếu văn bản này - quý vị vẫn chưa nắm 
được mục đích của văn bản nhưng không còn bị dính mắc của 
sự keo kiệt. 

Lý do vì sao việc cho này lại không thích họp được nêu ra sau 
đây. Bố thí giáo pháp này là nhắm vào bất kỳ trong ba mục đích: 
(1) Loại bỏ tính keo kiệt (2) hoàn tất việc đại huân tập tuệ giác 
tối thượng và (3) viên thành mục tiêu lớn lao của những người 
khác. Như vậy, nếu quý vị không bố thí thì quý vị vẫn có thế 
hoàn thành hai mục đích còn lại trong khi, nếu bố thí, hai mục 
đích này sẽ không còn được thực hiện nữa. [383] Quý vị không 
cần thực hiện mục đích thứ nhất vì trong trường hợp này, quý vị 
không còn tính bủn xỉn nên chang cần loại bỏ phiền não này. 
Nếu quý vị không bố thí thì quý vị sẽ thấy sự huân tập tuệ giác 
tối thượng sẽ tăng trưởng trong lúc, nếu bố thí thì sự tăng trưởng 
sẽ không bằng. Hơn nữa, nếu quý vị không bố thí thì quý vị sẽ 
thành tựu được sự huân tập tuệ giác tối thượng vì lợi lạc và hạnh 
phúc của toàn bộ chúng sinh và như vậy, quý vị sẽ có thế mang 
hạnh phúc đến cho người hỏi xin cũng như tất cả các chúng sinh 
khác. Trong khi nếu quý vị bố thí thì chỉ có một chúng sinh 
được hạnh phúc mà thôi. 

Các mục đích lớn, nhỏ đều được đề cập theo cách thức này trong 
Bồ-tảt Địa} Nhập Bồ-đề Hành Luận cũng dạy rằng: 1 2 “Đừng bỏ 
cái lớn vì cái nhỏ”. Do đó, ở đây không chỉ có vấn đề không 
phạm giới nếu không bố thí. 


1 BA212 Bbh, VVogihara 1971:126-127; D4037: Wi 68b6-69a6. 

2 BA213 BCA: 5.83c. 


211 



Cách thức từ chòi bô thí là tránh dùng từ ngữ thô lỗ, như: "ta sẽ 
không bố thí vật ấy cho ngươi ” mà thông báo bằng phương tiện 
thiện xảo rồi mời người đó đi. 


Phương tiện thiện xảo có nghĩa như sau. Trước hết, với tâm ý 
thanh tịnh, các Bồ-tát cúng dường mọi vật sở hữu cho tất cả chư 
Phật và chư Bồ-tát mười phương. Đây cũng giống như cách thức 
các tỳ kheo giữ tăng y và các vật dụng tương tự và đế riêng ra 
trong ý nghĩ cho thầy trụ trì hay sư phụ của họ. Bởi vì các tỳ 
kheo đã cúng dường tăng y như vậy nên mặc dù họ đế dành vật 
dụng sở hữu nhưng lại được gọi là “các Bồ-tát sống trong gia 
đình tôn giả” 1 và dứt khoát là có công đức tăng trưởng vô lượng. 


Sau đó, các Bồ-tát giữ vật dụng sở hữu của mình làm tin như thế 
đó dành cho chư Phật và chư Bồ-tát. Neu có kẻ hỏi xin và nếu 
vật dụng ấy thích hợp cho kẻ này thì Bồ-tát sẽ bố thí với ý nghĩ 
“Tôi không có vật dụng sở hữu nào mà chư Phật và chư Bồ-tát 
lại không bố thí cho mọi chúng sinh ”. Neu vật dụng ấy không 
thích họp đế bố thí, thì tuỳ theo các vật dụng đã được của họ đã 
được cúng dường lên chư Phật và Bồ-tát theo cách thức tương tự 
nghi thức đế nhận vật dụng sở hữu của mình, các Bồ-tát thông 
báo cho người xin biết tình trạng và nói với từ ngữ dịu dàng 
“Này thiện nhân của tôi, vật này thuộc về người khác. Đây 
không phải là thứ mà ta có thế bố thí cho người”. Hoặc cách 
khác là Bồ-tát có thế bố thí số tiền gấp hai hay ba lần trị giá 
cuốn sách mà họ đã từ chối bố thí cho người xin. [384] Trong 
mọi trường hợp, thì người xin bố thí sẽ nghĩ về Bồ-tát như sau 
“Không phải là lòng tham chấp đã ngăn người này bố thí cuốn 


1 BA214 "Các Bồ-tát sống trong gia đình tôn giả" nghĩa là các tăng sĩ 
thuộc truyền thừa được xác định do bởi việc từ bỏ thế tục trong 
{gia đình đó} mỗi thành viên chỉ có một bộ y bát cũ tu tập những 
điều họ nên tiếp thu và tránh những gì họ nên xa bỏ. 

212 



sách cho ta; ông ấy không có quyền bố thí cuốn sách này”. 
Hành động này là sự rộng luợng của nguời khôn ngoan. 

(4”)) Bố thí không thích hợp về phưoTig diện vật chất 

Một số ví dụ cho việc bố thí không thích họp về phuong diện vật 
chất là bố thí cha mẹ; bố thí các thức ăn uống có sâu bọ; bố thí 
vợ, con, nô bộc vv... mà quý vị chua báo truớc hay đã báo truớc 
nhung họ không đồng ý; hoặc bố thí vợ, con là những nguời 
thuộc loại đã quen với sự tiện nghi. Mặc dù quý vị không nên bố 
thí vợ, con vv... đế phục vụ cho nguời khác, tôi đã bao gồm các 
bố thí này vào nhóm “vật chất” vì bố thí vật chất là hình thức bố 
thí đuợc nhất mạnh nhất. 

Quvết Định Yeu Luận dạy rằng ngay cả khi quý vị không thoả 
mãn một yêu cầu xin bố thí ba loại tăng y và bất kỳ loại y phục 
nào khác ngoài những loại y mà đức Phật đã cho phép nguời 
xuất gia đuợc sở hữu, quý vị sẽ không phạm lồi nếu quý vị 
không có thái độ tham chấp chúng và chúng là cần thiết đế quý 
vị nuôi duỡng công đức. Do đó, luận dạy rằng : 1 

Neu các Bồ-tát xuất gia bố thí vật dụng có dư - bao gồm các 
tăng y khác với tam y của họ - đã được đức Phật cho phép, 


1 BA215 Viniscaya-samgrahani. D4038: Zi 39al-3. Ba loại y tăng: lớp áo 
trong, áo giữa, và áo choàng ngoài cho một tăng hay ni. Các tăng 
ni phải luôn giữ một bộ y tăng. {Một bộ áo tăng (skt. kãsãya tên 
phiên âm: cà-sa) sẽ gồm ba loại áo hay ba thứ tăng y (hay tam y) 
tức là ba lớp áo cho tăng sĩ bao gồm: (1) nội y (skt. Antaravãsaka 
- tên phiên âm Y an-đà-hội) dùng mặc bên trong; (2) tăng y (skt. 
uttarãsanga - tên phiên âm Y uất-đa-la-tăng) dùng để mặc khi thọ 
trai, giảng kinh, lễ bái ... nên còn gọi là nhập chúng y; và (3) đại y 
(skt. sarpghãti - tên phiên âm Y tăng-già-lê) áo đắp ngoài chỉ dùng 
khi đi hành khất, lễ tháp, kính lễ cao tăng hay nghe kinh. Tăng Sĩ 
và Chiếc Áo Cà Sa. Thích Đồng Trí. Truy cập 10/10/2011. 
<http://www.phattuvietnam.net/nghiencuu/14930.html>} 


213 



vốn là tài sản của chính họ, và cần thiết đế duy trì sự thoải 
mái của họ, và rồi bố thí sau khi đã xem xét kỳ càng những 
nguời muốn có và hỏi xin thì họ sẽ không phạm lỗi. Ngay cả 
khi không bố thí thì họ cũng không phạm chút lồi nào nếu lý 
do không bố thí là vì mục đích nuôi duõng công đức và nếu 
họ không tham chấp vào chúng. 

Bồ-tảt Giới Kinh dạy rằng: 1 

Này Xá-lợi-phất, nếu các Bồ-tát lại cho đi ba loại tăng y của 
mình, đối xử với nguời hỏi xin quan trọng hon chính mình 
thì họ đã không tuỳ theo vài tham vọng {đế xem xét có nên 
bố thí không} . 

Do đó, nếu Bồ-tát xuất gia bố thí ba loại tăng y của họ thì họ sẽ 
phạm giới. [385] 

(5”)) Bố thí không thích hợp về phương diện mục đích 

Ví dụ cho việc bố thí không thích họp về phương diện mục đích 
là khi quý vị đáp ứng yêu cầu xin độc dược, khí giới, lửa hoặc 
rượu, vốn nhắm làm hại cho chính bản thân quý vị hay người 
khác; khi quý vị đáp ứng yêu cầu xin bố thí các món đế chơi và 
giải trí có quan can đến một hiểm hoạ bị ngăn cấm vì việc tích 
tích lũy các nguyên nhân tái sinh ở cõi thấp; hoặc khi quý vị đáp 
ứng yêu cầu xin, hay học về bẫy, ổ phục và vv... nhằm để săn 
bắt các chúng sinh. Điều này có nghĩa là thật sự không thích hợp 
ngay cả khi chỉ dần về các thứ này nhằm mục đích gây hại cho 
sinh mạng và tài sản của họ. Một số ví dụ khác là bố thí đất đai 
hay ao hồ khi mà chúng được hỏi xin đế gây hại chúng sinh cư 
ngụ trong các vùng nước hay đất khô; bố thí cho nhà cầm quyền 


1 BA216 Trích dẫn này của Bồ-tát Giới Kinh {skt. Bodhisattva- 
prãtimoksa } là từ trong Bõ-tát Học Luận {skt. Siksãsamuccaya } 
Vaidya 1961b: 80; D3940: Khi 81b4-5. 

214 



những nơi chốn này đế làm hại người sinh sống ở đó; hoặc khi 
được hỏi xin những vật thí bởi một người mà quý vị không ưa, 
thì thay vào đó lại đem bố thí cho kẻ thù của người này. 

(b”)) Cách thức bố thí vật bên ngoài (vật ngoại thân) 

Quý vị phải bố thí vật ngoại thân nếu thời điểm bố thí không bị 
đạo sư ngăn cấm nhận vật thí đó và nếu việc bố thí cho người 
này là phù hợp và thích đáng. Hơn thế nữa, nếu quý vị, với tư 
cách người bố thí là một cá nhản ngược lại với điều giải thích 
trên {tức là bản thân người cho vì lý do gì đó không thích hợp 
đế giữ vật thí} và tham chấp kinh văn, thì quý vị phải bố thí cho 
người hỏi xin và những ai mong muốn hiếu kinh văn này, ngay 
cả khi quý vị vẫn chưa hoàn tất áp dụng nó. Nói thế này, nếu 
quý vị có bản thứ hai thì quý vị bố thí bản này và nếu không có 
thì bố thí chi phí in chép kinh văn. Neu quý vị không có tiền thì 
dứt khoát là quý vị nên bố thí kinh văn với ý nghĩ: “Dù với việc 
bố thí này, tôi có thế vần còn tối dạ trong kiếp này nhưng điều 
đó không sao; tôi sẽ không dung thứ cho lòng tham chấp của 
mình ”, 

về vật chất, quý vị phải bố thí tất cả ngoại trừ những thứ liệt kê 
ở trên. Neu quý vị là nhà cầm quyền và có người hỏi xin vợ con 
của người khác và vv... thì thật không thích họp đế đáp ứng yêu 
cầu bố thí này qua việc chia rẽ gia đình của họ nhưng quý vị có 
thế bố thí cho họ toàn bộ gia đình và nhà ở và các thứ tương tự 
cùng nhau. Cũng như vậy, quý vị phải đáp ứng yêu cầu bố thí đồ 
chơi mà với các thứ này không thế trở thành nguyên nhân khiến 
người ta tái sinh cõi thấp; bố thí các bầy không làm hại chúng 
sinh khác; bố thí đất khô hoặc ao hồ mà chúng sinh trú ngụ khi 
không có sự nguy hiểm nào xảy ra; và bố thí đồ ăn, thức uống 
không có sâu bọ. [386] Thậm chí quý vị cũng nên bố thí thuốc 
độc, khí giới, lửa và rượu nếu có người xin đế nhằm đem lại lợi 
cho chính họ và người khác. 


215 



vấn: Ngài phải làm gì khi bố thí vật chất và có hai người cùng 
hỏi xin, một người thì nghèo và người kia thì giàu? 


Đáp: Nấu quý vị cùng gặp hai người ngay từ đầu này và có thế 
đáp ứng yêu cầu của cả hai thì cứ bố thí. Tuy nhiên, nếu quý vị 
không thế làm như vậy thì trước tiên quý vị phải nghĩ: “Ta sẽ 
đáp ứng yêu cầu của người nghèo kia ” và làm việc đế bố thí cho 
người này. Như vậy, quý vị phải cho người giàu có biết tình 
hình và nói lời lẽ dịu dàng: “Bạn ơi, tôi đã dự tính ngay lúc đầu 
sẽ bố thí vật này cho người nghèo khó kia ” và bố thí tài vật cho 
người không có tài sản. 

Tôi đã viết các cách thức tu học các loại bố thí khác nhau vì 
chúng cực kỳ quan trọng cho những người mới hành trì giới Bồ- 
tát. Ngoại trừ vài trường họp đặc biệt, tôi đã giải thích tất cả 
theo chủ ý của Bồ-tảt Địa . 1 

(b)) Phải làm gì nếu không thể bố thí 

Trong trường họp lòng bám chấp chế ngự, khi có người hỏi xin, 
quý vị hãy nghĩ như sau: “Tài vật này và bản thân tôi chắc chắn 
sẽ xa rời nhau bởi cái chết; Nó sẽ bỏ ta và ta sẽ bỏ nó. Vậy thì, 
ta cũng có thế hoan hỷ bố thí vật này, đặt nó vào chồ hữu dụng, 
chia tay nó cũng giống như tại thời điểm chết đi. Neu ta bố thí 
thì ta sẽ không tham chấp của cải vào phút giây ta lìa đời. Ta sẽ 
không hối hận và lòng ta sè hoan hỷ và vui sướng ”. 

Nếu quý vị không thế bố thí ngay cả khi quý vị đã quán chiếu 
theo cách này, sau đó thông báo cho người hỏi xin bằng phương 
tiện của ba điều mà họ nên biết. Việc này được mô tả trong Cư 


1 BA217 một thí dụ về một trường hỢp đặc biệt sẽ là lời giải thích về 
cách thức dẫn dắt một người keo kiệt trở nên rộng lượng (LRCM: 
378). Đây là trường hợp đặc biệt vì thông thường quý vị phải hỗ 
trỢ. 

216 



sĩ Ugra Vẩn Kinh ^ vốn thuyết điều quý vị nên nói: 'Tôi là 
nguời mới tu tập Đại thừa và tôi vẫn là nguời có căn cơ và thiện 
căn chua chín muồi. Tôi cũng bị ảnh huởng bởi thái độ thiếu 
rộng luợng. Hơn nữa, tôi là nguời chấp mạnh mẽ vào quan điếm 
về ngã và về nhận thức thuờng hằng của ngã và các thuộc tính 
của ngã. Do đó, hỡi nguời trác tuyệt, hãy thứ lồi và đừng đua tôi 
vào tình thế khó xử. Tôi sẽ cố gắng làm thoả mãn những ý tuởng 
của các ngài và của tất cả chúng sinh”. [387] Theo Bồ-tát Học 
Luận, điều này nhằm loại trừ lồi lầm tiếp theo của từng việc 
đánh mất tin tuởng của nguời khác, nhung không loại trừ đuợc 
lồi lầm của sự keo kiệt, một lỗi lầm nơi Bồ-tát mà tất cả đều 
nhìn vào. Tuy nhiên, duờng nhu thực hiện điều này có thế ngăn 
ngừa việc phạm trọng giới về việc không bố thí giáo pháp và tài 
sản do tính keo kiệt. Ba-la-mật-đa Tập Luận cũng dạy rằng: 1 2 

Nếu nguơi không thể bố thí do căn cơ quá thấp 
Mặc dù có nguời đến hỏi xin 
Đe tránh cho họ không bị tủi thân 
hãy an ủi họ với ngôn từ mềm mỏng 

Từ nay nếu có nguời đến xin bố thí 

hãy cố gắng không đế họ tủi thân và tuyệt vọng 

và sửa chữa khuyết điểm keo kiệt. 

Het lòng cố gắng đoạn trừ sự bám chấp. 

(c)) Dựa vào các biện pháp đối trị các chưÓTig ngại trong việc 
bố thí 


1 BA218 Trích dẫn về cư Sĩ Ugra Cầu vấn Đại Thừa Kinh {skt. Ãrya- 
grha-paty-ugra-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra } D63: Nga 264b5- 
265a4 từ trong Tập Bồ-tát Học Luận {skt. ẩiksãsamuccaya } Vaidya 
1961b: 14-15; D3940: Khi 14aí-15a4. 

2 BA219 PS: 1.57-58; D3944: Khi 221bl-2. 


217 



Theo những chi tiết được tìm thấy trong Quvết Định Yeu Luận, 
{skt. Yogă-caryã-bhũmỉ-nỉrnaya-samgraha được dịch là Du-già 
Hạnh Địa Định Hợp Luận} có bốn chướng ngại sau: 


(1) ) Chướng ngại không quen bố thí 

(2) ) Chướng ngại tài sản sa sút 

(3) ) Chướng ngại tham chấp 

(4) ) Chướng ngại không nhìn thấy mục đích 

(1) ) Chưóng ngại không quen bố thí 

Chướng ngại không quen bố thí là khi quý vị không muốn bố thí 
cho người hỏi xin ngay cả khi quý vị có tài vật đế bố thí. Biện 
pháp đối trị là tránh phạm khuyết điểm không quen bố thí bằng 
cách nhanh chóng tỉnh thức, xem xét tình trạng và quán chiếu: 
“Khuyết điếm này dứt khoát là hậu quả của sự không quen bố 
thí trước đây của ta ” và: “Hơn nữa, nếu ta không bố thí vật này, 
ta cũng sẽ không thích bố thí trong kiếp sau”. Do đó, hãy rộng 
lượng. 

(2) ) ChưÓTig ngại tài sản giảm thiếu 

Chướng ngại tài sản giảm thiếu là khi quý vị không cảm thấy 
rộng lượng bởi vì quý vị có ít của cải. Biện pháp đối trị là bố thí 
sau khi quý vị mong muốn chấp nhận nồi khố của sự nghèo khó 
với ý nghĩ: “Trong suốt thời gian trôi lăn trong luân hồi, ta đã 
không giúp đỡ tha nhân và đã phải chịu nhiều nồi khố không thế 
chịu đựng nỗi như đói, khát vv... cũng như là phải bị khống chế 
của một tác nhân nào khác - mà đó chính là nghiệp ban đầu của 
ta. [388] Bởi thế, ngay cả nếu ta chết từ nồi khố của cuộc đời 
này do giúp đỡ người khác, thì chỉ có tốt hơn cho ta khi rộng 
lượng; trong khi quay lưng đi với người hỏi xin thật là điều 
không phải. Ngay cả khi không có những tài vật kia, ta sẽ vẫn sẽ 
sống như một số loài cây dại 

(3) ) Chưóng ngại tham chấp 


218 



Chướng ngại do tham chấp là khi quý vị không cảm thấy độ 
lượng chừng nào quý vị vẫn còn bám chấp những vật chất cực 
kỳ hấp dần và quý giá vốn được đem bố thí. Biện pháp đối trị là 
nhanh chóng nhận biết khuyết điểm tham chấp của quý vị rồi 
suy nghĩ “Nhận thức sai lầm cho rằng ‘ta hạnh phúc ’ trong mối 
liên hệ đến thứ có bản chất là khố sẽ đem lại khố đau cho ta 
trong trong tưong lai”. Hãy hiếu điều này, đoạn trừ tâm tham 
chấp và bố thí tài vật của quý vị. 

(4)) Chưóng ngại không nhìn thấy mục đích 

Chướng ngại không thấy được mục địch là khi quý vị không 
hiếu biết lợi ích của việc đạt giác ngộ hoàn hảo, vốn phụ thuộc 
vào bố thí, nhưng lại nghĩ về lợi ích có nhiều của cải rồi mới bố 
thí. Biện pháp đối trị là nhanh chóng nhận biết khuyết điểm này 
và xem xét cách thức, mà nói chung, tất cả các vật do duyên sinh 
huỷ diệt lập tức theo từng thời điểm, và nói riêng, của cải cũng 
sẽ tiêu tan và lìa xa quý vị; và sau đó hoàn toàn hồi hướng công 
đức bố thí cho mục đích đại giác ngộ. 

Nếu quý vị bố thí mà chỉ nghĩ đến nghiệp quả của bố thí là của 
cải và những thứ tưong tự thì quý vị sẽ có nhiều của cải nhưng 
sẽ không đạt giải thoát cũng giống như các thưong gia bố thí 
không do dự tất cả hàng hóa của họ cho người khác đánh đổi lấy 
một cái giá là lợi nhuận, nhưng lại không nhận được công đức. 
Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên dạy rằng: 1 

“Từ sự bố thí cho người này 

ta sê nhận về một phần thưởng to tát”. 

Cho và nhận như thế được xem thấp 

Thành muốn lợi lạc trong kinh doanh. 


1 BA220 Tứ Bách Kệ Tụng (skt. Catuh-sataka-sastra-karika-nama) 
5.95; D3846: Tsha 6a7. 


219 



(2”) Bố thí thuần túy bằng ý nghĩ 

Việc bố thí thuần túy bằng ý nghĩ có nghĩa là sau khi đến chồ 
vắng nguời, quý vị huớng tâm vào trong, với động co thuần 
khiết và tín tâm từ đáy con tim, quý vị kiến tạo bằng các ý tuởng 
một luợng khống lồ bất khả tu nghi các vật thí phong phú và 
quán tuởng là mình đang cúng duờng cho tất cả các chúng sinh 
khác. [389] Việc này làm tăng truởng vô luợng công đức không 
mấy khó khăn, và hon nữa, đây là sự bố thí của các Bồ-tát thiện 
tri nhu đề cập trong Bồ-tát Địa? Tuy Đồng Tử vấn Kinh 1 2 dạy 
rằng đây là việc đuợc hoàn tất bởi những ai không có của cải 
nhung cũng vẫn thích họp những nguời giàu có. 

Những cách thế này dành cho các Bồ-tát thiện tri bố thí khi họ 
không có của cải và công ăn việc làm cho đến khi họ đạt đuợc 
mức thứ nhất {địa đầu tiên}, quả vị hoan hỷ địa mà tại đó không 
còn sự nghèo khó về của cải. Bồ-tảt Địa dạy rằng: 3 

Như vậy, đây là cách thức bố thí của các Bồ-tát thiện tri khi 
họ không có của cải và cho đến khi họ đạt quả vị hoan hỷ 
địa. Vì Bồ-tát hoan hỷ địa đạt được quả vị siêu vượt các cõi 
tái sinh nghèo khó nên họ cũng của cải bất khả cạn kiệt trong 
tất cả các kiếp. 

(d”) Tóm tắt 

Sau khi quý vị đã thọ Bồ-tát giới, hãy có các khấn nguyện tu học 
cách thực hành bố thí ở các mức độ cao, và rồi sau đó hãy hành 
trì các pháp này. Hãy thông hiểu và tu học những điều được 
phép làm và không được làm trong các cách thức bố thí mà quý 
vị có thế tiến hành ngay lập tức như đã giải thích bên trên. 


1 BA221 Bbh, VVogihara 1971:126; D4037: Wi 68b3-4. 

Z BA222 Đông Tử vấn Kinh (skt. Subãhu-pariprcchã) D70: Ca 156a4-b5. 

3 BA223 Bbh, VVogihara 1971:126; D4037: Wi 68b3-4. 

220 



Cụ thế là quý vị phải dựa vào các biện pháp đối trị sự keo kiệt 
về thân thế, của cải và các thiện căn của quý vị. Sau khi quý vị 
đã cố gắng tinh tấn đều đặn trong pháp bố thí, quý vị phải phát 
tâm hoan hỷ trong việc thực hành và phải khởi lên cảm xúc nuối 
tiếc vì đã không luyện tâm theo cách thức này sớm hon. Bởi vì, 
nhu Đồng Tử vẩn Kinh 1 đã dạy rằng một khi quý vị làm điều 
này, quý vị sẽ có thế hoàn tất đuợc bố thí Ba-la-mật-đa không 
mấy khó khăn trong một kiếp sống khác, trong khi nếu quý vị 
chịu thua không làm gì và bỏ nó qua một bên, thì, không những 
quý vị sẽ liên tục bị ô uế bởi các lỗi rất nặng, mà trong những 
kiếp khác, các nguời cũng sẽ không muốn tiến hành bố thí, và 
nhu thế điều đó sẽ trở nên vô cùng khó đế nhập Bồ-tát hành. 
[ 390 ] 

Hon nữa, Bồ-tát Học Luận dạy rằng : 2 

Tâm Bồ-đề là gốc rễ của các bố thí nhu thế 
Vậy nên, đừng từ bỏ động co này đế làm bố thí 
Đấng Chiến thắng đã dạy ”Hình thức bố thí tối thuợng trên 
thế gian 

là uớc muốn bố thí kèm với tâm Bồ-đề ”. 

Do đó, hãy toàn tâm {giữ chánh niệm} với Bồ-đề tâm - tức là 
nền tảng của các Bồ-tát hạnh - hãy tu tập, hãy cầu giải thoát và 
hãy khấn nguyện đế trở nên giác ngộ tạo nên gốc rề của tất cả 
mọi bố thí và loại bố thí tối cao, nên hãy tu tập chăm chỉ các 
điều này. Đây là điếu mấu chốt tuyệt vời đuợc tống kết ý nghĩa 
trong Đồng Tử vấn Kỉnh. 


1 BA224 Đồng Tử vấn Kinh D70: Ca 157a6. 

Z BA225 PS: 1.61; D3944: Khi 221b4. 


221 



222 



Chương 11: Trì Giói Ba-la-mật-đa 

(ii) Cách thức tu tập trì giới Ba-la-mật-đa 
(a’) Trì giớUà gì? 

(b’) Cách bắt đầu tu tập trì giới 
(c’) Phân loại giới luật 
( r) Giới luật kiềm chế 
(2’) Giới luật tích luỹ công đức 
(3’) Giới luật hành động vì lợi lạc chúng sinh 
(c’) Cách tu tập 
(d’) Tóm tắt 




(ii)) Cách thức tu tập đức hạnh trì giới 

Phần này có năm nội dung: 

1. Trì giới là gì? 

2. Cách thức bắt đầu nuôi duỡng đức hạnh trì giới 

3. Phân loại giới luật 

4. Cách thức tu tập 

5. Tóm tắt 


(a’) Trì giới là gì? 

Trì giới là một thái độ kiêng tránh, huớng tâm thức xa khỏi việc 
gây hại chúng sinh khác cũng nhu là những gốc rễ của các nguy 
hại nhu thế. Do đó, quý vị thực thi việc trì giới Ba-la-mật-đa 
bằng cách dần dần tăng trưởng thói quen với thái độ nói trên đến 
khi quý vị đạt được thành tựu. Tuy nhiên, đây không phải là 
trường hợp quý vị tiến hành trì giới Ba-la-mật-đa đến chồ viên 
mãn trong thế giới bên ngoài qua việc đưa các chúng sinh đến 
một trạng thái thoát khỏi tất cả các nguy hại. Neu không, bởi vì 
vần còn chúng sinh chưa thoát khỏi nguy hại, chư Phật nhập thế 
trong quá khứ đã không thế thành tựu được việc hoàn thiện hạnh 
trì giới của các ngài - điều này vốn phi lý - và do đó, không thế 
dần dắt chúng sinh từ noi nguy hại đến chốn tự do. Bởi thế, dù 

223 



mọi chúng sinh trong thế giới bên ngoài có thoát hay không 
thoát được sự nguy hại cũng không khác biệt nhau trong ngữ 
cảnh này; tu tập hạnh trì giới chỉ là sự thuần thục trong nội tâm 
của quý vị với thái độ kiêng tránh, xa lánh việc hại người. Nhập 
Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Ở đâu chúng sinh như cá có thể được chuyển dời 
Noi mà chúng sẽ không hề bị giết? 

Do đó, bằng cách thành tựu thái độ kiêng tránh 
Ngưoi đạt giới hạnh Ba-la-mật-đa. [391] 

Mặc dù đức hạnh trì giới được phân ra thành ba loại [trì giới 
kiềm chế, trì giới huân tập công đức, trì giới hành vi vì lợi lạc 
chúng sinh], trong nội dung này, nó được giảng giải như là thái 
độ kiêng tránh theo nghĩa của hạnh trì giới kiềm chế - nhánh 
chính trong ba phân loại. Hon nữa, về phưong diện động cơ, 
chính mười điều giới loại bỏ mười điều ác 2 ; và về phương diện 
nó thực sự là gì, chính bảy điều giới, vốn là bản chất hành động 
của của thân và khấu, là sự kiên tránh bảy điều bất thiện. Nhập 
Trung Luận Thích (. Madhvamakãvatãra-bhãsva ) của ngài 
Nguyệt Xứng dạy rằng: 3 


1 BA226 BCA.-5.il. 

2 MUỜi điều thiện (thập thiện đạo) và mười điều bất thiện (thập bất 
thiện đạo) thật ra là các nói trái ngược nhau khi giữ giới không vi 
phạm các điều bất thiện tức là thi hành mười điều thiện. Mười điều 
bất thện cần tránh bao gồm giết hại, trộm cắp, tà dâm (ba giới về 
thân), nói dối, nói vu khống, nói lời vô nghĩa, nói lăng mạ, dèm 
pha (4 giới về khẩu), tham lam, sân hận, và cố chấp những quan 
điểm sai trái (si) (3 giới về ý). Như vậy ba điều thuộc về thân và 
bốn điều thuộc về khẩu lập nên 7 điều giới. 

3 BA227 Madhyamakãvatãra-bhãsya (MAVbh) chú giải về 
Madhyamakãvatãra 2.1a;D3862: Ha 231a2-4. Đây là cách dùng theo ý 
nghĩa của một số gốc từ Phạn ngữ có thể tạo thành từ mới s'ito (nghĩa là 
"giới"): s'i ("để xuống"), s'i ("trì theo") and syai {cọ. slta) (nghĩa là 
"làm hạ nhiệt"). 

224 



Nó được gọi là trì giới vì nó không dung nạp phiền não, vì nó 
không cho lỗi lầm phát sinh, vì nó là nguồn mát mẻ dập tắt ngọn 
lửa của niềm đau thưong hay vì nó là chồ dựa của sự hoàn hảo 
bởi do nó là nguyên nhân của hạnh phúc. Hon nữa, nó được đặc 
trưng bởi bảy điều giới. Chúng được Ba phấm tính: không tham 
chấp, không hận thù và chánh kiến chính làm động co thúc đấy 
của chúng. Do đó, trì giới được giảng giải như là thập đạo 
nghiệp {mười con đường của hành vi} trong nội dung bao hàm 
động co. 

(b’) Cách thức bắt đầu tu tập hạnh trì giói 

Là một người phát tâm cầu giác ngộ {Bồ-đề tâm} và phát 
nguyện tu tập Bồ-tát hạnh, quý vị đã hứa mang lại cho mọi 
chúng sinh trang nghiêm trì giới của chư Phật toàn hảo; do đó, 
quý vị phải thành tựu các mục đích của mọi chúng sinh, về việc 
này, trước hết quý vị phải phát triển sức mạnh hạnh trì giới 
thanh tịnh của chính quý vị; bởi vì nếu sự trì giới của chính 
mình không được thanh tịnh và suy thoái, thì quý vị sẽ đọa sinh 
cõi thấp và do đó, quý vị sẽ không thế viên thành lợi lạc của 
chính quý vị huống chi là lợi lạc của người khác. Bởi thế, một 
khi bắt đầu hành động vì lợi lạc của người khác, hãy đề cao trì 
giới của quý vị. Quý vị cần tập trung cao độ vào việc trì giữ nó 
và kiềm chế hành vi của mình. Đừng buông lơi chút nào. Ba-la- 
mật-đa Tập Luận dạy rằng: 1 

Những người cố gắng mang đến cho tất cả chúng sinh 

Sự trang nghiêm từ hạnh trì giới của chư Phật toàn hảo 

trước tiên tịnh hóa trì giới của chính họ; 

Với trì giới thanh tịnh, họ phát triển uy lực. [392] 


Và: 


1 BA228 PS: 2.1, 2.48; D3944; Khi 221b4, 224al-2. 


225 



Nếu ngươi không thể thành tựu lợi lạc cho mình vì phạm 
giới 

Thì uy lực đâu đế lo lợi lạc cho người? 

Do đó, những ai phấn đấu vì lợi ích tha nhàn 
Không buông lơi việc tu tập trì giới. 

Hơn nữa, trì giới thanh tịnh được dựa trên việc tu tập - như đã 
được ghi thành điều luật - tiếp thu điều gì và đừng làm điều gì. 
Hơn nữa, việc này phụ thuộc vào một thái độ mạnh mẽ và bền bỉ 
mong muốn trì giữ giới. Như vậy, hãy phát tiến một ước nguyện 
trì giới của quý vị qua việc quán chiếu trong một thời gian dài 
về những hậu quả nghiêm trọng khi phạm giới và những lợi ích 
của trì giới. 

Liên quan đến điều thứ nhất, hậu quả nghiêm trọng của việc 
phạm giới, Bci-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng : 1 

Do đó, hãy thấy được nồi sợ hãi khôn tả 
Và đoạn trừ điều phải đoạn trừ dù là nhỏ nhất. 

Do đó, một khi đã khiếp sợ các hậu quả nghiêm trọng từ những 
hành động sai trái của mình, quý vị phấn đấu kiềm chế không đế 
tái phạm, dù là lỗi nhỏ nhặt nhất. Hãy nghĩ như tôi đã giảng giải 
trước đây về hậu quả nghiêm trọng của thập bất thiện hành - tức 
là các hành vi thô lậu nhất vốn không thích hợp . 2 

về phương diện lợi ích của việc giữ giới, tôi đã giảng giải ở 
phần trước 3 và nội dung này cũng được đề cập trong Ba-la-mật- 
đa Tập Luận 1 của ngài Thánh Dũng {Ãryasũra} vĩ đại. 


1 BA229 PS: 2.49ab; D3944: Khi 224a2. 

2 BA230 LRCM: 158-203; Đại Pháp quyển 1, chương 14 and 15. 

3 BA231 LRCM: 269-270; Great Treatise 1:342-343. 

226 



Những tố chất thiêng liêng, những khả năng của con người, 
nhờ đó mà hoan hỷ 

Và niềm hỷ lạc tối thượng và những mùi vị tối thượng là sự 

diệu kỳ của các giác thế 

Có điều gì tuyệt vời hon đến từ giới luật? 

Ngay cả chư Phật và giáo pháp cũng khởi sinh từ đấy. 

Hon nữa, tuỳ thuộc theo việc trì giới dòng tâm thức của quý vị 
dần dần phát triển; việc tu tập của quý vị trở nên sánh cùng với 
chư Bồ-tát-ma-ha-tát 1 2 , vốn có bản tánh bi mẫn; và quý vị sẽ đạt 
trí huệ siêu phàm thanh tịnh loại bỏ được tất cả các mầm mong 
của hành vi sai trái {ác nghiệp}. Những trang sức thế tục, khi 
được mang trên mình các người rất trẻ và rất già, làm họ trông 
rất buồn cười và do đó là xấu xí. Nhưng bất kỳ người nào có 
trang nghiêm giới luật - già, trẻ hay trung niên - cũng đều hoan 
hỷ; do đó, nó là thứ trang sức tốt nhất. Mùi hưong ngọt ngào của 
giới luật danh tiếng tỏa khắp muôn phưong trong khi các mùi 
hưong ngọt ngào khác phải theo hướng gió và do đó bị hạn chế. 
[393] Kem tẩm mùi đàn hưong, vốn giải nhiệt, bị cấm dùng cho 
các người xuất gia nhưng nước giải nhiệt phiền não thì không bị 
cấm và là thích hợp cho họ. Một kẻ bắt chước dáng vẻ bên ngoài 
của một người xuất gia nhưng có được hạt ngọc giới luật thì siêu 
việt hon người khác. Bci-la-mật-đa Tập Luận 3 dạy rằng: 

Giới luật là con đường thành tựu đặc biệt 

Thành tựu ngang bằng những ai có bản tánh bi mẫn, 

và có được bản tánh vô song của tuệ giác tối thượng. 

Không chút tỳ vết, đó là loại trang nghiêm tốt nhất. 


1 BA232 PS: 2.47; D3944: Khi 223b6-224al. 

2 Thuật ngữ Phạn là Bodhisattva-mahasattva dịch nghĩa là đại Bồ-tát. 
Riêng thuật ngữ maha-sattva hàm ý sự thanh tịnh vĩ đại. Bồ-tát ma- 
ha-tát là tên phiên âm thường thấy trong các kinh Hán-Việt. 

3 BA233 PS: 2.60-61; D3944: Khi 224b3-5. 


227 




Đó là mùi hương ngọt ngào lan tỏa tam giới 
và là nước thơm không cấm người xuất gia dùng. 

Ngay cả những kẻ bắt chước đắp y, nếu trì giới luật 
Họ sẽ hơn hắn những người còn lại. 

Hơn nữa, những lợi ích khác cũng khởi sinh từ việc trì giới: mặc 
dù quý vị không dùng lời lẽ khôn khéo và không cố gắng hết sức 
trong gian nan, quý vị sẽ tự nhiên huân tập được ngay tức khắc 
những nguồn tài lực cần thiết; ngay cả không có vũ lực hay đe 
dọa mà tất cả chúng sinh đều đảnh lề quý vị; không có đồn đại 
phù phiếm về dòng họ quý vị; những người trước đây chưa hề 
biết hay giúp đỡ quý vị thì nay lại đối xử tử tế với quý vị một 
cách tự nhiên; chư thiên và người đều tôn quý hạt bụi dưới bước 
chân quý vị và mang về đế thờ tự. Ba-ìa-mật-đa Tập Luận dạy 
rằng 1 : 

Ngay cả khi không nhắc đến hay trải qua gian khó 

Ngươi lập tức tích luỹ các nhu yếu và sự phục vụ 

Chang hề đe dọa mà cả thế giới bái yết ngươi 

Ngươi có được uy lực mà chẳng cần dụng công hay chịu cực 

nhọc. 

Ngươi thuộc loại người mà chang ai dám lộng ngôn. 

Thậm chí những kẻ không quen biết ngươi từ trước 
Chắng hề giúp đỡ hay đáp ứng các thứ ngươi cần 
Đeu bái yết ngươi - một người hành trì giới hạnh. 

Thiện nhân sùng bái hạt bụi được bàn chân ngươi gia hộ, 
Khấu đầu trên đó; chư thiên và người đều cúi đầu 
Đặt bụi trên đỉnh đầu và mang theo tất cả những gì thỉnh 
được. [394] 


1 BA234 PS: 2.62-64; D3944: Khi 224b5-7. 

228 



Do đó, người trì giới thuộc vê dòng truyên thừa tôi thượng. 


Thiện tri thức vốn quán chiếu kỹ những lợi ích và hậu quả 
nghiêm trọng trên đây phải trì giới của họ như được giảng giải 
trong Ba-ìa-mật-đa Tập Luận I 1 

Do tham chấp hạnh phúc của họ {chúng sinh}, chư Bồ-tát 
không phạm giới luật, vốn cần được giữ gìn. 


Và 


Bởi vì ngưoi điều phục chính mình, ngưoi có được hạnh 
phúc; 

Bởi vì ngưoi có trang sức được xưng tụng bởi bậc thiện tri, 
ngưoi giữ gìn giới luật; 

Khi viên thành mọi pháp tu, 

Hãy nưong dựa hoàn toàn vào giới luật mà không kiêu ngạo. 

Hon nữa, sau khi quý vị đã xua đi nỗi sợ hãi thuần túy về các 
cảnh giới đau khố và ước mong đối với sự thù thắng của chư 
thiên và cõi người, hãy trì giới của mình vì việc đưa mọi chúng 
sinh trong giới luật. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng : 2 

Bất cứ người nào phát nguyện xác lập giới luật thuần tịnh 
Mồi chúng sinh trong thế giới vô lượng 
Và dựa vào giới luật đế làm lợi cho thế gian 
Được gọi là trì giới Ba-la-mật-đa. 

Do đó, hãy xua đi nồi sợ hãi về các giới khốn khố 

Và ước mong đến các diệu kỳ của những vuông quốc và địa 

vị thanh cao; 


1 BA235 PS: 2.49cd, 2.51c-52b; D3944: Khi 224a2-3,224a4. 

2 BA236 PS: 2.59,2.65; D3944: Khi 224b2-3,224b7. 


229 



Gìn giữ giới luật không hoen ố và hãy dựa trên 

Sự trì giới vì ngươi đang phấn đấu vì lợi lạc của thế gian. 

(c’) Phân loại giói luật 

Có ba loại giới luật 

1 . Giới luật kiềm chế 

2. Giới luật huân tập thiện hạnh 

3. Giới luật hành động vì lợi lạc chúng sinh 

(1’) Giới luật kiềm chế 

Bồ-tát Địa dạy rằng giới luật kiềm chế là bảy điều của biệt giải 
thoát giới. 1 Do đó, giả sử có người đã thọ biệt giải thoát giới và 
cũng hành trì Bồ-tát giới, thì giới luật kiềm chế hoặc là những 
điều biệt giải thoát giới thực thụ của nhóm các cư sĩ hay tăng sĩ, 
hoặc là một thực hành kiềm chế hay kiêng tránh vốn có liên 
quan đến các điều giới thật sự đó. [395] Lại nữa, giả sử có 
những người đã thọ Bồ-tát giới mà vốn không thuận tiện đế thọ 
nhận biệt giải thoát giới, thì giới luật kiềm chế chính là sự tu tập 
kiềm chế và kiêng tránh, không thực hiện các hành vi sai trái về 
bản chất hay bất kỳ hành vi nào bị giới cấm vốn liên quan đến 
các điều luật biệt giải thoát giới. 

(2’) Giói luật huân tập công đức 


1 BA237 Bảy loại trong biệt giải thoát giới được liệt kê theo người nhận 
giới: Tỳ-kheo {skt. bhikkhu} và tỳ-kheo ni {bhikkhunĩ}; sa-di nam 
{skt. sãmanera} và sa-di nữ {skt. sãmanerĩ}, nam CƯ sĩ {skt. 
upãsaka} và nữ cư sĩ {skt. upãsikã}, và học tôn ni {sikkhãmãnã} 
để trở thành một tỳ kheo ni [Sau hai năm trì giới để xem có thể đủ 
duyên trở thành tl-kheo ni] {Ở đây thuật ngữ học tôn ni được 
người dịch dùng chiếu theo chữ Phạn của nó đồng thời nhận thấy 
có sự khác biệt về cách xác định trong một số tài liệu phật giáo 
Việt ngữ dùng chỉ người mới gia nhập tăng đoàn trong vòng hai 
năm tập sự và thường gọi là học nũ). 

230 



Giới luật huân tập thiện hạnh {công đức} có nghĩa là quý vị 
chuyên chú vào các thiện hạnh, nhu sáu Ba-la-mật-đa chang 
hạn, rồi phát triển các thiện hạnh mà quý vị chua phát triển trong 
tâm thức, tránh không làm tốn hại đến các thiện hạnh mà quý vị 
đã phát triển và tăng cuờng cả hai lên một tầm cao hon. 

(3’) Giói luật hành động vì lợi lạc chúng sinh 

Giới luật hành động vì lợi lạc chúng sinh có nghĩa là quý vị 
chuyên chú vào lợi lạc của mười một loại chúng sinh và sau đó 
hoàn tất các mục tiêu của họ trong kiếp này và các kiếp sau theo 
một phưong thức thích hợp mà không có hành vi sai trái nào . 1 
Bởi vì tôi đã đề cập chi tiết đến các điều nói trên trong tác phấm 
Lộ Trình Cơ Bản Đe Tỉnh Giác 2 của ta, nhất định quý vị nên đọc 
đi đọc lại tác phấm này. 

Như vậy, bởi vì các biệt giải thoát giới là một phưong diện của 
giới luật cho các tu sĩ xuất gia đã thọ Bồ-tát giới, chúng không 
được tách riêng khỏi Bồ-tát giới. Lại nữa, trong ba lớp giới luật, 
giới luật kiềm chế - tức là các biệt giải thoát giới thật sự hay là 
việc tu tập xúc tiến những gì được tiếp thu hay từ bỏ những gì bị 
kiêng tránh - thật cực kỳ quan trọng trong giai đoạn khởi đầu, 
ngay cả đối với các Bồ-tát tu tập theo cách này. Quyết Định Yeu 
Luận dạy rằng : 3 


1 BA238 Mười một loại chúng sinh {thập nhất chủng chúng sinh} là (1) 
người cần sự giúp đỡ; (2) người bối rối để có được phương tiện 
đúng đắn; (3) người giúp đỡ; (4) người phiền não do sợ hãi; (5) 
người phiền não do đau buồn; (6) người nghèo khó; (7) người 
mong muốn nơi trú ngụ; (8) người muốn hài hoà tinh thần; (9) 
người hành vi đúng đắn; (10) người hành vi sai trái; và (11) người 
cần được giữ giới bởi các năng lực siêu nhiên. 

2 BA239 Byang chub sems dpa'i tshut khrims kyi mam được chi tiết hoá từ 
byang chub gzhung tam, Tatz 1986:115, 121-132. Tên ở đây là Tshut 
khrims ỉe'u mam bshad. 

3 BA240 Viniscaya-samgrahani {Quyết Định Yếu Luận} P5539: 80.5.5-7. 

231 



Trong ba phương diện của giới luật, thì giới luật kiềm chế 
bao gồm và đạt mức hai giới luật kia; khi ngươi hành trì và 
giữ gìn giới luật kiềm chế thì ngươi cũng hành trì và giữ gìn 
hai giới luật kia và khi ngươi không hành trì và giữ gìn giới 
luật kiềm chế thì ngươi cũng không hành trì và giữ gìn hai 
giới luật kia. Hậu quả là nếu giới luật kiềm chế của các Bồ- 
tát thoái chuyến thì tất cả các giới luật khác cũng thoái 
chuyển. 

Neu quý vị nghĩ rằng biệt giải thoát giới là dành cho các bậc 
Thanh Văn, nếu quý vị bỏ qua các phép tắc luật lệ và nghiêm 
cấm của giới này và nói rằng: ”CÓ những điều giới khác, các 
Bồ-tát giới, đế hành trì” thì quý vị không nắm được điểm mấu 
chốt của việc tu tập Bồ-tát giới bởi người ta thường nói rằng giới 
luật kiềm chế là nền tảng và nguồn gốc của hai loại giới luật kia. 
[396] 

Hơn nữa, khía cạnh chủ yếu của giới luật kiềm chế là kiêng 
tránh thực hiện các hành vi sai trái về bản chất. Hơn nữa, tất cả 
các thừa, thấp và cao, đều dạy rằng việc kiêng tránh thực hiện 
các hành vi sai trái về bản chất là việc kiêng tránh thập bất thiện 
nghiệp, vốn cấu thành từ điểm then chốt của các sai lầm chính 
yếu trong hành vi sai trái về bản chất. Quý vị phải ngăn chặn 
một cách đúng đắn chính thân, khấu, ý của mình, qua việc 
không cho phép dù một tia ý loé lên của động cơ đơn thuần cho 
mười hành vi sai trái đó. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng : 1 

Đừng để cho mười thiện hành thoái chuyển 

Đó là đạo pháp đến diệu lạc quả vị cao hay giải thoát 

Bằng cách trì giữ các giới này, ngươi đạt mục tiêu của mình 


1 BA241 LRCM: 371.13. 

232 



vốn là quán chiếu đặc biệt, trong đó, ngươi nghĩ về việc 
giúp đỡ chúng sinh 

Hãy kiểm soát thân, khẩu, ý ngươi thật đúng đắn 
Phật thuyết “giản ngôn: đây là giới”. 

Mọi giới luật gồm trong nền tảng này 
Vậy nên hãy trì giới kiềm chế. 

Đạo sư Nguyệt Xứng cũng giảng giải tu tập trì giới Ba-la-mật-đa 
là xa lánh mười hành vi bất thiện trong chương trì giới Ba-la- 
mật-đa của tác phấm Nhập Trung luận Thích của ngài và những 
lời giảng giải này cũng được thế hiện trong nhiều bộ kinh, như 
Bồ-tát Địa chắng hạn. Do đó, nếu từ đầu quý vị luyện tâm qua 
sự kiềm chế như được đề cập ở trên thì quý vị sè dề dàng thành 
tựu hai loại giới luật kia. 

(c’) Cách thức tu tập 

Quý vị tu tập ba loại giới luật trong sự liên hệ với sáu phạm trù 
tối thượng 1 và sáu Ba-la-mật-đa. Khi quý vị tu tập kết họp với 
sáu Ba-la-mật-đa thì sự rộng lượng của hạnh trì giới sẽ xác lập 
các chúng sinh khác trong hạnh trì giới sau khi quý vị đã tự ốn 
định chính mình trong đó. Các Ba-la-mật-đa còn lại được đề cập 
ở trên . 2 

(e’) Tóm lược 

Đừng đế suy yếu mà hãy ngày càng tăng cường tâm giác ngộ 
{tâm Bồ-đề} - nền tảng của các Bồ-tát hạnh - là gốc rễ của việc 
tiến hành trì giới và vv.... Đó cũng là cách tốt nhất từ bỏ việc 


^áu phạm trù tối thượng tức là: (1) Nền tảng tối thượng, (2) Các vật 
thí tối thượng, (3) Mục đích tối thượng, (4) Phương tiện thiện xảo 
tối thượng, (5) Hồi hướng tối thượng, và (6) Thanh tịnh tối 
thượng. Xem lại giải thích chi tiết trong chương 9.(c').l Phân loại 
bố thí. 

Z BA242 LRCM: 371.13. 


233 



gây hại cho bất kỳ chúng sinh nào. Hãy thiết tha thực hành đức 
tính trì giới của những bậc đã đạt quả vị cao và rồi hãy tu duỡng 
tâm mình. [397] Hãy thành tâm học hỏi tức khắc những gì cần 
theo, những gì cần bỏ và bắt đầu hành trì giới luật của một Bồ- 
tát bậc thấp. Cụ the là hằng ngày hãy thuờng xuyên rèn luyện 
một thái độ kiêng tránh những hành vi mà quý vị biết là sai trái 
về bản chất, nhu muời hành vi bất thiện chang hạn, và những 
hành vi sai lạc do bị ngăn cấm. Lại nữa, trong số những giới 
cấm này, hãy nồ lực lập đi lập lại việc áp dụng thái độ kiêng 
tránh đối với các vi phạm trọng yếu về các giới mà quý vị đã thọ 
nhận. Một khi quý vị làm nhu vậy, quý vị sẽ có khả năng thành 
tựu Bồ-tát hạnh trong một kiếp khác nhu là một hậu quả hoạt 
hoá tuông ứng về duyên khởi với ít khó khăn và gian khó hon. 
Tuy nhiên, nếu quý vị xem nhẹ những điều này, quý vị sẽ liên 
tục bị ô nhiễm bởi trọng tội và phạm giới; hon nữa quý vị sẽ 
không thế nào tu học Bồ-tát hạnh trong nhiều kiếp. Do đó, từ 
nay hãy phấn đấu cho các thực hành này. 


234 



Chương 12: Nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 


(iii) Cách tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 
(a’) Nhẫn nhục là gì? 

(b’) Cách thức bắt đầu tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 
(c’) Phân loại nhẫn nhục 

(1 ’) Phát triển nhẫn nhục bất kế nguy hại xảy ra cho 
mình 

(a”) Ngung sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ làm 
hại mình 

(1 ”) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ 
ngăn trở hạnh phúc của mình và những kẻ gây 
đau khô cho mình 

(a)) Chứng minh rằng sân hận là không đúng 

(1) ) Phân tích về mặt đối tuợng thì sân 
hận là không chính đáng 

(a’)) Phân tích cho thấy bất kế đối 
tuợng có tự chế đuợc hay không, thì 
sân hận là không chính đáng 
(b’)) Phân tích cho thấy bất kế là ngẫu 
nhiên hay bản năng, thì sân hận là 
không chính đáng. 

(c’)) Phân tích cho thấy bất kế sự gây 
hại là trực tiếp hay gián tiếp, thì sân 
hận là không chính đáng 
(d’)) Phân tích cho thấy bất kế nguyên 
nhân thúc đây kẻ gây ác, thì sân hận là 
không chính đáng 

(2) ) Phân tích về mặt chủ quan thì sân hận 
là không chính đáng 

(3) ) Phân tích về co bản, thì sân hận là 
không chính đáng 

(a’)) Phân tích nguyên nhản của việc 
gây hại và sự sai sót từ đâu 


235 



(b’)) Phân tích sự cam kết của mình 
(b)) Chỉ ra rằng lòng bi mẫn là phù hợp 
(2”) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai 
ngăn trở sự tôn kính, tiếng tăm hay danh dự của 
mình và với những ai xem thường mình hoặc 
những ai nói lời xúc phạm hay khó nghe về mình 

(a) ) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những 
người ngăn trở mình ba sự việc -sự tôn kính, 
tiếng tăm hay danh dự 

(1) ) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn thiếu 
các phấm tính tốt đẹp 

(2) ) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn có 
các khiếm khuyết 

(3) ) Sự cần thiết hoan hỷ nhờ có những ai 
ngăn trở sự tôn kính và vv... của mình 

(b) ) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những 
ai xem thường hoặc nói những lời xúc phạm 
hay khó nghe về mình 

(b”) Ngừng cả sự không hài lòng với thành công của 
những người gây hại lần sự thoả thích khi họ gặp rắc 
rối 

(2’) Phát triển nhẫn nhục chấp nhận khố đau 
(a”) Lý do phải dứt khoát chấp nhận khố đau 
(b”) Cách thức phát triển sự chấp nhận 

(1”) Bác bỏ ý nghĩ cho rằng khi khố đau xảy đến 
thì đó là tuyệt đối khó chịu. 

(2”) Chứng minh rằng chấp nhận khố đau là phù 
hợp 

(a) Quán chiếu về các phấm tính tốt của khố 
đau 

(b) Quán chiếu về các thuận lợi của sự chịu 
đựng các gian khó khổ đau 

(1)) Quán chiếu về các lợi lạc cốt lõi 
chang hạn như sự giải thoát và vv... 


236 



(2)) Quán chiếu về lợi ích của việc xua 
tan khô đau bât khả tư luờng {đau khô 
khôn luờng} 

(c) Cách thức mà việc chịu đựng khố đau 
không còn khó nữa nếu mình từng buớc làm 
quen với nó, bắt đầu với khố đau nhỏ 
(c”) Giải thích chi tiết từ các quan điểm của các nền 
tảng 

(3’) Phát triển nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp 
(d’) Cách tu tập 
(e’) Tóm tắt 


*ẩb 

(iii) Cách tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 

Giải thích về cách tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa gồm có năm 
nội dung: 

1 . Nhẫn nhục là gì? 

2. Cách bắt đầu nuôi duỡng nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 

3. Phân loại nhẫn nhục 

4. Cách thức tu tập 

5. Tóm tắt 

(a’) Nhẫn nhục là gì? 

Nhẫn nhục là (1) không chú trọng đến nguy hại xảy ra cho bản 
thân, (2) chấp nhận khố đau phát sinh trong dòng tâm thức quý 
vị, và (3) xác tín về giáo pháp và giữ vững tín tâm. Có ba yếu tố 
không tuong họp với các điều này: tuông phản với điều thứ nhất 
là sự thù hận; với điều thứ hai là sự thù hận và thiếu can đảm; 
với điều thứ ba là thiếu lòng tin và không ua thích. Nhẫn nhục 
Ba-la-mật-đa có nghĩa là quý vị đon thuần hoàn tất việc tạo điều 
kiện cho một trạng thái của tâm mà ở đó quý vị đã ngừng đuợc 
sân hận và các xúc cảm tuông tự. Điều đó không phụ thuộc vào 
việc giải thoát cho tất cả chúng sinh khỏi các hành vi thiếu đạo 
đức {của họ}, bởi vì quý vị sẽ không thế nào làm việc này đuợc, 


237 



và bởi vì quý vị thành tựu hoàn tất mục tiêu của mình bằng cách 
rèn luyện tâm thức của chính mình. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy 
rằng: 

Kẻ hành xử tùy tiện nhiều nhu hu không 
Nguơi sẽ chang thế nào đối thay đuợc họ 
Nhung nếu đon thuần chiến thắng tâm sân hận 
Thì điều này khác chi đánh bại mọi kẻ thù. [398] 

Ở đâu nguôi kiếm cho đủ số da thuộc 
Đe bao trùm cả bề mặt thế gian đây? 

Chỉ cần mang một đôi dép da này 
Có khác chi phủ che toàn trái đất. 

Tuông tự thế, không thể nào đổi đuợc 
Vật bên ngoài, nhung nếu một khi 
Ta thay đi trạng thái của tâm mình 
Thì đâu cần đối thay các vật khác? 

(b’) Cách thức bắt đầu tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa 

Mặc dù có nhiều cách đế tu tập nhẫn nhục Ba-la-mật-đa, đế mở 
đầu, tôi sẽ giảng giải về quán chiếu lên các lợi lạc của sự nhẫn 
nhục và những khiếm khuyết của sự thiếu nhẫn nhục. Các lợi lạc 
này đuợc đề cập trong Bồ-tát Địa: 1 2 

Trước tiên, các Bồ-tát xem xét các lợi ích của nhẫn nhục. Họ 
nghĩ rằng “những người có lòng nhẫn nhục sẽ không có 
nhiều kẻ thù và sẽ không có nhiều phân ly với những người 
thân cận của họ. Họ sẽ có nhiều hạnh phúc và mãn nguyện. 
Họ sẽ không hối tiếc vào thời điểm lìa bỏ cõi đời và khi thân 
xác tan rã, họ cũng sẽ tái sinh vào hàng ngũ chư Thiên trong 


1 BA243 BCA: 5.12-14. 

2 BA244 Bbh, VVogihara 1971:195-196; D4037: Wi 105b3-6. 

238 



các cõi hạnh phúc ở trạng thái cao quý”. Bằng cách nhìn vào 
các lợi ích như vậy, họ cũng trở nên nhẫn nhục. Họ ứng xử 
với người khác trong việc trì giữ nhẫn nhục, và họ cũng tán 
thán lòng nhẫn nhục. Khi nhìn thấy những người có đức tính 
nhẫn nhục, họ lấy làm hoan hỷ và lòng tràn ngập niềm vui. 

Bci-ìa-mật-đa Tập Luận dạy rằng: 1 

Được dạy rằng “Nhần nhục là phưong cách hay nhất 
Khắc phục khuynh hướng xem thường lợi ích tha nhản 
Nhẫn nhục, đối trị sai sót sân hận, 

Bảo vệ mọi toàn hảo của thế gian này 

Nhẫn nhục là trang sức đẹp nhất của người dũng mãnh 

Uy lực lớn nhất của các bậc tu khố hạnh 

Và là dòng nước dập tắt lửa ác tâm 

Nhẫn nhục rửa bớt đi nguy hại của đời này và kiếp khác. 

Những mũi tên trong lời nói từ những ai vô kỷ luật 
Bị lụt cùn bởi giáp nhẫn nhục của thượng nhàn 
Những kẻ vô luân sau này dâng lời hoa mỹ 
Vốn vì sự hấp dần bởi vỏ trang sức của danh thom. [3 99] 

Lại nữa: 


Nhần nhục cũng là thợ khéo chạm khắc sắc thân Phật 
Trang nghiêm thành hảo tướng cho các phấm hạnh tuyệt vời. 

Như vậy, ngài Thánh Dũng {skt. Ãryasũra - tác giả của Ba-la- 
mật-đa Tập Luận } tán dưong nhẫn nhục bởi nhiều lợi lạc mà nó 
mang lại: nó ngăn không cho quý vị quay lưng bỏ lại lợi ích của 
người khác do các cảm nhận sai lạc của chúng sinh; nó giúp quý 


1 BA245 PS: 3.3-5, 3.8bc; D3944: Khi 225al-3,225a5. 


239 



vị ngưng khởi tâm sân hận, vốn là kẻ thù hủy diệt nhiều thiện 
căn; nó là món trang sức quyến rũ vì nó chịu được tác hại của 
những ai có chút quyền lực; nó là sức mạnh siêu việt của những 
tu sĩ khố hạnh, vốn bị giày vò bởi phiền não; nó là dòng nước 
dập tắt đám lửa lớn của ác tâm; nó là áo giáp không thế bị đâm 
thủng bởi các mũi tên tà kiến của những người hành xử vô kỷ 
luật; nó là thợ khéo tạc tượng kim thân Phật, thu hút ánh mắt và 
tâm thức chúng sinh. Hon nữa, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy 
rằng : 1 

Kẻ nào tinh tấn tu tập và chiến thắng được sân hận 

Được hạnh phúc trong kiếp này và cả những đời sau. 

Khi quý vị thường xuyên có nhẫn nhục, quý vị sẽ không làm hư 
hoại thái độ hoan hỷ của mình, do đó, quý vị luôn luôn hạnh 
phúc, ngay cả trong đời này. Hon nữa, nhẫn nhục kết thúc sự tái 
sinh vào cõi thấp trong các kiếp sau, khiến tái sinh một cách đặc 
biệt trong các cảnh giới hạnh phúc và cuối cùng mang đến sự tốt 
đẹp chắc chắn, do đó, một cách tối hậu, quý vị sẽ được hạnh 
phúc trong kiếp này và những kiếp sau. 

Hãy quán chiếu về các lợi lạc này cho đến khi quý vị đạt đến 
một xác quyết mạnh mẽ, chắc chắn về mối quan hệ nhân quả, 
trong đó những lợi lạc như vậy phát sinh từ nhẫn nhục. 

về những khiếm khuyết của sân hận, những khiếm khuyết vô 
hình đề cập sau đây. Nhập Bồ-đề Hành Luận thuyết : 2 

Bất kỳ những thiện hạnh nào, 

Như hạnh bố thí và cúng dường các Thiện Thệ {skt. sugata} 

Mà ngưoi đã huân tập được qua cả ngàn kiếp lượng 


1 BA246 BCA: 6.6cd. 

2 BA247 BCA: 6.1. 
240 



Tất cả đều tiêu tan trong một thoáng hận sân. 

Ngài Thánh Dũng nêu lên vấn đề này một cách chính xác nhu 
đuợc trình bày trong Nhập Bồ-đề Hành Luận. Văn-thù-sư-lợi Du 
Hỉ Đại thừa Kinh {skt. Maiyuẩrĩ-vikrĩậỉta-nãma-mahãyãnã- 
sũtra) có đề cập đến việc thiện đức tích lũy trong hàng trăm 
kiếp luợng bị tiêu hủy và Nhập Trung Quán Luận của ngài 
Nguyệt Xứng cũng dạy rằng thiện đức tích lũy qua nhiều trăm 
trung kiếp tu tập bố thí và trì giới Ba-la-mật-đa sẽ bị tiêu tan với 
chỉ một thoáng ý nghĩ sân hận. [400] 

về việc nguời thọ nhận và các thọ nhận sự sân hận hủy hoại nhu 
thế phải là ai, thì một số cho rằng là các Bồ-tát, trong khi một số 
khác lại khắng định là một nguời thọ nhận thông thuờng. Ý kiến 
thứ nhất phù họp với câu kệ sau trong Nhập Trung Quán LuậnS 

Cho nên, một thoáng sân hận đến con Phật {một Bồ-tát} 

Phá hủy thiện đức phát khởi do bố thí và trì giới 

Đà tích lũy hon nhiều trăm kiếp luợng. 

Liên quan đến nguời khởi sân hận, Nhập Trung Quản Luận của 
ngài Nguyệt Xứng dạy rằng nếu sân hận bởi các Bồ-tát có thế 
phá hủy các thiện căn của họ, điều đó không nói đến sự sân hận 
của nguời không phải là Bồ-tát huớng đến các Bồ-tát. Bất kế 
việc liệu nguời nhận của sân hận này có đúng là một Bồ-tát hay 
việc liệu các khiếm khuyết đuợc hiếu vốn là nguyên nhân của sự 
sân hận là thật hay không thì việc hủy hoại của các thiện căn 
cũng sẽ giống nhu đã đuợc giải thích trên đây [nghĩa là thiện căn 
tích lũy suốt hàng trăm kiếp luợng bị tiêu tan]. 


1 BA248 MAV: 3.6ac; D3861: Ha 203a5-6. 


241 



Nói chung, sự phá hủy của các thiện căn không nhất thiết đòi hỏi 
sự sân hận hướng tới các Bồ-tát hay không phải Bồ-tát. Bồ-tát 
Học Luận dạy: 1 2 

Kinh thuộc Nhất Thiết Hữu Bộ {skt. Ãrya-sarvãstivãdin} 
cũng thuyết: đức Thế Tôn dạy “Này các tỳ kheo, hãy xem 
xét một tỳ kheo có tín tâm hạ bái hoàn toàn một bảo tháp có 
chứa móng tay và tóc của đức Phật”. 

“Bạch Thế Tôn, vâng”. 

“Này các tỳ kheo, vị này sẽ trải nghiệm trị vì như một vị 
Chuyến Luân Vưong một ngàn lần số lượng các hạt cát 
trong phạm vi tám mưoi bốn ngàn dậm dưới mặt đất được 
che phủ do thân thế của người này khi hạ bái - sâu cho đến 
lóp dĩa vàng chống đỡ trần gian“. 

Ke tiếp, tôn giả Ưu-ba-ly {skt. Upali}, lúc đó đang ở xa noi 
đức Phật đang ngồi, chắp tay cung kính bạch rằng: “Thế Tôn 
đã bảo rằng thiện căn của vị tỳ kheo này rất lớn. Bạch Thế 
Tôn, làm sao mà các thiện căn này lại có the cạn kiệt, giảm 
sút, xóa bỏ và tiêu tán?” [401] 

“Này ưu-ba-ly, khi một tội nhu ác ý đã xảy ra cho một đạo 
hữu thì điều đó tựa nhu một vết thuong hay một phế tật. 
Thật Ta {cũng} không thấy hết nổi toàn bộ tác hại của nó. 
Hỡi ưu-ba-ly, điều {tội lồi} này làm suy giảm, xóa bỏ và 


1 BA249 ắiksã-samuccaya D3940: Khi 84a2-7. 

2 Trích dẫn này thuộc về Phẩm Hộ Thọ Dụng Phước (quyển 10) Tập 
Bồ-tát Học Luận từ Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, có một bản dịch 
Việt của Thích Như Điển (dịch từ Hán văn - bản in 2010). có vài 
chi tiết sai biệt về nội dung của đoạn kinh văn này vốn có gốc Hán 
văn. Cũng tìm thấy một số bản dịch Anh ngữ nữa được phổ biến, 
chẳng hạn thư viện Đại Học Toronto Canada (Truy cập 30/10/2011 
<http://www.archive.org/details/sikshasamuccayacOOsantuoft>) 
cho thấy các bản Anh ngữ dù khác khác nhau về văn tự nhưng đều 
đồng nghĩa nên chúng tôi quyết định theo sát nội dung nguyên 
Bản Anh ngữ. 

242 



tiêu tán các thiện căn to tát đó. Cho nên, này ưu-ba-ly, nếu 
nguôi không cảm xúc ác ý lên một tàn cây cháy rụi thì có 
cần chi phải đề cập về việc cảm xúc {ác ý} đó huớng tới một 
thân xác có ý thức?” 

Lập thuyết của một số học giả: “ý nghĩa của việc phá hủy thiện 
căn là trong việc phá hủy khả năng trố quả nhanh chóng của 
những thiện đức truớc đây, quý vị làm chậm quá trình trố quả 
của chúng. Do đó, sân hận chẳng hạn, sẽ trổ quả truớc nhung 
chắc chắn không phải là truờng hợp các hạt giống thiện căn sẽ 
không trố quả khi gặp đủ duyên sau này, bởi vì, nếu cho rằng 
không có lộ trình thế tục nào có thế loại bỏ những nhân cần loại 
bỏ thì {lộ trình ấy cũng} không thế loại bỏ các hạt giống phiền 
não đuợc”. 

Đáp: Lập luận này là không có co sở bởi vì (1) ngay cả việc tịnh 
hóa theo đó phàm phu tẩy trừ các bất thiện đức bằng biện pháp 
đối trị của nó là bốn năng lực của sám hối cũng không phải là sự 
loại bỏ các hạt giống của nó; tuy nhiên, các hạt giống đó sẽ 
không thể trổ quả dù cho sau này chúng có thể gặp đủ duyên; (2) 
ngay cả khi thiện và bất thiện nghiệp, vốn đuợc hoạt dụng thông 
qua các quả riêng biệt của chúng, không bị mất đi các hạt giống, 
thì dù ngay cả các hạt giống đó gặp đủ các yêu cầu, chúng 
không còn có thể trổ quả đuợc; và (3) khi quý vị đạt đuợc trình 
độ cuối cùng và trình độ nhẫn nhục của giai đoạn chuấn bị [trình 
độ thứ 2 và thứ 3 của cấp độ thứ tu] thì quý vị không loại bỏ 
nhân của ác hạnh dần đến tà kiến và các cõi đọa sinh thấp; tuy 
nhiên, ngay cả khi gặp đủ duyên, nhân của ác hạnh không thế 
dần đến tà kiến và các cõi đọa sinh thấp đuợc nữa. 


243 



Hơn nữa, lập luận này là không có cơ sở bởi vì đoạn kệ đã trích 
dần ở phần trên [Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích của ngài Thế 
Thân] nói rằng: 1 

Khi các nghiệp khởi sinh luân hồi 
Có nghiệp nặng, có nghiệp gần kề 
Có cái quen thuộc, có cái đã gây truớc hết 
Trong số này, nghiệp ban đầu sẽ chín truớc. 

Bất kỳ thiện hay bất thiện nghiệp nào đang tựu quả thật sẽ tạm 
thời ngung cơ hội trố quả của một nghiệp khác; tuy nhiên, cũng 
không có nghĩa là {chúng ta} không thế xác lập đuợc rằng việc 
hoạt hóa của quả đi truớc có phá hủy thiện đức hay bất thiện đức 
không. Cũng không phù họp đế cho rằng: “việc phá hủy các 
thiện căn” có nghĩa là tạm thời trì hoãn quá trình trố quả; nếu 
không, điều phi lý theo đó là tất cả các nghiệp bất thiện mạnh 
mẽ phải đuợc xem là tác nhản hủy diệt của các thiện căn. [402] 

Do đó, liên quan đến vấn đề này, đạo su Thanh Biện {skt. 
Bhavaviveka} nói (nhu đã giải thích) 2 rằng trong cả truờng hợp 
tịnh hóa ác hạnh bằng bốn năng lực sám hối lần sự phá hủy các 
thiện căn với tà kiến và ác ý, thì các hạt giống của thiện nghiệp 
hay bất thiện nghiệp đều không thể thể trổ quả khi gặp đủ điều 
kiện đòi hỏi cũng giống nhu hạt đậu bị hu không thế trở thảnh 
cây giá dù có thế gặp đủ điều kiện. 

Hơn nữa, nhu đã giải thích 3 mặc dù quý vị gột rửa sự huân tập 
tội lồi thông qua việc tịnh hóa bằng bốn năng lực sám hối 4 , điều 


1 BA250 Abhidharma-kosa-bhasya D4090: Khu 94b4-5, cũng được trích 
dẫn trong LRCM: 188.16; Đại Pháp 1: 242. 

2 BA251 LRCM: 199-200; Đại Pháp 1: 255-256. 

3 BA252 LRCM: 201-202; Đại Phap 1: 257. 

4 Bốn năng lực của việc sám hối bao gồm: (1) Năng lực về hỗ trợ - 
nghĩ nhớ đến tất cả chúng sinh có thể bị làm tổn thương, phát Bồ- 
244 



này vẫn không mâu thuẫn với thực tế là quý vị làm chậm đi việc 
phát sinh các lộ trình tu tập cao hơn. Theo đó, đối với một số 
nguời, sân hận phá hủy của cải và thân thế quý hiếm của họ - 
tức là các quả tuơng ứng của việc bố thí và gìn giữ giới luật - 
nhung không thế phá hủy khả năng dề dàng tái tạo ra các thiện 
căn bởi việc bố thí và trì giới qua các ý nghĩa về hậu quả ứng xử 
tuơng họp một cách nhân quả của các thói quen bố thí và trì giới 
cũng nhu là thái độ kiêng tránh của họ. Đối với một số nguời 
khác, sân hận phá hủy sự xuất hiện liên tục của một loại ứng xử 
thiện đức tuơng họp nhân quả nhu là trì giới và vv..., nhung sân 
hận lại không phá hủy sự tạo thành của một thân quý hiếm, của 
các tài sản và vv.... Một số [Bồ-tát] chứng ngộ đuợc đạo pháp 
qua đó họ thăng tiến đến sự hoàn thiện trong một kiếp luợng nếu 
họ không khởi tâm sân hận đối với một vị Bồ-tát khác đã có linh 
kiến về sự giác ngộ sắp tới của mình (nhu đã giải thích ở phần 
trên ). 1 Nếu họ chỉ khởi một niệm sân hận đối với một vị Bồ-tát 
khác nhu vậy thì đạo pháp không bị loại bỏ ra khỏi dòng tâm 
thức của họ nhung sự tiến bộ trên lộ trình tu chậm lại theo độ dài 
của một kiếp luợng. 

Tóm luợc, cũng nhu trong truờng họp tịnh hóa bất thiện đức, 
không cần thiết tịnh hóa từng hậu quả ứng xử, về việc phá hủy 
thiện đức, không nhất thiết phải phá hủy từng hành vi hậu quả 
ứng xử. Tuy nhiên, bởi vì điều quan trọng và cấp thiết là việc 
phân tích nó theo các kinh sách của đức Phật vô song và việc 
suy luận dựa trên các kinh văn đó, quý vị nên nghiên cứu kinh 
sách kỹ càng và tiến hành phân tích. 


đề tâm và quy y Tam Bảo; (2) Năng lực về hối tiếc - tự kiểm thảo 
và công nhận các hành vi tiêu cực của mình; (3) Năng lực về giải 
trừ - tự hứa không tái phạm các hành vi sai trái đó; và (4) năng 
lực về hành vi đối trị - tiến hành các hành vi thiện đức chẳng hạn 
như bái lạy Phật, đọc chân ngôn (Mật chú), cúng dường, ... 

1 BA253 LRCM: 334. 


245 




Như vậy, những khiếm khuyết vô hình của sân hận là nó tự 
phóng hoạt các quả, vốn cực kỳ khó chịu, và nó ngăn chặn việc 
khởi sinh các quả thiện đức đối nghịch, vốn rất thú vị. 

Những khiếm khuyết nhãn tiền của sân hận trong kiếp này là 
quý vị sẽ không thế nào trải nghiệm được tâm an lạc và thiện 
lành; niềm vui và hạnh phúc mà quý vị đã có trước đây phai tàn 
và quý vị không thế nào lấy lại niềm vui và hạnh phúc đó; quý 
vị sê không thế nào ngủ ngon; và quý vị sẽ làm suy yếu sự ốn 
định trong đó tâm quý vị được bình thản. Khi lòng quý vị tràn 
ngập sự thù hằn thì ngay cả những người mà trước đây quý vị 
quan tâm chăm sóc sẽ quên đi lòng tốt của quý vị và sê giết quý 
vị; ngay cả bạn bè và người thân cũng sẽ cảm thấy khó chịu và 
rời xa quý vị; mặc dù quý vị chiêu tập người khác với sự bố thí 
của mình, họ vẫn không ở lại; và vv.... Nhập Bồ-đề Hành Luận 
dạy rằng: 1 

Bám chấp vào nồi đau tinh thần của sân hận 
Tâm các ngưoi không nếm trải bình an 
Không tìm ra hạnh phúc hay hỷ lạc 
Giấc ngủ chưa yên và ngưoi mất quân bằng. 

Cả những ai phụ thuộc vào người chủ 
Lo cho họ bằng của cải và phục vụ 
Sẽ nổi dậy và sẽ trừ khử 
Vị chủ khởi tâm sân hận kia. 

Sân hận của ông ta làm bạn bè chán ngại 
Dau ông ta chiêu người qua của cải 
Họ chang phục vụ ông. Nói tóm lại 
Chang ai nào giận sân lại hạnh phúc. 


1 BA254 BCA: 6.3-5. 
246 



9 '1 

Bôn Sanh Kinh cũng dạy răng: 


Khi bề ngoài ngươi hậm hực vì lửa sân hận 
Ngươi không thế đẹp dẫu trang sức ngọc ngà 
Ngươi có thế được ngủ trên giường xa hoa 
Nhưng tâm ngươi phải xót xa do sân hận. 

Quên hoàn tất các mục tiêu lợi lạc cho mình 
Giày xé bởi sân hận, ngươi dhn thân vào ác đạo. 

Phá tan thành tựu của mục đích và danh cao 

Sự cao thượng của ngươi lụi tàn như ánh trăng mờ khuyết. 

Mặc dù bạn bè thương yêu 

Ngươi vẫn rơi vào vực thắm của sai lầm. 

Trí phân lợi - hại của ngươi suy yếu 
Ngươi hầu như phạm giới và tâm xáo trộn. 

Qua sân hận, ngươi quen dần hành ác 
Nên đọa đày giới dữ nhiều trăm năm. 

Có mối hại nào lớn hơn thế đã làm ra 
Gây hại lớn cho mình ngay cả vì kẻ thù? 

Sân hận này là kẻ thù trong 
Ta biết được như vậy. 

Ai có thể chịu đựng 
Sự tăng cường của nó? [404] 

Hãy quán chiếu cho đến khi ngươi xác quyết chắc chắn rằng các 
hậu quả nghiêm trọng như vậy ỊDỈiát sinh từ sân hận. Do đó, 
Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 


1 BA255 Jãtaka-mãlã: 21.29-33; D4150: Hu 73al-4. 
2 BCA: 6.2. 


247 



Chắng có lồi lầm nào như sân hận 
Và dũng khí nào như sự nhẫn nhục 
Do đó, hãy nghiêm cần tu tập 
Nhẫn nhục trong nhiều cách khác nhau. 

Trước hết, hãy hiếu các lợi ích và khiếm khuyết rồi nồ lực tu tập 
nhẫn nhục theo nhiều cách khác nhau. Lý do ấn đàng sau dòng 
kệ đầu tiên được ngài Nguyệt Xứng dàn trải trong Nhập Trung 
Luận Thích Chủ Giải - 1 

Ngưoi không thế nào lường được các hậu quả của sân hận 
cũng như ngưoi không thế nào cân đo được nước ngoài đại 
dưong với một cái cân. Do đó, vì việc phóng lớn của các hậu 
quả không dễ chịu và việc làm tổn hao công đức, thì tội lỗi 
nào lớn hon là thiếu nhẫn nhục đế phóng chiếu các hậu quả 
tồi tệ và sự hao tốn công đức thì không có lỗi lầm nào lớn 
hon thiếu đi đức tính nhẫn nhục. 

Vì rằng, mặc dù các lỗi lầm khác cũng dần đến việc trố quả cực 
kỳ khó chịu, chúng không phải là những trọng tội khi xem xét 
riêng rẽ, nếu chúng không phá hủy các thiện căn. Tuy nhiên, 
nhiều sai trái khác hon sân hận lại kết hợp cả việc nảy sinh quả 
khủng khiếp lần việc phá hủy các thiện căn, như tà kiến phủ 
nhận nhân quả, từ bỏ giáo pháp tối thượng, ngã mạn đối với Bồ- 
tát, bốn sư, và những vị tưong tự, do đó là xem thường họ quá 
mức và vv.... Bồ-tát Học Luận cũng dạy những điều này. 

(c’) Phân loại nhẫn nhục 

Phân loại nhẫn nhục có ba phần: 

1 . Phát triển nhẫn nhục bất kế nguy hại xảy ra cho mình 

2. Phát triển nhẫn nhục chấp nhận khố đau 

3. Phát triển nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp 


1 BA257 MAVbh, D3862: Ha 237al. 
248 



(1’) Phát triển nhẫn nhục bất kể nguy hại xảy ra cho mình 

Có hai ý: 

1 . Ngưng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ làm hại mình 

2. Ngưng cả sự không hài lòng với thành công của những 
người gây hại lần sự thoả thích khi họ gặp rắc rối 

(a”) Ngưng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ làm hại 
mình 

Việc ngưng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ làm hại mình 
có hai ý: 

1. Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ ngăn trở 
hạnh phúc của mình và những kẻ gây đau khô cho mình 
[405] 

2. Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai ngăn trở sự 
tôn kính, tiếng tăm hay danh dự của mình và với những ai 
xem thường mình hoặc những ai nói lời xúc phạm hay khó 
nghe về mình 

(1”) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ ngăn trở 
hạnh phúc của mình và những kẻ gây đau khố cho mình 

Việc ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những kẻ ngăn trở hạnh 
phúc của mình và những kẻ gây đau khố cho mình có hai ý: 

1 . Chứng minh rằng sân hận là không chính đáng 

2. Chứng minh lòng bi mần là phù họp 

(a)) Chứng minh rằng sân hận là không chính đáng 

Có ba ý: 

1. Phân tích về mặt đối tượng thì sân hận là không chính 
đáng 

2. Phân tích về mặt chủ thế thì sân hận là không chính đáng 

3. Phân tích về mặt co bản, thì sân hận là không chính đáng 

(1)) Phân tích về mặt đối tưọng thì sân hận là không chính 
đáng 


249 



Việc phân tích về mặt đối tượng thì sân hận là không chính đáng 
có bốn ý: 

1. Phân tích cho thấy bất kế đối tượng có tự chế được hay 
không, thì sân hận vẫn là không chính đáng 

2. Phân tích cho thấy bất kế là ngẫu nhiên hay bản chất, thì 
sân hận là không chính đáng 

3. Phân tích cho thấy bất kế sự gây hại là trực tiếp hay gián 
tiếp, thì sân hận là không chính đáng 

4. Phân tích cho thấy bất kế nguyên nhân thúc đấy của kẻ 
gây ác, thì sân hận là không chính đáng 

(a’)) Phân tích cho thấy bất kể đối tưọtig có tự chế được hay 
không, thì sân hận là không chính đáng 

Hãy phân tích với ý tưởng “Đâu là co sở hợp lý để khởi tâm thù 
hận với người gây hại?” Khi đó, quý vị có thế nghĩ rằng “Thoạt 
tiên, họ có ý nghĩ làm hại ta, chuấn bị phưong tiện, rồi sau đó 
hoặc là ngăn trở hạnh phúc của ta, hoặc làm khố ta về thân xác 
hay tinh thần, nên sự thù hận là có lý”. Phải chăng quý vị khởi 
tâm sân hận bởi vì họ làm hại quý vị trong lúc họ tự kiểm soát 
rằng sẽ không làm hại quý vị hay là quý vị khởi tâm sân hận bởi 
vì họ tuyệt nhiên không tự kiềm chế được và làm hại quý vị 
trong lúc bị thúc ép một cách vô vọng bởi một điều chi khác? 
Trong trường họp đầu tiên, sân hận của quý vị là không chính 
đáng bởi vì những kẻ làm hại quý vị không tự khống chế được 
mình, vì khi các nhân và duyên - bao gồm các hạt giống {tập 
khí} đã được để lại từ các phiền não mà vốn chúng {các tập khí 
đó} đã trở thành thói quen, một đối tượng gần đó và các tri kiến 
sai lầm {tà kiến} 4 được hội đủ, chúng làm phát khởi ý tưởng 
gây hại mặc dù người gây hại không hề nghĩ là: “Ta sẽ khởi ác 
tâm”; trong khi nếu các nhân và duyên chưa hội đủ, chúng sẽ 
không bao giờ làm sinh khởi ý tưởng gây hại ngay cả khi người 
gây hại nghĩ rằng: “Ta sẽ khởi ác tâm”. Những nhân và duyên 
này tạo ra ý muốn làm hại; điều này đến lượt nó, đến hành vi 
làm hại và rồi điều này tạo khố cho người khác; nên, những 
người gây hại không hề có dù một mảy may tự chủ. Hơn nữa, họ 


250 



trở thành tựa như là tôi tớ của chính phiền não của họ bởi vì họ 
đang chịu sự khống chế của các thứ khác: nghĩa là các phiền não 
của chính mình. 

Trong trường hợp sau, quý vị khởi tâm sân hận bởi vì người gây 
hại tuyệt nhiên không tự kiếm chế được và làm hại quý vị trong 
lúc bị thúc ép một cách vô vọng bởi một điều chi khác, nên gây 
cho quý vị đau đớn; thế thì sân hận của quý vị toàn toàn phi lý. 
[406] Ví dụ như có một số người bị tà ma nhập và chịu sự điều 
khiến của tà ma có thế mong muốn gây đau đớn cho những ai 
đang giúp họ thoát khỏi tình trạng ma nhập và do đó đánh đập 
người giúp và vv.... Cũng như vậy, khi Bồ-tát bị người khác hại, 
các ngài nghĩ rằng: “họ làm vậy bởi vì tà ma của phiền não đã 
tước mất quyền tự kiểm soát của họ”. Không một chút sân hận 
đối với những người này, các ngài phải khởi tâm cầu giác ngộ 
với ý nghĩ: “Ta sê nồ lực trong Bồ-tát hạnh đế giải thoát cho 
những người này khỏi phiền não”. Do đó, Tứ bách Kệ Tụng của 
ngài Thánh Thiên dạy rằng: 1 

Tựa lưong y không đánh nhau chỉ ân cần hồ trợ 
Những bệnh nhân ma nhập dẫu họ nổi sân 
Nên, thánh nhân thấy phiền não là sai sót 
Kẻ đang phiền não chang phải là lầm lỗi. 

Đạo sư Nguyệt Xứng cũng khắng định rằng: 

“Đây không phải là lồi ở chúng sinh 
Vấn đề chính là phiền não tinh thần”. 

Vậy nên, thiện tri thức biết dùng phân biện 
Không đánh nhau phân phải trái với ai. 


1 BA258 Catuh-sataka: 109; D3846: Tsha 6a7-bl. 


251 



Mặc dù nhiều lập luận đuợc đua ra trong Nhập Bồ-đề Hành 
Luận {của Tịch Thiên}, thật dề để xác quyết điều này và nó 
{nhẫn nhục} là một biện pháp đối trị sân hận mạnh mẽ. Bồ-tát 
Địa {của Vô Trước} cũng có cùng một ý tương tự, ở chồ kinh 
dạy rằng quý vị có thế chịu đựng được nguy hại sau khi đã thiền 
quán về ý tưởng của các các pháp đơn thuần 1 ; do đó, hãy không 
ngừng quán chiếu về biện pháp đối trị này cho đến khi quý vị 
đạt được một số tri kiến liên quan đến nó. 

Neu những người này tự kiểm soát được mình thì họ đã không 
có bất kỳ khố đau nào, vì họ không muốn khố đau và vì họ có 
thể kiểm soát được đau khổ. Hơn nữa, quý vị có thể ngừng sân 
hận bằng cách nghĩ rằng: “Khi những người này chịu tác động 
mạnh bởi phiền não thì họ có thế tự tử, nhảy xuống vực sâu, 
dùng vật nhọn, hung khí để tự hại mình, tuyệt thực và vv... [407] 
Neu họ làm được điều này đối với cái ngã vô cùng trân trọng và 
quý yêu của mình thì dĩ nhiên họ sẽ đi hại người khác”. Nhập 
Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 2 

Do đó, mỗi vật đều phụ thuộc vào vật khác 

Và, bởi vì đến lượt nó cũng phụ thuộc, nó không tự tồn. 

Hiếu được điều này chớ sinh sân hận 

Với mọi thứ, tất cả đều chỉ tựa như ảo ảnh mà thôi 


^heo giảng giải của Sopa Rinpoche về câu này thì lý do khiến người 
bị làm hại khởi tâm sân hận là vì họ chỉ đơn thuần thấy kẻ gây hại 
là độc lập, thật có và tuyệt đối được xem là "kẻ thù" nhận thức 
này khởi lên do vô minh. Trong khi nếu có nhận thức đúng đắn về 
đặc tính thiếu vắng tự tồn, tự hữu hay độc lập của mọi pháp (kể cả 
người gây hại), ta thấy rõ các hậu quả đều tùy thuộc các nhân và 
duyên thì các pháp đều đơn thuần có bản chất ảo, không có một 
kẻ thù thật sự và độc lập kia. Steps on the Path to Enlightenment. 
Vol3. Lhundub Sopa. vvisdom 2008. 

2 BA259 BCA: 6.31, 6.33-34, 6.37. 

252 



Lại nữa: 


Cho nên, nếu ngươi thấy một bạn hay thù 
Đang làm điều sai trái 

Thì hãy nghĩ rằng “Điều này khởi sinh do duyên cụ thế” 

Và hãy an trụ trong phúc lạc 

Neu tất cả chúng sinh 

Đeu đạt được thành quả 

Theo như họ ước vọng 

Vậy do chang ai mong đau kho 

Sẽ không ai thọ khố đau. 

Lại nữa: 


Trong khi bị các khố đau của mình kiểm soát 
Một số người tự hủy ngay cả thân xác quý yêu. 

Thì sao ngươi có thế ngóng trông hay kỳ vọng 
Họ sẽ không gây hại thân xác những người ngoài. 

(b’)) Phân tích cho thấy bất kể là ngẫu nhiên hay bản chất, 
thì sân hận là không chính đáng 

Lỗi lầm hại người hoặc là bản chất hoặc không là bản chất của 
chúng sinh. Neu là bản chất của họ thì việc khởi tâm sân hận là 
không đúng, điều đó giống như khởi tâm sân hận đối với lửa vì 
nó nóng và thiêu cháy là không đúng. Tương tự vậy, nếu đó là 
ngẫu nhiên thì khởi tâm sân hận cũng không đúng, điều này tựa 
như khi khói và các thứ như thế xuất hiện {ngẫu nhiên} trong 
bầu trời, thật là sai đế mà sân hận chỉ vì các vệt dơ của khói và 
vv.... Quán chiếu như vậy rồi hãy ngưng sân hận. Nhập Bồ-đề 
Hành Luận dạy rằng: 1 

Neu việc gây chuyện hại người 


1 BA260 BCA: 6.39-40. 


253 



Là tự nhiên với lũ trẻ 
Thì thật sai khi giận chúng 
Như giận lửa vì đốt thiêu. 

Dau, sai sót đó tình cờ 
Và tánh chúng sinh bốn thiện 
Thì, sân hận vẫn không đúng 
Tựa thù giận khói trên trời 

(c’)) Phân tích cho thấy bất kể sự gây hại là trực tiếp hay 
gián tiếp, thì sân hận là không chính đáng 

Nếu quý vị sân hận đối với tác nhân gây hại, vốn trực tiếp gây ra 
mối nguy hại, thì quý vị sẽ phải nổi giận đối với cây gậy và vv... 
cũng giống như quý vị nổi giận đối với người gây hại 1 . Nấu quý 
vị nổi giận người gián tiếp gây hại thì cũng giống như người đã 
thúc ép cây gậy và các thứ như thế đế gây ra sự tai hại, chính 
thái độ thù địch cũng đã thúc ép người gây hại 2 . [408] Do đó, 
hãy nổi giận với thái độ thù địch này. Nhập Bồ-đề Hành Luận 
dạy rằng: 3 

Cây gậy và hung khí trực tiếp gây hại 
Nhưng nếu ta giận dữ với kẻ vung cây 
Thì bởi thái độ hận thù thúc ép họ 
Tốt hơn là nên giận dữ với thái độ hận thù. 

Nấu quý vị không nổi giận lên cây gậy thì sân hận với người 
vung gậy cũng không đúng; Neu quý vị sân hận lên người vung 
gậy thì việc sân hận đối với thái độ thù hận cũng là điều đúng 
đắn. Neu không tin vào điều này, thì tâm thức quý vị đã bị lạc 


Vì cây gậy hay các thứ dùng làm vũ khí tương tự là tác nhân trực 
tiếp đánh trúng người bị hại. 

Vai trò ngược lại, thái độ thù địch mới thật sự gián tiếp gây ra sự tai 
hại, không phải cây gậy dùng để đánh, hay người gây hại. 

3 BA261 BCA: 6.41. 

254 



vào tà đạo. Do đó, hãy xác quyết về sự thống nhất hoàn toàn của 
lập luận ở đây và hãy định huớng tâm thức mình không sân hận 
nguời vung gậy cũng nhu quý vị đã không nổi giận lên cây gậy. 
Hon nữa, hãy dùng lập luận đã giảng ở phần trên đế phủ nhận ý 
tuởng về mọi thứ đều có sự tự kiểm soát để hiểu đuợc rằng quý 
vị không nên phân biệt cây gậy và nguời vung gậy qua việc liệu 
rằng chúng có ác ý hay không. 

(d’)) Phân tích cho thấy bất kể nguyên nhân thúc đẩy của kẻ 
gây ác, thì sân hận là không chính đáng 

Sự trải nghiệm khố đau phát sinh bởi những nguời gây hại 
không xảy đến mà không có nguyên nhân hoặc phát sinh từ 
những nguyên nhân không có liên quan gì với nhau, nên, nó 
xuất hiện từ những nguyên nhân tuông hợp với nhau; nghĩa là từ 
các bất thiện nghiệp mà quý vị đã phạm trong quá khứ. Do đó, 
nguời gây hại bị thúc bách một cách không cuỡng đuợc khiến 
gây hại do nghiệp lực. Hậu quả là, hãy tự trách mình với ý nghĩ: 
“Đây là lồi lầm của ta và ta đã sai lầm khi sân hận kẻ khác” và 
hãy ngung sân hận trong tất cả các dịp. Điều này cũng giống 
nhu chúng sinh tạo ra âm binh bằng nghiệp xấu của họ rồi chính 
những âm binh này lại làm hại họ. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy 
rằng: 

Trước đây, ta đã 
Hại người như thế 
Thì nay bị hại 
Giống vậy cũng phải. 

Lại nữa: 

Trẻ dại không muốn khố đau 

Lại tham luyến nhân của bao đau khố. 


1 BA262 BCA: 6.42, 6.45-47. 


255 



Sao nên nôi giận với người 
Khi đau đớn ấy mười phần tại ta 

Cũng giống những vệ binh địa ngục 
Và địa ngục Rừng Lá Gươm Đao 
Nghiệp hại này ta tự tạo [409] 

Nên sân hận biết báo cho ai? 

Những ai tâm khởi hại đến ta 
Đeu do bởi nghiệp ta đà thôi thúc 
Neu vì thế họ sa địa ngục 
Chang phải là ta hủy hoại họ sao? 

Ngài Sha-bo-ba cũng nói rằng: “ Kh i quý vị nói: Tôi không có 
lỗi, thì điều này chứng tỏ rằng thực sự quý vị chang nhập tâm 
chút giáo pháp nào’. 

(2)) Phân tích về mặt chủ quan thì sân hận là không chính 
đáng 

Nếu quý vị nổi giận với người gây hại vì người đó thiếu khả 
năng chịu đựng khố đau, thì điều này là mâu thuẫn bởi vì ngay 
cả khi quý vị thất bại đế gánh chịu chút đau khố trong hiện tại, 
quý vị đang tích cực tạo nhân cho vô lượng khố đau trong các 
cõi thấp. Do đó, hãy tự cảm thấy xấu hố với ý nghĩ: “Ta thật là 
ngu ngốc” và hãy hành động kiềm chế cơn giận. Nhập Bồ-đề 
Hành Luận dạy rằng: 1 

Neu ta không thế nếm trải 
Chỉ một chút đau khố trong hiện tại 
Vì sao không ngưng cơn giận 
Nguyên nhân của khổ đau trong địa ngục. 


1 BA263 BCA: 6.73. 
256 



Phiền não phát khởi do việc gây hại là hậu quả của nghiệp xấu 
từ truớc; bằng cách nếm trải nó, quý vị làm cho nghiệp này tiêu 
tán. Nếu quý vị gánh chịu cam khố, quý vị sẽ không tích lũy 
thêm các tội mới và sẽ tăng truởng rất nhiều công đức. Do đó, 
quý vị không đuợc xem nguời gây hại phá hủy thiện đức của họ 
ra sao mà hãy xem họ nhu kiếu nguời trong đó họ đuợc nghĩ đến 
nhu là nguời đã tiến hành các hành vi nhằm tẩy sạch các tội lỗi 
của quý vị. Bổn Sanh Kinh dạy rằng : 1 

Ta không nghĩ nguời này tự phá hủy thiện đức 
Mà nghĩ rằng nguời hành động tay tội lồi cho ta 
Neu ta không nhẫn nhục ngay với cả nguời này 
Thì còn kẻ nào lại tệ bạc hon ta? 

Nhập Trung Quán Luận Thích của ngài Nguyệt Xứng dạy rằng : 2 

nguôi muốn nói rằng nguôi đã tịnh hóa 
Các quả của nghiệp xấu đã tạo khi xua 
Sao nguôi lại vẫn gieo thêm mầm đau khố 
Qua việc nổi sân và hãm hại tha nhàn. 

Do đó, cũng giống nhu quý vị chấp nhận chảy máu hay phỏng 
nhu một phuong cách điều trị bệnh nặng, điều thích họp là chịu 
chút khố đau đế ngăn ngừa khố đau to tát {do thiếu nhẫn nhục}. 
[410] 

(3)) Phân tích về cơ bản, thì sân hận là không chính đáng 

Phần này có hai nội dung : 3 


1 BA264 Jãtaka-mãlã: 33.15; D4150: Hu 132a7-bl. 

2 BA265 MAV: 3.5; D3861: Ha 203a4-5. 

3 BA266 Hai phân mục này không được trình bày rõ ràng trong bộ luận 
nhưng được bao hàm trong dàn bài của sTag-bu-yongs-'dzin, trang 
139. 


257 



1 . Phân tích nguyên nhân của việc gây hại và sự sai sót từ 
đâu 

2. Phân tích sự cam kết của mình 

(a’)) Phân tích nguyên nhân của việc gây hại và sự sai sót từ 
đâu 

Nhập Bồ -để Hành Luận dạy rằng: 1 

Lưỡi kiếm người và thân thế ta 
Đeu là nguyên nhân gây đau khố. 

Người có kiếm, ta có thân mình 
Lên thứ nào ta nên sân hận? 

Neu, do bám luyến mù quáng, ta có được 
Túi thịt máu mủ mang hình dạng người 
Đau đớn đến không chịu được khi bị chạm 
Ta phải giận ai khi thân này đau? 

Lại nữa: 


Neu có ai, vì mo hồ nên làm hại kẻ khác 
Người bị hại, trong bối rối nổi giận kẻ gây hại 
Vậy thì ai là người không đáng trách 
Và còn ai là kẻ đế quy lỗi đây? 

(b’)) Phân tích sự cam kết của mình 

Hãy phát triển nhẫn nhục một cách tinh cần với ý nghĩ rằng: 
“Thiếu nhẫn nhục và nổi sân hận là không đúng đắn, ngay cả đối 
với các bậc Thanh Văn, là những người chỉ tu tập đế thành đạt 
mục tiêu riêng của mình. Do đó, dĩ nhiên là không đúng với tôi 
rồi. Tôi phát nguyện thành tựu lợi lạc và hạnh phúc cho mọi 
chúng sinh khi tôi khởi tâm cầu giác ngộ {tâm Bồ-đề}. Tôi hành 


1 BA267 BCA: 6.43-44,6.67. 
258 



động vì phúc lạc của người khác và quan tâm đến mọi chúng 
sinh”. Ngài Bo-do-wa cũng nói rằng: 


Giáo pháp của đức Phật là không phạm lồi lầm. Khi quý vị 
thất bại trong việc nuôi dưỡng nhẫn nhục với một ý gây hại 
rất nhỏ thì quý vị đưa ra lời nguyền: “Cầu cho việc này nhố 
tận gốc rề giáo pháp”. Bởi đó, quý vị không giữ giới nữa và 
điều này bứng rề giáo pháp. Chúng ta không có giáo pháp 
như một hệ thống toàn diện; khi chúng ta phá giới, chúng ta 
làm tiêu tán những cái mà chúng ta có được. 

Lại nữa: 


Khi một con bò Yak {một loại bò tót} được đóng yên đế chở 
hàng, nếu yên xiết chặt vào đuôi nó thì nó sẽ nhảy chồm lên 
và cái yên lại đập vào chân nó. Neu cái yên được nới lỏng, 
dây đai sẽ rớt xuống và bò sẽ vui sướng. Tưong tự vậy, nếu 
ngưoi không thả lỏng với người gây hại thì người đó sẽ trả 
nũa và chắc chắn là ngưoi sẽ trở nên ưu phiền hon. 

(b)) Chứng minh lòng bi mẫn là phù hợp 

Hãy quán chiếu từ đáy con tim của mình rằng: “Tất cả chúng 
sinh đã ở trong luân hồi từ vô thủy và không có ai là không phải 
là thân bằng quyến thuộc của ta - cha, mẹ vv.... Do vô thường, 
họ chết đi và trở nên khốn khổ bởi ba loại khổ đau 1 . Bị ma phiền 
não làm điên đảo, họ tự hủy hoại phúc lạc của chính họ trong 


kxin nhắc lại 3 loại khố đau đó là (1) khổ vì đau đớn (khổ khố) tức là 
các khổ đau thể chất hay vật lý; (2) khổ vì sự thay đổi (hoại khổ) 
tức là loại khổ do sự biến đổi hoại diệt của luật vô thường mang 
lại; và (3) khổ vì duyên sinh (hành khố) là các khố sở tinh thần do 
vô minh không hiểu rõ bản chất tối hậu về thực tại. The Fourth 
Noble Truths. Dalai Lama. P50 - 57. HarperCollin. 1997. Bản Dịch 
Việt Võ Quang Nhân. Truy cập 11/08/2011. 
<http://old.thuvienhoasen.org/tudieude-ducdatlailatma-02.htm>. 

259 



kiếp này và các kiếp sau. [411] Ta phải phát khởi lòng bi mần 
đối với họ. Nối giận hay trả nũa thì làm sao mà đúng được”. 

(2”) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai ngăn trở sự 
tôn vinh, tiếng tăm hay danh dự của mình và vói những ai 
xem thường mình hoặc những ai nói lòi xúc phạm hay khó 
nghe về mình 

Có hai nội dung: 

1 . Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những người ngăn trở 
mình ba sự việc -sự tôn vinh, tiếng tăm hay danh dự 

2. Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những ai xem thường 
hoặc nói những lời xúc phạm hay lời khó nghe về mình 

(a)) Ngừng sự thiếu nhẫn nhục đối với những người ngăn trở 
mình ba sự việc - sự tôn vinh, tiếng tăm hay danh dự {của 
mình} 

Nội dung này có ba ý: 

1. Quán chiếu rằng ba thứ này vốn thiếu các phấm tính tốt 
đẹp 

2. Quán chiếu rằng ba thứ này vốn có các khiếm khuyết 

3. Sự cần thiết hoan hỷ nhờ có những ai ngăn trở sự tôn vinh 
và vv... của mình 

(1)) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn thiếu các phẩm tính tốt 
đẹp 

Khi người khác ca ngợi quý vị và lan truyền danh tiếng của quý 
vị, thì điều đó không phục vụ cho cả hai mục đích: trong kiếp 
này, nó không mang đến cho quý vị sự trường thọ, sức khỏe 
vv... và trong những kiếp sau nó cũng chang mang lại cho quý vị 
công đức vv.... Do đó, đừng tham chấp vào danh tiếng và lời ca 
ngợi mà hãy tự trách mình với ý nghĩ: “Sự khó chịu của ta khi 
danh tiếng và lời ca ngợi không còn cũng chang khác gì tiếng 
khóc trẻ tho khi lâu đài cát, mà vốn chang có các yếu tố cấn thiết 


260 



của một nơi trú ngụ, bị sụp đổ’. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy 
rằng: 1 2 

Tôn vinh, danh tiếng và danh dự 
Chang mang lại công đức hay trường thọ 
Cũng chẳng mang lại thể lực, hay sức khỏe 
Cũng chăng mang thê hình tôt đẹp. 

Một khi hiếu được phúc lợi của chính mình 
Thì đối với ta, những thứ đó có ý nghĩa gì? 

Lại nữa: 


Khi lâu đài bằng cát của mình sụp đố 
Trẻ con khóc lóc rất bi thán 
Cũng giống vậy, tâm thức ta thật khờ dại 
Khi lời ngợi ca và danh tiếng lụi tàn. 

(2)) Quán chiếu rằng ba thứ này vốn có khiếm khuyết 

Hãy khởi tâm chán ghét ba thứ này với ý nghĩ: “Lời tán dương, 
danh tiếng và danh dự làm ta phân tâm với điều vô nghĩa, phá 
hủy sự chán ghét của tôi đối với luân hồi, làm tôi ganh ghét 
những người có phẩm tính tốt và làm hư hỏng các hành vi thiện 
đức mình”. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 

Tôn vinh, danh tiếng và danh dự làm ta phân tâm 
Phá hủy sự chán ghét của ta 

Làm ta thêm ganh ghét những người có phấm tính tốt 
Và hủy hoại tất cả những gì thiện hảo. [412] 


1 BA268 BCA: 6.90-91ab, 6.93. 

2 BA269 BCA: 6.98. 


261 



(3)) Sự cần thiết phải hoan hỷ nhò’ những ai ngăn trở ba điều 

này 

Hãy kết thúc cơn giận và cảm thấy sự hoan hỷ tận đáy lòng với 
ý nghĩ: “Trong trường họp đó, việc gây tốn hại đến sự tán 
dương, danh tiếng và danh dự của ta bảo vệ ta khỏi bị đọa các 
cảnh giới khố đau, cắt đứt tham luyến và, như được Phật gia hộ, 
đóng cánh cửa ngỏ vào chốn khố đau mà ta sắp vào”. Nghĩ như 
vậy, từ trong thâm tâm, quý vị phải ngưng cơn giận và cảm thấy 
hoan hỷ. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Vậy, chang phải những ai hủy hoại 
Sự tôn vinh, danh tiếng, danh dự này 
Đã tiến hành việc bảo hộ cho ta 
Khỏi lạc sa cảnh giới đọa dày? 

Ta chăm chỉ tìm nơi giải thoát 
Và cần chi buộc với lợi danh 
Làm sao ta có thế thù hằn 
Với người cứu ta khỏi vòng trói buộc? 

Ta sắp sửa bước vào cõi khố 
Nhưng, như được chư Phật gia hộ, 

Họ mang đến cơ may thoát khổ. 

Làm sao ta sân hận với họ đây? 

(b)) Kết thúc lòng thiếu kiên nhẫn đối với những kẻ ngăn trở 
sự ca ngọi, danh tiếng hay danh dự và đối với những kẻ 
khỉnh khi mình hoặc nói những lời xúc phạm hay khó nghe 
đối vói mình 

Hãy ngăn chặn nổi bất hạnh với ý nghĩ: “Vì tâm không phải là 
vật chất nên kẻ khác không thế trực tiếp làm hại nó được. Trong 
khi tâm có thế bị gián tiếp làm hại bởi việc trực tiếp làm hại thân 


1 BA270 BCA: 6.99-101. 

262 



thế, mà thân thế không thế nào bị làm hại bởi sự khinh khi, 
những lời xúc phạm và những lời khó nghe. Những thứ này 
không làm hại được cả thân thế lần tâm thức nên ta phải hoan 
hỷ”. Khi quý vị ngăn chặn sự bất hạnh của quý vị thì quý vị 
không được cho phép thù hận phát khởi. Do đó, Nhập Bồ-đề 
Hành Luận dạy rằng: 

Bởi tâm thức không là vật chất 
Nên chưa ai hủy được tâm thần 
Nó lại kết thật chặt cùng thân thế 
Nên nó tốn hao vì nối đau thế chất 

Sự khinh khi, những lời xúc phạm 
Và ngôn từ không mấy thuận tai 
Không gây hại được thân thế chất 
Vậy sao tâm lại phải hận sân. 

Ngài Sha-ra-wa đã dạy: 

Bất kể ba vị Geshe Kam-lung-ba, Neu-sur-ba (sNe’u-zur-pa) 
và Drab-pa (Grab-pa) có nghe thấy gì, điều này chắng khác 
với việc nói chuyện với đất và đá, nên các ngài đã trụ trong 
an lạc. Bởi vì ngày nay, mọi người đều phản ứng rất nhanh 
chóng với những gì nghe dạy nên họ trở nên bất hạnh. 

Khi có người rỉ tai với ngài Shen-don (gShen-ston): “Anh ta 
đã nói này nói nọ” thì ngài trả lời: “Người ta vẫn nói sau 
lưng nhà vua. Mi đã phạm tội nói lời chia rẽ, vậy hãy sám 
hối đi” [413] 

Khi có người nói với hành giả Shay-rap-dor-jay (Shes-rab- 
rdo-rje) rằng: “Người ta đang nói chuyện về chúng ta và nói 
rằng các thị giả của chúng ta quá thả lỏng” thì ngài trả lời: 


1 BA271 BCA: 6.52-53. 


263 



“Đấy, chuyện nói của con người sẽ đề cập về con người, họ 
sẽ nói về điều gì khác được?”. Từ đó, người đó ngưng hoàn 
toàn không còn nói lời chia rẽ nữa. 

Phản biện : Khi có người khinh khi tôi chang hạn, những người 
khác sẽ không thích tôi, nên, đây là lý do làm tôi phiền về 
chuyện đó. 

Đáp: Điều này sẽ có phần đúng nếu việc không ưa thích quý vị 
của người khác là nhằm hại quý vị. Đằng này, việc họ không ưa 
quý vị chắng động chạm gì đến quý vị, vậy hãy thôi phiền não 
đối với sự khinh khi của người khác. Nhập Bồ-đề Hành Luận 
dạy rằng: 1 

Việc người khác không ưa thích ta 
Không thế nào làm hủy hoại ta 
Trong kiếp này cả những kiếp sau. 

Tại sao ta cảm thấy bất mãn? 

Phản đổi: Dĩ nhiên là việc họ không ưa tôi không làm hại được 
tôi nhưng lệ thuộc vào chuyện đó tôi có thế bị ngăn trở trong 
việc tiếp nhận các thứ từ họ, nên tôi sẽ nổi giận những kẻ khinh 
thị, mắng mỏ hay nói lời khó nghe đối với tôi. 

Đáp: Cho dù quý vị có tiếp nhận các phấm vật từ họ, quý vị vẫn 
phải đế chúng lại trên cõi đời này trong khi tội lồi sân hận sẽ 
theo quý vị. Do đó, trong hai lựa chọn - giữa hai điều: chết yểu 
trong khốn khó cô độc hoặc sống lâu một cách không đúng đắn 
- lựa chọn thứ nhất sẽ tốt hon. 

Ngay cả khi tiếp nhận được các phấm vật của họ và sống lâu, 
quý vị sẽ vẫn phải chết bởi vì quý vị chưa thoát khỏi luân hồi. 
Vào thời điếm lìa đời, thật chang có chi khác nhau giữa việc quý 


1 BA272 BCA: 6.54. 
264 



vị đã vui sống một trăm năm hay vui sống mới chỉ có một năm 
vì hai truờng họp này không có gì nhiều hơn việc đơn thuần chỉ 
là các đối tuợng của trí nhớ; và, vào lúc đó, thật không hề có 
đem lại sự khác biệt nào cho hạnh phúc và đau khố của quý vị. 
Điều này tuơng tự nhu cách thức mà trong một giấc mơ, sự trải 
nghiệm về sung suớng không khác biệt chút nào trong phuơng 
diện hạnh phúc hay đau khố của quý vị khi tỉnh giấc. 

Khi quý vị quán chiếu như vậy và thôi bám luyến lợi lộc và 
danh dự, quý vị sẽ không trở nên buồn phiền vì những lời khó 
nghe và sự khinh bỉ. Quý vị không quan tâm đến việc trở nên 
người đặc biệt trong ánh mắt người khác, nên, quý vị sẽ không 
đánh mất sự toại ý của quý vị. Do đó, Nhập Bồ-đề Hành Luận 
dạy rằng: 1 

Dầu không thích bị khinh khi và tương tự 
Vì chúng ảnh hưởng sự thịnh vượng của ta 
Ta bỏ lại những thành đạt trên đời 
Nhưng chắc chắn là mang theo tội lỗi. [414] 

Chẳng thà ta chết tốt hôm nay 
Còn hơn sống dai đời sai lạc. 

Kẻ như ta có thế sống lâu 

Nhưng sau đó chỉ là khố đau của cái chết. 

Ai đó có thế tỉnh cơn mơ 

Sau khi thấy hạnh phúc cả trăm năm; 

Kẻ khác có khi tỉnh giấc 

Chỉ thấy mình hạnh phúc trong phút giây. 

Với cả hai, khi vừa tàn giấc mộng 
Hạnh phúc kia cũng không thế quay về 


1 BA273 BCA: 6.55-59. 


265 



Thời khắc lìa đời hầu như thế đó 
Dau đời ngươi có ngắn hay dài lâu. 

Sau khi thủ đắc thật nhiều thứ 
Ta có khi vui hưởng thật khá lâu 
Nhưng rồi đó tựa khi người gặp cướp 
Lúc lìa đời ta trần trụi và trắng tay. 

(b”) Ngưng cả sự không ưa thích thành công của những 
người gây hại lẫn việc vui mừng khi họ gặp rắc rối 

Hãy quán chiếu như sau: “Sau khi tôi đã phát tâm Bồ-đề vì mục 
đích hoàn thành lợi lạc và hạnh phúc của tất chúng sinh, tôi lại 
sân hận với người gây hại khi họ có được hạnh phúc riêng. Sau 
khi tôi đã nói rằng ta muốn cho mọi chúng sinh thành Phật thì 
tôi lại không hạnh phúc khi người gây hại có được dù rất ít thịnh 
vượng và danh dự. Điều này thật là vô cùng mâu thuẫn”. Quý vị 
phải loại bỏ sự ganh ghét đối với mọi thành tựu của người khác 
và cảm thấy hoan hỷ từ trong thâm tâm. Neu không, tâm Bồ-đề 
của quý vị và sự thành tựu lợi lạc và hạnh phúc của chúng sinh 
không là gì cả ngoại trừ lời lẽ suông. Nhập Bồ-đề Hành Luận 
dạy rằng : 274 

Vì ngươi muốn chúng sinh đều hạnh phúc 
Nên ngươi đã phát tâm cầu giác ngộ. 

Nhưng khi họ tự tìm ra phúc hạnh 
Sao với người, ngươi lại nảy hận thù? 

Neu ngươi muốn cho chúng sinh lợi lạc 
Thành tựu Phật quả, ba cõi tôn nghiêm, 

Sao ngươi lại khố đau khi được thấy 
Mối lợi danh dẫu nhỏ nhất của người 

Khi một thân nhân tìm nơi trợ giúp 
Với người này, ngươi tất phải chăm nom — 

Làm đối tượng lo toan và rộng lượng 


266 



Ngươi có hận không, thay vì hoan hỷ? 

Neu không muốn chúng sinh được điều nhỏ 
Sao có thế ước họ giải thoát đây? 

Và ở đâu là tâm cầu bến giác 

Của những ai hận người thành đạt?[415] 

Dù kẻ thù được vật chi từ người khác 
Hay vật đó vẫn ở tại mạnh thường quân 
Nó vẫn không là vật của ngươi, sao giận dữ 
Bất kế rằng được hay chang được cho? 

Các ác ý của quý vị, vui mừng khi kẻ thù của quý vị gặp rắc rối 
hay mong muốn sự hủy hoại của họ, ngay cả khi không thế làm 
hại họ, chúng chỉ mang đến đau khố đến cho chính quý vị mà 
thôi. Tuy nhiên, nếu ác ý như thế đã gây hại họ, quý vị nên chấm 
dứt nó hoàn toàn. Trong khi quán chiếu rằng khuyết điểm này sẽ 
làm tốn hại quý vị và người khác. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy 
rằng: 1 

Khi kẻ thù của ta đau kho 
Có gì đế ta lại hài lòng? 

Những ước muốn đơn lẽ của ta 
Sẽ chang khiến họ thành tai hại. 

Cả khi nếu ước muốn đó làm ai đau khổ 
Thì điều gì đây khiến ta lại hài lòng? 

Neu ta bảo ta sẽ trở nên thỏa mãn 
Thì còn chi có thế gây thất bại hơn. 

Một khi ta mắc lưỡi câu sắc nhọn, khủng khiếp 
Của những ngư phủ - những phiền não kia, 


1 BA275 BCA: 6.87-89. 


267 



Chắc chắn ta sê bị luộc bởi âm binh 

Trong chiếc bình dành cho chúng sinh âm phủ. 

Quý vị sẽ cảm thấy bất hạnh nếu quý vị nhìn một cách tuyệt đối 
về các chuớng ngại không mong mỏi xảy ra cho các sự việc 
mong muốn của quý vị và bạn bè, các sự việc xảy ra trong các 
huớng mà mình không muốn có, cũng nhu là các thuận lợi xảy 
đến cho sự thịnh vuợng của những kẻ thù. Neu điều bất hạnh 
này gia tăng thì quý vị sẽ trở nên thù địch. Neu quý vị kết thúc 
sự không ua thích một cách tuyệt đối đối với ba điều trên thì quý 
vị sê ngăn chặn đuợc bất hạnh. Một khi quý vị làm đuợc nhu 
vậy, quý vị sẽ không còn cảm xúc thù địch. Do đó, hãy xua tan 
sự không ua thích một cách tuyệt đối từ các điều này bằng cách 
dùng lập luận đã giảng giải ở trên. Hãy dùng nhiều tiếp cận đế 
ngung con giận vì nó là một lồi lầm to tát. 

Những giáo huấn nói trên - bao gồm những dòng lập luận của 
chu Phật và chu Bồ-tát đã trình bày ở trên - trang bị cho quý vị 
những kỳ năng đế đánh bại kẻ thù lớn nhất của quý vị: sân hận. 
Chúng bao gồm việc tranh luận về chính phiền não của quý vị 
và việc nhìn vào bên trong chính mình. Khi quý vị phân tích kỹ 
càng với tuệ giác phân biệt và ngung sân hận qua sự lập luận chi 
tiết, quý vị sẽ ngăn chặn đuợc nhiều loại sân hận khác nhau và 
quý vị trở nên nhẫn nhục trong nhiều phuong diện. [4 16] Bởi vì 
đây là một trải nghiệm có đuợc nhò việc thấu suốt đuợc hiếu 
biết vốn sử dụng lập luận không sai sót đế nắm bắt ý nghĩa của 
các kinh điến đúng đắn, nó sẽ lưu lại một tập khí cực kỳ ốn định. 

Những ai phản bác thiền quán phân tích với tuệ giác phân biệt là 
những người phản bác toàn bộ việc nhập Bồ-tát hành vĩ đại như 
vậy. Hãy hiếu rằng sự phản bác đó là chướng ngại tồi tệ nhất 
cho việc dùng cuộc đời nhàn nhã vì lợi ích của mình và tha 
nhân. Hãy tránh xa nó ra kẻo không quý vị sẽ bị ô uế. 

(2’) Phát triển sự nhẫn nhục chấp nhận khổ đau 


268 



Việc phát triển sự nhẫn nhục chấp nhận khố đau có ba nội dung: 

1 . Lý do phải dứt khoát chấp nhận khố đau 

2. Cách thức phát triển sự chấp nhận 

3. Giải thích chi tiết từ các quan điểm của các nền tảng 

(a”) Lý do phải dứt khoát chấp nhân khổ đau 

Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Nhân của hạnh phúc chỉ đôi khi xảy đến 
Nhân của đau khố lại xuất hiện thuờng xuyên. 

Bởi vì quý vị liên tục trải nghiệm với loại khố đau nào đó phù 
hợp với mình, dứt khoát là quý vị phải biết cách đem nó vào với 
đuờng tu. Neu không, nhu đề cập trong Bồ-tảt Học Luận , hoặc 
là quý vị sẽ khởi sinh thù hận hoặc là quý vị trở nên nản chí đối 
với việc tu tập; mồi tình huống đều gây trở ngại cho việc dụng 
công của mình vào đức hạnh. 

Hon nữa, một số khố đau sẽ do nguời khác tạo ra, một số kho 
đau lại do nghiệp truớc đây của quý vị, dù quý vị có nỗ lực hay 
không trên lộ trình tu. Một số khố đau, nhu sẽ đuợc giải thích 
duới đây, xảy ra khi quý vị xúc tiến hành vi thiện đức và sẽ 
không xuất hiện khi quý vị không tiến hành việc này. Trong thời 
gian này, quý vị không thế nào xua tan các khố đau chắc chắn 
đuợc tạo ra bởi nghiệp lực từ truớc và các duyên tức thời. Quý 
vị phải chấp nhận chúng khi chúng khởi hiện bởi vì (1) nếu quý 
vị không thực hiện điều này thì bên cạnh khố đau chính, quý vị 
sẽ có thêm khố đau do sự lo âu phát sinh bởi chính các ý tuởng 
của mình và khi đó đau khố sẽ trở nên rất khó chịu đựng; (2) nếu 
quý vị chấp nhận khố đau thì quý vị đế đau khố chính xảy ra, 
không dừng nó lại nhung quý vị sẽ không bao giờ khố đau do lo 
lắng vốn tạo ra sự bất cập quá mức khi quý vị tập trung lên khố 


1 BA276 BCA: 6.12ab. 


269 



đau chính; và (3) bởi vì quý vị sử dụng một phuơng tiện đế đem 
khố đau chính vào đuờng tu, quý vị sẽ làm vơi rất nhiều nồi khố 
của mình, nên quý vị có thế chịu đựng đuợc nó. Do đó, phát 
khởi sự nhẫn nhục chấp nhận khố đau là vô cùng quan trọng. 
[417] ' ' 1 

(b”) Cách phát triển sự chấp nhận 

1 . Bác bỏ ý nghĩ cho rằng khi khố đau xảy đến thì đó là tuyệt 
đối khó chịu 

2. Chứng minh rằng chấp nhận khố đau là phù hợp 

(1”) Bác bỏ ý nghĩ cho rằng khi khổ đau xảy đến thì đó là 
tuyệt đối khó chịu 

Neu quý vị có thể cứu chữa cho một tình huống trong đó có khổ 
đau xảy đến thì quý vị không cần cảm thấy rằng nó khó chịu. 
Neu quý vị không thế cứu chữa đuợc, thì thật vô ích đế thấy nó 
khó chịu, nên không cần thiết đế cảm thấy thế, hay thật là không 
hữu hiệu cho việc không cảm thấy dề chịu; thậm chí là một sự 
bất lợi. Neu quý vị thật thiếu nhẫn nhục, thì chỉ một chút khố 
đau thôi cũng vô cùng khó cho quý vị chịu đựng đuợc, trong khi 
nếu quý vị giảm thiểu sự thiếu nhẫn nhục thì quý vị có thế chịu 
đuợc khổ đau to tát. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Neu có cách đối trị 
Thì sao lại khó chịu? 

Neu không có cách đế trị 
Thì khó chịu ích chi? 

Lại nữa: 


Ta sẽ nhẫn nhục với 
Nóng, lạnh, gió và mua 


1 BA277 BCA: 6.10, 6.16. 

270 



Bệnh tật, giam cầm, đánh dập . . . 

Neu không: tai họa tăng thêm. 

(2”) Chứng minh rằng chấp nhận khố đau là phù họp 

1 . Quán chiếu về các phấm tính tốt của khố đau 

2. Quán chiếu về các thuận lợi của sự chịu đựng gian khó 
của khổ đau 

3. Cách thức mà việc chịu đựng khố đau không khó nữa nếu 
mình từng buớc làm quen với nó, bắt đầu với khố đau nhỏ 

(a)) Quán chiếu về các phẩm tính tốt của khổ đau 

Khô đau có năm phàm tính tôt: (1) Phẩm tỉnh thúc giục quỷ vị 
bước nhanh đến giải thoát. Lý do là bởi vì nếu quý vị không khố 
đau thì quý vị sẽ không phát triển quyết tâm thoát khố. (2) Phẩm 
tính dẹp bỏ kiêu mạn. Lý do là vì khi khố đau giáng xuống quý 
vị thì nó sẽ giảm bót thái độ độc tôn của quý vị. (3) Phẩm tỉnh 
khiến quỷ vị xa lảnh tội lỗi. Lý do là vì những tâm trạng đau đón 
mà quý vị trải nghiệm khởi sinh từ bất thiện, do đó, nếu không 
muốn các hậu quả thì quý vị phải tránh các nhân của chúng. (4) 
Phấm tỉnh khiến quỷ vị thiết tha nuôi dưỡng thiện đức. Lý do là 
vì khi quý vị bị giày vò bởi khố đau, quý vị sẽ mong cầu hạnh 
phúc và một khi quý vị đã muốn hạnh phúc rồi thì quý vị sẽ phải 
nuôi duỡng những thiện đức vốn là các nguyên nhân của hạnh 
phúc. [418] (5) Phắm tỉnh khởi sinh lòng bi mẫn đối với những 
ai còn lang thang trong luân hồi. Lý do là bởi vì sau khi quý vị 
đã đánh giá về hoàn cảnh của chính mình, quý vị sẽ nghĩ rằng: 
“Các chúng sinh khác cũng đau khô nhu vậy”. Từ năm phàm 
tính này và nội dung mà chúng thế hiện, hãy tự nhận thức các 
phấm tính tốt khác và không ngừng luyện tâm với ý nghĩ: “Khố 
đau này là một duyên mà ta muốn”. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy 
rằng: 1 


1 BA278 BCA: 6.12cd, 6.21. có cùng hai trích dẫn trình bày ở LRCM: 
115.14; Đại Pháp 1:162. 


271 



Bởi vì nếu không có khố đau, sẽ không có quyết tâm thoát 
khổ 

Hỡi tâm thức, mi hãy an trụ một chồ! 

Lại nữa: 


Hơn nữa, các phẩm tính khác của khổ đau là 

Nguơi dẹp bỏ ngã mạn với sự tỉnh mộng 

Phát triển lòng bi mẫn đối với chúng sinh trong luân hồi 

Cấn thận tránh xa tội lồi và hoan hỷ trong thiện hạnh. 

(b)) Quán chiếu về các thuận lọi của sự chịu đựng gian khó 
khổ đau 

Việc quán chiếu về các thuận lợi của sự chịu đựng các gian khó 
khổ đau có hai nội dung: 

1. Quán chiếu về các lợi lạc cốt lõi chang hạn nhu sự giải 
thoát và vv... 

2. Quán chiếu về lợi ích của việc xua tan khố đau bất khả tu 
luờng {đau khổ khôn luờng} 

(1)) Quán chiếu về các lọi lạc mấu chốt như sự giải thoát... 

Hãy không ngừng cố định tâm thức với ý nghĩ: “Tôi biết là trong 
quá khứ, khi trôi lăn trong luân hồi, tôi đã khố vì những ham 
muốn tầm thuờng và những nhu cầu vặt vãnh, tuy vậy, tôi đã 
không đếm xỉa đến nhiều khố đau, chịu đựng rất nhiều khố đau 
không mục đích, vốn sẽ, đến luợt nó, tạo ra vô vàn khổ đau cho 
tôi trong các kiếp sau. Với điều này, giờ thì tôi biết mình đang 
xúc tiến công đức vốn sẽ thành tựu bất khả tư lường các lợi lạc 
và hạnh phúc cho tôi và cho người khác, nên thật vẫn thích hợp 
cho tôi việc chấp nhận đau khố hàng ngàn tỷ lần nhiều hơn trước 


272 



- nên dĩ nhiên tôi sẽ chấp nhận các đau khố nhỏ hơn thế”. Nhập 
Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Vì tham muốn, ta đà gánh chịu 
Thiêu đốt vv... trong địa ngục ngàn lần 
Vần không thành tựu mảy may 
Lợi lạc cho ta hay bất kỳ ai khác. 

Điều này không hại nhu trên 

Và nó thành tựu đuợc mục tiêu lớn 

Nên, việc đúng ở đây chỉ nên hoan hỷ 

Trong khố đau vốn trị lành vết thuơng cho tất cả chúng sinh. 

Nhu vậy, sau khi quý vị đã quán chiếu về cách mà quý vị đã làm 
truớc đây chỉ là sự khó nhọc vốn không hoàn tất đuợc bất kỳ 
mục tiêu nào cho chính mình và cho tha nhân, hãy đề cao tinh 
thần, nghĩ rằng: “Tại sao bây giờ ta lại không chịu đựng khố 
nhục để thành tựu mục đích to lớn? Mặc dù, ta đang khổ sở, 
nhung thật là tuyệt hảo rằng ta đã tìm ra điều gì đó nhu thế này 
đế làm”. [419] Hơn nữa, hãy phát triển một thái độ vô úy 
{không sợ hãi} đối với gian kho trong lúc suy nghĩ về cách mà 
quý vị đã bị dần dắt sai đuờng bởi các đạo su xấu, không có mục 
đích, theo đó, quý vị chịu đựng các thực hành khố hạnh, nhu 
nhảy trên đinh ba, ngồi sát năm ngọn lửa và vv... 2 . Quý vị cũng 


1 BA279 BCA: 6.74-75. 

2 Ngài Tsongkhapa nhắc đến các pháp tu khổ hạnh phổ biến của các vị 
thầy dạy ngoại đạo - Bà-la-môn - dùng chúng trong việc tẩy 
nghiệp. Đặc biệt, có pháp sử dụng năm ngọn lửa trong việc tế lễ 
nhằm thanh tịnh nghiệp chướng. Khái niệm năm ngọn lửa (skt. 
Panchagni) trong đó 4 ngọn lửa được đốt lên còn ngọn lửa thứ 5 là 
lửa mặt trời. Xem thêm chi tiết về 5 ngọn lửa: Panchagni - the 
Bath of Fire. Yoga Magazine VVebsite. Svvami Satyasangananda 
Sarasvvati. Truy cặp 20/11/2011. 

<http://www.yogamag.net/archives/2002/esep02/panch.shtml>. 

273 



hãy quán chiếu về việc tự đày đọa của mình với nhiều nồi khố 
sở trong nông nghiệp, thuơng truờng và chiến tranh vì các mục 
đích thế tục, thấp kém. 

(2)) Quán chiếu về lợi ích của việc xua tan vô lưọng khổ đau 

Hãy quán chiếu kỹ càng về sự khác biệt giữa khố đau ngắn hạn 
và dài hạn với ý nghĩ: “Một nguời sắp bị hành hình sẽ vô cùng 
sung suớng nếu, thay cho việc hành hình, anh ta chỉ bị chặt một 
ngón tay. Sẽ thật tuyệt làm sao nếu, tuông tự vậy, bởi giá trị của 
một ít khố đau con nguời mà tôi có thế vĩnh viền xua tan kho 
đau vô hạn của luân hồi nói chung, và đặc biệt là khố đau của 
các tái sinh xấu chắng hạn nhu địa ngục vv...”. Neu quý vị làm 
tốt thì quý vị sẽ tạo ra dũn^ khí vô úy đối với gian khó. Nhập 
BÒ-đề Hành Luận dạy rằng: 

Có bất hạnh chăng nếu một kẻ sắp bị hành hình 
Đuợc tha mạng nếu chỉ chịu chặt lìa tay? 

Có bất hạnh chăng nếu với khố đau trong đời, 

Nguôi lại đuợc rời xa khỏi địa ngục? 

(c)) Cách thức mà việc chịu đựng khổ đau không còn khó 
nữa nếu mình từng bước làm quen vói nó, bắt đầu với khố 
đau nhỏ 

Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng : 1 2 

Chang có thứ gì trên đời 
Lại không thành dề khi đã quen. 

Nên quen dần qua những khổ đau nhỏ 
Những khố đau lớn rồi cũng sẽ vượt qua. 


1 BA280 BCA: 6.72. 

2 BA281 BCA: 6.14. 
274 



Sau khi quý vị đã xác định tu tuởng chấp nhận khố đau tựa nhu 
chiếc áo giáp, quý vị từng buớc pha trộn nó với khố đau, bắt đầu 
với loại khố đau nhỏ. Khi quý vị làm việc này, quý vị sê nâng 
cao một cách vững chắc khả năng chấp nhận khố đau của quý vị. 
Bồ-tát Học Luận dạy rằng: 1 

Một khi nguôi đã tiến triển truớc hết qua việc quen chịu 
đựng với những khố đau nhỏ, quý vị sẽ quen thuộc với 
những khổ đau lớn và những khổ đau rất lớn. Ví dụ: Cũng 
giống nhu tất cả chúng sinh đều có ý nghĩ rằng khố đau là 
hạnh phúc thông qua khả năng của duyên, vậy, quý vị nên 
duy trì thái độ hoan hỷ mồi khi trải qua khố đau bằng cách 
tập cho quen việc áp dụng tu tuởng hoan hỷ vào những trải 
nghiệm này. [420] 

về cách thực hành, Cư sĩ Ugra vẩn Kỉnh dạy rằng: 2 

Hãy tự giải phóng tâm mình vốn nhẹ tựa nhu một miếng 
bông 

Và Hoa Nghiêm Kỉnh dạy rằng: 3 

Này thiện nữ nhân, để tiêu diệt mọi phiền não, nguôi nên 
phát triển một tâm thức khó khuất phục. 

Do đó, quý vị cần sự dũng cảm vốn rất cứng rắn và kiên định; 
quý vị sẽ không thế nào chấp nhận đuợc khố đau với một tâm 
thức mềm yếu. 


1 BA282 Síkẹã-samuccaya Vaidya 1961b: 101; D3940: Khi 101b6-7. 

2 BA283 Đoạn trích của Grha-paty-ugra-pariprcchã-sũtra D63: Nga 
26b5-6 lẩ t ừ S/ksã-samuccaýa D3940: Khi ÍÓla6-7. 

3 BA284 Đoạn trích của Grha-paty-ugra-pariprcchã-sũtra, D3940: Khi 
101a7. 


275 



Nếu thoạt đầu quý vị phát triển một mức độ dũng cảm mạnh mẽ, 
thì ngay cả những khố đau to tát cũng trở nên hữu ích. Điều này 
giống nhu truờng hợp các chiến binh lâm trận thấy máu của 
chính mình để tăng cuờng dũng khí. Neu ngay từ lúc đầu, quý vị 
lại hạ thấp mình và nói rằng: “Tôi chua từng nghe nói đến một 
điều nhu vậy và thậm chí, nếu đã nghe, tôi sẽ không thế làm 
đuợc một điều nhu thế” thì ngay cả một chút khố đau cũng trở 
thành nguyên nhân kéo quý vị ra khỏi đuờng tu. Điều này cũng 
giống nhu truờng họp các kẻ hèn nhát trông thấy máu của nguời 
khác rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Một số, thấy máu của mình 
Lại càng trở nên dũng mãnh hon. 

Số khác, trông thấy máu nguời 
Quá đớn hèn lăn ra bất tỉnh. 

Điều này xuất phát từ một tâm dũng cảm 
Hoặc sự hèn yếu của nó. 

(c”) Giải thích chi tiết từ các quan điếm của các nền tảng 

Vấn: Cho rằng nguời ta phải chấp nhận khố đau xảy đến, những 
kho đau này đến từ đâu và ta chấp nhận chúng nhu thế nào? 

Đáp: Có tám cơ sở đê châp nhận khô đau. 

1. Chấp nhận khố đau dựa trên các đối tượng. Tăng bào, của bố 
thí, giuờng, ghế, thuốc và các nhu yếu phấm là những vật dụng 
làm tăng truởng hạnh kiếm thanh tịnh. Không chút kém vui hay 
bất mãn, quý vị phải chấp nhận đau khố phát sinh khi những thứ 
này đuợc bố thí cho quý vị và quý vị phát hiện ra rằng chúng 
kém về phấm chất và số luợng hoặc chúng đuợc cho với sự 
thiếu tôn trọng hoặc sau một thời gian dài trì hoãn. 


1 BA285 BCA: 6.17-1 Sab. 

276 



2. Chấp nhận khố đau dựa trên đến những lo âu thế tục. Tám lo 
âu thế tục là (1) tổn thất; (2) thất sủng; (3) quở trách hay đổ lỗi; 
(4) đau đớn; (5) phân rã; (6) tiêu tan; (7) già; (8) bệnh và (9) cái 
chết của những đối tuợng phải chết sau giai đoạn hu hoại. Sau 
khi quý vị đã phân tích nồi khố liên quan đến tất cả hay từng 
điều nói trên, quý vị sẽ chấp nhận khổ đau. 

3. Chấp nhận khô đau liên quan đến những hoạt động thế chất. 
Bốn hoạt động thể chất là di chuyển, đứng, ngồi và nằm. Khi 
quý vị đêm ngày tịnh hóa tâm mình khỏi các ngăn trở bằng hai 
hoạt động thứ nhất [di chuyến] và thứ hai [ngồi]) trong số bốn 
hoạt động trên. Tuy nhiên, quý vị không đuợc thu giãn trên nệm, 
ghế hoặc giuờng rom hay lá khi không phải lúc. 

4. Chấp nhận khô đau liên quan đến việc phát huy giáo pháp. 
Giáo pháp có thế đuợc phát huy theo bảy cách sau: (1) Tôn thờ 
và phụng sự Tam bảo; (2) tôn thờ và phụng sự đạo su; (3) thông 
hiếu giáo pháp; (4) giảng giải rộng rãi cho nguời khác giáo pháp 
mà mình đã thông hiểu; (5) tụng các bài tán với giọng to và rõ; 
(6) quán chiếu về sự noi ở cô liêu một cách đúng đắn và (7) tu 
tập thiền chỉ và thiền quán với sự chú tâm của một thiền giả. Khi 
quý vị nồ lực thực hành các điều này thì quý vị chấp nhận những 
nồi khố đang phát sinh. 

5. Chấp nhận khố đau liên quan đến việc khất thực đế Sống. Bảy 
khía cạnh của lối sống khất thực là (1) quý vị mang ngoại hình 
xấu vì cạo râu, tóc; (2) quý vị mặc quần áo vá và có màu sắc 
đon điệu; (3) quý vị sống kiềm chế không làm theo hành vi của 
những nguời thế tục và hành xử theo cách khác với cách của họ; 
(4) quý vị từ bỏ nghề nông vv... và sống nhờ sự bố thí của nguời 
khác, do đó, quý vị sống phụ thuộc nguời khác; (5) bởi vì quý vị 
không tích lũy và sử dụng vật chất đạt đuợc nên quý vị nhận của 
bố thí, nhu tăng y và vv..., từ nguời khác suốt cuộc đời quý vị; 
(6) bởi vì từ bỏ việc gần gũi xác thịt nên quý vị quay lung đi với 
những ham muốn thế tục cho đến khi quý vị lìa bỏ cõi đời này; 


277 



và (7) bởi vì quý vị từ bỏ việc múa hát, cười cợt và những thứ 
tương tự nên quý vị quay lưng đi với thú vui thế tục cho đến khi 
quý vị lìa bỏ cõi đời này nhằm xa lìa bạn bè, những người đồng 
hành thân thuộc, bạn từ lúc trẻ thơ và tương tự cũng như các thú 
tiêu khiến và hoan lạc. Quý vị chấp nhận sự khố đau dựa trên 
những thứ này. [422] 

6. Chấp nhận khô đau liên quan đến sự mệt nhọc do nỗ lực tinh 
tấn. Quý vị phải chấp nhận sự khố đau phát sinh từ những xáo 
trộn, gian khó và sự mệt nhọc về thế xác và tinh thần trong lúc 
quý vị đang nồ lực tu tập thiện đức. 

7. Chấp nhận khố đau liên quan đến sự hoạt động vì lợi lạc của 
chủng sinh. Có mười một hoạt động vì lợi lạc của chúng sinh; 
quý vị phải chấp nhận sự khố đau phát sinh từ những hoạt động 
này. 1 

8. Chấp nhận khố đau liên quan đến những nhiệm vụ hiện tại. 
Quý vị phải chấp nhận sự khố đau phát sinh từ những nhiệm vụ 
của một người xuất gia, chang hạn như công việc liên quan bình 
bát, tăng y, vv... hoặc công việc của người chủ gia như công 
việc hoàn hảo ngoài đồng, trong kinh doanh, của một viên chức 
chính phủ vv.... 

Ngay cả khi quý vị đã bị tác động của bất kỳ khố đau nào khởi 
lên phụ thuộc vào tám cơ sở này, hãy đừng buông bỏ thái độ 
hoan hỷ tinh tấn chịu đựng từng loại khố đau một. Quý vị hành 
động vì mục đích giác ngộ, hãy hoan hỷ đừng đế những khố đau 


^heo Sopa Rinpoche thì tựa đề của phân mục này là Nhẫn Nhục về 
Sự Xác Tín vào Thực Tại. Ở đây ý giảng chính là tri kiến về Nhân 
Quả (hay Duyên Khởi), về nội dung hoàn toàn phù hỢp với nội 
dung trên. Steps on the Path to Enlightenment. P412. Lhundub 
Sopa. VVisdom. 2008. 

278 



như vậy trở thành chướng ngại khiến quý vị thoái lui sau khi 
quý vị đã dấn bước. 

(3’) Phát triển nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp 1 

Phát triển nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp có nghĩa là 
phát khởi lòng nhẫn nhục về việc giữ tín tâm. Có tám đối tượng: 

1. Đối tượng tín tâm: Đây là những phấm tính tốt của Tam bảo. 

2. Đối tượng cần được thực chứng: Đây là thực tại của hai loại 
vô ngã {nhân vô ngã và pháp vô ngã} . 

3. Đối tượng mong cầu: Đây là ba đại lực của chư Phật và chư 
Bồ-tát - gồm năng lực trí tuệ siêu việt, năng lực của sáu Ba-la- 
mật-đa và năng lực nội tại {Phật tánh}. 

4. Đối tượng cần được tiếp nhận: Đây là mong muốn bao gồm 
cả nguyên nhân - hành vi thiện đức - lần hậu quả của những 
thiện hạnh này. 

5. Đối tượng cần được loại bỏ: Đây là ước muốn xa lìa cả 
nguyên nhân - hành vi sai lạc - lần hậu quả của những hành vi 
này. 

6. Đối tượng thiền định là mục đích cần thành tựu: Đây là sự 
giác ngộ. 

7. Đoi tưọng thiền định là phưong tiện đế thành tựu mục đích: 
Đây là tất cả những lộ trình tu tập với tâm Bồ-đề. 

8. Đoi tượng của việc tu tập tiếp theo thông qua tu học và phân 
tích: Theo ngài Dro-lung-ba (Gro-lung-pa) thì điều này là lĩnh 
vực của những điều đế am hiểu, như là vô thường 2 và vv.... 
[423] Chuông “Truyền thừa Uy dũng” (Bala-gotra-parivarta) 
trong Bồ-tát Địa đề cập về đối tượng thứ tám này thì giáo pháp 


1 BA285 BCA: 6.17-1 Sab. 

2 Ngài Lhundub Sopa giảng thêm vài tri kiến cần nắm bắt là sự phân 
định rõ ràng giữa vô thường hay thường hằng, giữa hạnh phúc hay 
bất hạnh, thiện hay bất thiện ... vân vân. Steps on the Path to 
Enlightenment. P413. Lhundub Sopa. VVisdom. 2008. 


279 



tối thượng - bao gồm mười hai loại kinh điến và vv... - do đó, 
tôi nghĩ rằng quý vị phải lấy nó làm đối tượng {của việc tu học} . 

Phưong cách xây dựng tín tâm là trở nên xác tín về các đối 
tượng này theo như chúng vốn là và rồi quán chiếu chúng 
thường xuyên, am hiếu chúng mà không có mâu thuẫn. 

Theo nội dung của Bồ-tảt Địa, tôi đã xác định một hệ thống tám 
co sở liên quan đến nhẫn nhục chấp nhận khố đau và tám đối 
tượng liên quan đến nhẫn nhục xác tín giáo pháp. Đặc biệt, có 
nội dung chi tiết của nhẫn nhục về sự xác tín vào giáo pháp. 

(d’) Cách tu tập 

Kh i tu tập bất kỳ loại nhẫn nhục Ba-la-mật-đa nào, cũng cần kết 
hợp với sáu phạm trù tối thượng và tất cả sáu Ba-la-mật-đa. 
Điều này cũng giống như lời giảng giải trước đây, ngoại trừ bố 
thí nhẫn nhục có nghĩa là xác lập người khác trong nhẫn nhục 
Ba-la-mật-đa. 1 


(e’) Tóm tắt 

Hồi tưởng và tu tập tâm Bồ-đề - tức nền tảng của Bồ-tát hạnh - 
là gốc rề của ước muốn đế xác lập tất cả chúng sinh trong một 
sự nhẫn nhục mà ở đó ô nhiễm bị đoạn diệt. Sau khi quý vị đã 
vững vàng nâng cao Bồ-đề tâm này, hãy phát nguyện tu tập 
nhẫn nhục của các hành vi Bồ-tát ở các địa cao và luyện tâm 
trên co sở ấy. Hãy phân biệt cách tu tập nhẫn nhục của một Bồ- 
tát so địa và rồi tu học một cách phù họp. Neu quý vị phạm giới 
như đã giải thích thì quý vị phải nồ lực sám hối. Neu quý vị bỏ 
qua việc phạm giới trong lúc tu tập các rèn luyện này, quý vị sẽ 
bị liên tục hoen 0 bởi nhiều hành vi sai lạc lớn lao và ngay cả 
trong những kiếp sau, việc tu tập Bồ-tát hạnh tuyệt diệu của quý 
vị sẽ cực kỳ khó khăn. Thấy được tinh túy của đường tu là tối 
thượng, hãy tu tập tức khắc những gì có thể và khắc ghi ý định 


1 BA287 LRCM: 371.13. 

280 



sẽ tu tập những gì quý vị chua thế tu tập trong lúc này. Nấu quý 
vị thực hiện điều này thì, nhu đã dạy trong Đồng Tử vấn Kỉnh, 
quý vị sẽ thành tựu nhẫn nhục Ba-la-mật-đa với ít khó khăn và 
khổ đau. [424] 


281 



282 



Chương 13: Tinh Tấn 1 


(iv) Cách thức tu tập tinh tấn Ba-la-mật-đa 
(a’) Tinh tấn là gì? 

(b’) Cách bắt đầu tu tập tinh tấn 
(c’) Phân loại tinh tấn 

( r) Các Phân loại thực tế 
(a”) Tinh tấn nhu áo giáp 
(b”) Tinh tấn huân tập công đức 
(c”) Tinh tấn của hành vi vì lợi lạc của chúng sinh 
(2’) Phuong pháp phát triển tinh tấn 

(a”) Loại trừ các duyên {điều kiện} không thuận lợi 
ngăn trở tinh tấn 

(1”) Nhận diện những yếu tố không tuong thích 
với tinh tấn 

(2”) Vận dụng phuong pháp đế loại bỏ những yếu 
tố không tuông thích 

(a) ) Ngung thói luời biếng trì hoãn 

(b) ) Ngung tham luyến vào những hoạt động 
thấp kém 

(c) ) Ngung chán nản hay tự khinh miệt 

(1) ) Ngung chán nản về mục tiêu 

(2) ) Ngung chán nản về các phuong tiện 
để đạt mục đích 

(3) ) Ngung chán nản bởi vì bất kế nguôi ở 
đâu đều là noi để tu tập 

(b”) Thu thập các năng lực của sự thuận duyên 
(1”) Phát triển năng lực của uớc nguyện 


hTiuật ngữ tinh tấn dùng ở đây có một hàm ý quan trọng là đặc tính 
tiến triển đều đặn không ngừng một cách hoan hỷ bất kể mọi khó 
khăn chướng ngại để thành tựu mục tiêu cuối cùng. Trong bộ sách 
này, thuật ngữ tinh tấn sẽ theo ý này. 


283 



(2”) Phát triên năng lực của kiên định 
(3”) Phát triển năng lực của hoan hỷ 
(4”) Phát triển năng lực của ngừng nghỉ 
(c”) Căn cứ vào việc loại bỏ những duyên không 
thuận lợi và huân tập thuận duyên, hãy chuyên chú 
tinh tấn 

(d”) Cách thức vận dụng tinh tấn đế đua thân và tâm 
vào trạng thái hoạt dụng {trạng thái hoạt động tốt} 
(d’) Cách tu tập 
(e’) Tổng kết 




(iv) Cách thức tu tập tinh tấn Ba-la-mật-đa 

Phần này có năm nội dung: 

1. Tinh tấn là gì? 

2. Cách thức bắt đầu tu tập tinh tấn 

3. Phân loại tinh tấn 

4. Cách thức tu tập 

5. Tổng kết 

(a’) Tinh tấn là gì? 

Khi quý vị chú tâm vào một điều thiện đức {công đức} thì tinh 
tấn là sự hứng khởi dành cho thiện đức này. Nhập Bồ-đề Hành 
Luận dạy rằng: 1 

Tinh tấn là gì? Đó là sự hỷ lạc trong thiện đức, 

Bồ-tát Địa giải thích rằng đó là một trạng thái tâm thức không 
sai sót vốn hứng khởi trong việc tích lũy thiện đức và làm việc 
vì lợi lạc của chúng sinh cùng với hoạt động về thân, khấu, ý mà 
trạng thái tâm thức này thúc đấy. 


1 BA288 BCA: 7.2a. 
284 



(b’) Cách bắt đầu tu tập tinh tấn 

Hãy thường xuyên quán chiếu về các lợi ích của tinh tấn và 
những khuyết điểm của việc không làm thế, vì quý vị sẽ phát 
triển tinh tấn nếu quý vị tự tập cho quen thuộc với sự quán chiếu 
này. về các lợi ích của nó, Thâm Tâm Tỉnh Giác Đại thừa Kinh 
dạy rằng: 1 

Hãy luôn dựa vào tinh tấn tôn nghiêm, 

Vốn xua tan mọi đau khố, tối tăm, 

Vốn là nền tảng của giải thoát khỏi các giới khốn cùng, 

Và vốn được mọi Phật-đà tán thán. 

Những ai thường tinh tấn 

Không khó khăn hoàn tất mọi công trình 

Cho dầu là điều thế tục hay siêu thế. 

Ai thiện tri lại nản lòng do tinh tấn? 

Ai nêu cao giác ngộ của Phật-đà, 

Biết sai sót của thờ o và mê ngủ, 

Và liên tục kiên gan cùng hứng khởi. 

Vậy cho nên ta đã dần dắt họ. 

Đại thừa Kỉnh Trang Nghiêm Luận cũng dạy rằng: 2 

Tinh tấn là thiện đức tối cao 
Dựa vào đó, ngưoi có phần còn lại. 

Qua đó ngưoi đạt đại hỷ lạc 
Cả thành tựu thế tục và siêu thế. 


1 BA289 Arya-adhyasaya-samcodana-nama-mahayana-sutra, { Thâm 
Tâm Tinh Giác Đại Thừa Kinh } D69: Ca 147b5-7. 

2 BA290 MSA: 16.65-66,70. 


285 



Với tinh tấn, ngươi đạt các thú vị mong ước trong đời 
Thủ đắc được thanh tịnh tối hậu 
Được giải thoát, vượt xa tầm nhìn về các hoại uấn 
Và đạt Phật quả, sự giác ngộ tối cao. [425] 

Và nữa: 

Người nào có tinh tấn 
Thì không bị giáng hạ 
Bởi thịnh vượng, phiền não 
Nản chí hay thành đạt nhỏ. 

Bồ -tát Địa cũng dạy rằng: 1 

Bởi vì chính tinh tấn, chứ không phải điều chi khác, là 
nguyên nhân nền tảng và tối cao cho sự thành tựu đúng đắn 
của các phấm tính thiện đức của một vị Bồ-tát nên các Như 
Lai đã chỉ ra và tuyên thuyết rằng: “Tinh tấn là điều dần đến 
việc chứng đắc giác ngộ toàn hảo, vô thượng” 

Tập Bồ-tát Học Luận cũng dạy rằng: 2 

Neu ngươi hoàn toàn không mỏi mệt và có tinh tấn Ba-la- 
mật-đa thì chang có gì mà ngươi không đạt hay thành tựu 
được. 

Và: 

Chí đến cả phi nhân cũng hoan hỷ giúp 
Ngươi thành tựu tất cả các loại thiền định 
Và tận dụng đêm ngày một cách hiệu quả. 

Các công đức huân tập không bị sa sút 


1 BA291 Bbh, VVogihara 1971:201; D4037: Wi 108a4-5. 
Z BA292 PS: 4.2cd, 4.41cd-42; D3944: Khi 226b4-5, 228b3-4. 

286 



Và các mục đích của ngươi vượt trên việc của loài người 
Sẽ nở rộ như liên hoa xanh lam 1 . 

về những khuyết điểm do không có tinh tấn Ba-la-mật-đa, Hải 
Long Vương vấn Kỉnh dạy rằng: 

Việc giác ngộ của những kẻ lười biếng là vô cùng xa xôi và 
cách biệt. Kẻ lười biếng thiếu tất cả các Ba-la-mật-đa, từ bố 
thí đến trí huệ. Kẻ lười biếng không hành động vì lợi lạc của 
người khác. 

Và Diệu Pháp Chảnh Niệm Hiện Tại cũng dạy rằng : 3 

Những ai có thói biếng nhác 
Nen tảng duy nhất của khố đau 
Kẻ nào cảm thấy chây lười 
Thiếu thốn tất cả các thiện tánh. 

Cho nên, nếu quý vị thiếu tinh tấn thì quý vị sẽ bị lười biếng chi 
phối và sẽ thiếu hụt tất cả các phấm tính thiện đức; do đó, quý vị 
sẽ đánh mất mọi mục đích tạm thời và tối hậu của con người 4 . 


*Tên Phạn (được trình bày trong nguyên bản Anh ngữ) của loại hoa 
sen xanh lam này là utpala. Nó biểu tượng cho sự thuần tịnh. Hoa 
sen này thường thấy trình bày trong các thangka (tranh Phật giáo 
Tây Tạng dùng trong tu tập và thờ phụng), trên tay của các vị 
Tã rã chẳng hạn. 

2 BA293 Ầrya-sãgaramati-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, {Hải Long 
vương Vấn Kinh } D152: Pha 40a5-7. 

3 BA294 Sad -dharmãnusmrty-upasthãna, {Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện 
Tại) D287: Ya 128a6. 

4 Xin nhắc lại mục đích tạm thời là có đủ thiện nghiệp để không bị đọa 
sinh vào các cõi thấp (bao gồm súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục) và 
để có đủ duyên tiếp tục tu tập và mục đích tối hậu là đạt giác ngộ. 

287 



(c’> Phân loại tinh tấn 

Phần này có hai nội dung: 

1 . Phân loại thực tế 

2. Phương pháp phát triển tinh tấn [426] 

(1’) Phân loại thực tế 

1 . Tinh tấn như áo giáp 

2. Tinh tấn trong tích lũy công đức 

3. Tinh tấn trong hành động vì lợi lạc của chúng sinh 

(a”) Tinh tấn như áo giáp 

Khi chư Bồ-tát tinh tấn, trước khi tự mình chủ động hành sự, các 
ngài mặc áo giáp với một tư tưởng hứng khởi ban đầu như là: 
“cho đến tập hợp của một ngàn tỷ của ba bất khả tư lường đại 
kiếp lượng mà mỗi thời kỳ này bao gồm số ngày dài như một 
ngàn đại kiếp 1 , ta sẽ không buông lơi việc thực hành tinh tấn. Vì 
mục đích giảm thiếu khố đau của mồi một chúng sinh, ta sẽ 
hoan hỷ trụ lại chỉ như một chúng sinh ở địa ngục cho đến ngày 
ta đạt được Phật quả. Bởi vì ta nồ lực trong phương cách này 
cho mục đích toàn giác, nên có gì cần thiết đế bàn sự tinh tấn 
của ta qua một thời lượng ngắn hơn hay lúc đối diện với khố đau 
nhỏ hơn?”. 


1 Mỗi đại kiếp sẽ tương đương với một chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt 
cùa vũ trụ. Mỗi chu kỳ thành hay trụ hay hoại hay diệt của vũ trụ 
bằng một trung kiếp (tức một đại kiếp bằng 4 trung kiếp); và mỗi 
trung kiếp bao gồm 20 tiểu kiếp, vậy, lượng thời gian ghi bên trên 
tương ứng với 3 A-tăng-kỳ kiếp. Tuy nhiên, về thời lượng chính xác 
và cách đặt tên của chúng còn tùy theo sự định danh của kinh luận 
cụ thể nên có thể có khác nhau. Theo như giải thích của Geshe 
Sopa thì chu kỳ bất khả tư lường kiếp lượng (hay một A-tăng-kỳ 
kiếp) này tương ứng với 10 lũy thừa 60 của một kiếp lượng. Steps 
on the Path to Enlightenment. Vol 3. P426. Lhundub Sopa. 
VVisdom. 2008. 

288 



Đó là sự tinh tấn tựa như áo giáp. Một vị Bồ-tát dẫu ngay cả ước 
nguyện hay chỉ có tín tâm vào sự tinh tấn cũng sẽ tiến tu vững 
chãi; cần thêm bao nhiêu nữa đế cho một người vốn được trang 
bị sự tinh tấn này, cho rằng vị Bồ-tát đó đang nuôi dưỡng vô 
lượng các nguyên nhân cho việc tinh tấn vi mục tiêu giác ngộ vô 
thượng. Bồ-tát Địa dạy rằng đối với một người như vậy thì tuyệt 
nhiên không có hành động nào vì người khác hay vì sự giác ngộ 
lại có thế gây nản chí hay gian khó. Khi quý vị đã trở nên đủ 
duyên với một tâm thức như vậy, dứt khoát là nó sẽ trở thành 
nhân khai mở tiềm năng của quý vị đối với Đại Thừa; do đó, hãy 
tu tập điều đó. 

về sự tinh tấn như áo giáp. Tập Bồ-tát Học Luận dạy rằng: 1 

Trong nhiều kiếp lượng như số giọt nước của biển, 

Kiếp lượng trong đó các năm được tạo thành 
Từ những ngày dài, đêm thâu ngang bằng nhau 
Thậm chí bằng cả khoảng thời gian của luân hồi, 

Ngưoi một lần phát khởi tâm Bồ-đề tối thượng. 

Dau ngưoi phải hoàn tất mọi huân tập khác 
Ngưoi không thối chí nhờ lòng bi mần của mình, 

Và đạt giác ngộ siêu phàm mà chang hề chùn bước. [427] 

Đế tạo ra áo giáp vô cùng kiên định này 
Trong khi việc xem nhẹ khố đau luân hồi của ngưoi 
Được tuyên hứa thi hành đúng đắn trước tiên 
Cho kẻ hùng anh trì giữ lòng bi mẫn 

Hon nữa, ngay cả nếu quý vị mất một trăm ngàn năm đế một lần 
phát khởi tâm Bồ-đề và đế diện kiến một vị Phật, noi mà một 
năm ở đây bao gồm mười hai tháng, mồi tháng có ba mưoi ngày 


1 BA295 PS: 4.5-7; D3944: Khi 226b6-227al. 


289 



và mỗi ngày dài như khoảng thời gian từ vô thủy luân hồi đến 
nay; và ngay cả khi quý vị tiêu tốn khoảng thời gian này nhân 
với số lượng cát sông Hằng đế hiếu biết về tâm thức và ứng xử 
của một chúng sinh; thì một cách tuông tự, quý vị phải đến được 
chồ thấy biết tâm thức và ứng xử của tất cả chúng sinh. Vô Tận 
Ỷ Đại thừa Kinh {skt. Ẫrya-aksayamati-nirdeẩa-nãma- 
mahãyãnã-sũtra } dạy rằng chiếc áo giáp ngoan cường là chiếc 
áo giáp không mệt mỏi; đây là tinh tấn Ba-la-mật-đa tựa áo giáp 
có phấm chất cao nhất. 

Tóm lại, nếu quý vị có thế phát khởi một thái độ duy nhất như 
vậy, quý vị sẽ có thế dề dàng hoàn tất các tích lũy vô lượng và 
tịnh hóa được vô số vô minh. Việc này trở thành nguyên nhản 
tối thắng cho sự bất thoái chuyến; chỉ bởi tâm hỷ lạc bất kế mất 
bao lâu thời gian, quý vị sẽ nhanh chóng thành Phật. Những ai 
muốn thành Phật trong một thời gian ngắn nhưng lại chang hoan 
hỷ chút nào trong những vô hạn hành vi và trong khoảng thời 
gian rất dài cần thiết sẽ mất thời gian rất dài đế đạt Phật quả vì 
họ thất bại để làm sinh khởi được dũng khí tuyệt vời của chư 
Bồ-tát. 


Sau khi đã khoác áo giáp như thế, quý vị tinh tấn đối vì hai mục 
đích: huân tập công đức {thiện hạnh} và hành động vì lợi ích 
của các chúng sinh. 

(b”) Tinh tấn trong tích lũy công đức 

Tinh tấn trong huân tập công đức là tự mình áp dụng tu tập sáu 
Ba-la-mật-đa đế hoàn tất chúng một cách phù hợp. 

(c”) Tinh tấn hành động vì lợi ích của chúng sinh 


290 



Tinh tấn trong hành vi vì lợi ích của chúng sinh là việc tự mình 
áp dụng đúng đắn tu tập về mười một hoạt động vì lợi ích của 
tha nhân. 1 

(2’) Phương pháp phát triển tinh tấn 

Như đã giảng giải bên trên, bởi vì quý vị tạo lập, duy trì và tăng 
trưởng tất cả thiện hạnh của hai bồ tư lương trong sự phụ thuộc 
vào tinh tấn, nên tu tập phát triển nó vô cùng quan trọng. Ta sẽ 
bàn luận về bản văn Nhập Bồ-đề Hành Luận của đại học giả và 
đại thiện tri thức Tịch Thiên; lưu ý rằng nó thật là đầy đủ và dễ 
dàng để tìm hiểu cũng như để duy trì tu tập. [428] Phương pháp 
phát triển tinh tấn này có bốn nội dung: 

1 . Loại bỏ những điều kiện không thuận lợi ngăn trở tinh tấn 

2. Thu thập các năng lực của sự thuận duyên 

3. Căn cứ vào việc loại bỏ những duyên không thuận lợi và 
huân tập thuận duyên, hãy chuyên chú tinh tấn. 

4. Cách thức vận dụng tinh tấn đế đưa thân và tâm vào trạng 
thái hoạt dụng. 

(a”) Loại bỏ những duyên không thuận lợi ngăn trở tinh tấn 

Bao gồm hai nội dung: 

1 . Nhận diện những yếu tố không tương thích với tinh tấn 

2. Vận dụng phương pháp đế loại bỏ những yếu tố không 
tương thích 

(1”) Nhận diện những yếu tố không tưotig thích với tinh tấn 

Có hai yếu tố không tương thích với việc bước vào đạo pháp: (1) 
Không bước vào đạo pháp mặc dù quý vị thấy rằng mình có thế 


1 MƯỜi một hoạt động vì lợi ích của tha nhân là các hành vi Bồ-tát 
nhằm thỏa mãn mười một nhu cầu của chúng sinh trên cơ sở tạm 
thời và tối hậu. Mười một nhu cầu này chính là mười một loại 
chúng sinh đã được nêu trong chương 11. Phần phân loại giới luật. 
Steps on the Path to Enlightenment. Vol 3. p 548. Lhundub Sopa. 
VVisdom. 2008. 


291 



tu tập được và (2) Không bước vào lộ trình tu tập bởi vì quý vị 
trở nên nản chí với ý nghĩ: “Làm sao ta có thế thực hành pháp 
như thế được?”. Thực ra thì còn có một lý do khác đế không 
bước vào đạo pháp là bởi vì quý vị không quan tâm đến việc liệu 
quý vị có khả năng hay không nhưng điều này là không phù họp 
ở đây vì lời giảng giải này chỉ dành cho những người đi tìm giải 
thoát. 

Trong yếu tố thứ nhất, có hai khả năng: (1) Quý vị có tật lười 
biếng trì hoãn với ý nghĩ: “vẫn còn thời gian” và (2) Quý vị 
không chần chừ trì hoãn, nhưng lại bị choáng ngọp bởi sự tham 
luyến vào các hoạt động thông thường và thấp kém. về ý này, 
Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Các yếu tố không họp cho tinh tấn 

Là lười nhác, tham luyến với những thấp hèn 

Và tự khinh bởi do nhụt chí. 

Các nguyên nhân khiến sinh lười biếng là không ưa thích, tham 
luyến vào các thú vui thấp kém, tham muốn ngủ nghê và thiếu 
tâm chán ghét luân hồi. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 2 

Lười biếng có, do tham dục 

Từ thiếu hứng thú, ham choi, ham ngủ; 

Và do từ sự thiếu vắng 
Lòng chán ghét sinh tử luân hồi. 

Một số người cho rằng hai dòng đầu là hình thức biếu thị của 
lười biếng hon là nguyên nhân của nó. 


1 BA296 BCA: 7.2b-d. 

2 BA297 BCA: 7.3. 

292 



(2”) Vận dụng phương pháp để loại bỏ những yếu tố không 
tương thích 

Có ba nội dung: 

1 . Ngưng thói lười biếng trì hoãn 

2. Ngưng tham luyến vào những hoạt động thấp kém 

3. Ngưng chán nản hay tự khinh miệt 

(a) ) Ngưng thói lưòi biếng trì hoãn 

Điều này liên can đến ba sự quán chiếu về: quý vị suy tưởng 
rằng thân thế hiện nay của mình đang phân rã nhanh chóng, rằng 
sau khi chết quý vị sẽ bị đọa sinh xuống các cõi khố đau và rằng 
sẽ rất khó khăn đế tìm lại một đời sống tốt đẹp như thế này. Hãy 
quán chiếu các chủ đề này ngăn chận biếng nhác vốn cho là còn 
nhiều thời gian; do đó, phát khởi sự xác tín trong tâm thức quý 
vị rằng chẳng có thời gian để dự trữ. [429] Ba chủ đề quán chiếu 
này được giảng giải trước đây trong phần nói về loại người có 
căn cơ thấp 1 . 

(b) ) Ngưng bám luyến vào những hoạt động thấp kém 

Quý vị thấy rằng giáo pháp tối thượng là nguồn cội của niềm hỷ 
lạc vô tận cho kiếp này và những kiếp sau, cũng như thấy rằng 
mình làm mất đi ý nghĩa lớn lao của nó khi quý vị phân tâm vào 
các chuyện phiếm và trò vui, vốn là nguồn gốc của nhiều khố 
đau vô nghĩa sau này. Hãy quán chiếu điều này và ngưng bám 
luyến vào đó. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 2 

Sao ngươi có thể từ bỏ nguồn gốc của niềm vui bất tận 
Của niềm hỷ lạc lớn lao, của giáo pháp siêu phàm, 

Đe tìm vui trong các thú tiêu khiến, và phân tâm 
Vốn là nguyên nhân của nhiều đau khố? 


1 BA298 LRCM: 83,98-132; Great Treatise 1:124-125,145-175. 

2 BA299 BCA: 7.15. 


293 



(c)) Ngưng chán nản hay tự xem thưÒTig 

Tìm hỷ lạc trong giáo pháp siêu phàm sau khi quý vị không còn 
lười biếng trì hoãn và ngưng các hoạt động thấp kém thật vẫn 
chưa đủ; quý vị phải tu tập như một hành giả Đại Thừa. Do đó, 
nếu quý vị trở nên nản chí với ý nghĩ: “Một người như tôi không 
đủ sức thực hành được pháp đó” thì quý vị phải loại bỏ sự nản 
chí này. Ngưng nản lòng hay tự xem nhẹ mình có ba phần: 

1 . Ngưng chán nản với mục tiêu 

2. Ngưng chán nản với phưong tiện đế đạt mục đích 

3. Ngưng chán nản bởi vì bất kể ngưoi ở đâu đều là noi đế tu 
tập 

(1)) Ngưng chán nản về mục tiêu 

Vấn: Neu mục đích là Phật quả - tức sự đoạn diệt hoàn toàn các 
sai sót và viên mãn hoàn toàn tất cả các phấm tính tốt, thật vô 
cùng khó cho tôi đế hoàn tất ngay cả một vài phấm tính tốt hay 
loại trừ một ít sai sót, làm thế nào một người như tôi có khả 
năng đạt đến một thành quả như thế? 

Đáp: Neu một ý tưởng nản chí như vậy khởi lên thì đây là một 
khuyết điểm rất lớn bởi vì nó cấu thành việc từ bỏ tâm giác ngộ. 
Ngay cả khi tư tưởng đó chưa hoàn toàn hiến lộ thì quý vị phải 
kết liều nó khi nó mới trong giai đoạn khởi sinh. 

Làm thế nào để ngăn chặn nó? Hãy tự động viên mình với ý 
nghĩ: “Đức Thế Tôn - đấng quyền năng thuyết điều chân thật và 
đúng đắn, không bao giờ sai trái và lồi lầm - đã dạy rằng ngay 
cả loài ruồi vv... cũng sẽ có thế đạt giác ngộ. Thế nên, vì sao tôi 
lại không thế đạt giác ngộ khi mà tôi vẫn không từ bỏ sự kiên trì 
- trong vị trí sinh ra làm người cho tôi một cơ sở thù thắng và 
tôi có năng lực tinh thần đế phân tích, điều nên theo và điều nên 
bỏ?’ [430] Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 


1 BA300 BCA: 7.17-19. 
294 



”Làm sao tôi có thê đạt giác ngộ?” 

Tôi sẽ không nản chí như thế 
Vì Như Lai tuyên thuyết chân lý 
Đã dạy về điều ấy như sau: 

“Ngay cho đến các loài ruồi, muồi 
Ong và sâu bọ sẽ cùng viên mãn 
Giác ngộ vô song, việc rất khó đạt, 

Một khi chúng phát năng lực tinh tấn”. 

Vậy tại sao một kẻ như ta 

Sanh làm người, biết lợi biết tai ưong, 

Lại không thế đạt thành giác ngộ 
Chừng nào ta không ngưng hành Bồ-tát? 

Hon nữa, hãy ngăn chận chán nản nhụt chí với ý nghĩ: “Trong 
quá khứ thì có chư Phật quá khứ, hiện tại thì có những vị Hoạt 
Phật và trong tưong lai sẽ có những người sẽ thành Phật. Ớ đây 
không phải là trường họp chỉ một người vốn đã thành Phật hoàn 
tất được lộ trình tu tập. Đúng hon là, những người chỉ như là ta 
đây, tiến hóa dần, đã và sẽ trở thành các vị Phật. Bảo Vân Kinh 
dạy rằng: 1 

Bồ-tát nghĩ như sau: “Tất cả các Như Lai, A-la-hán, chư 
Phật toàn hảo vốn là những người đã thành tựu, là những 
người đang thành tựu và là những người sẽ thành tựu giác 
ngộ hoàn, đã, đang và sê đạt đến giác ngộ hoàn toàn qua 
phưong tiện này, qua loại lộ trình này, qua cách tinh tấn 
này”. Do đó, đây không phải là trường họp tất cả các Như 
Lai kia chỉ là một người, vốn đã trở thành một vị Như Lai 
đạt giác ngộ hoàn toàn. Đúng hon là tôi đây cũng sẽ đạt đến 


1 BA301 Ratna-megha-sutra {Bảo vân Kinh } D231: Wa 21a3-6. 


295 



tất cả sự toàn thiện trong sự giác ngộ viên mãn, toàn hảo và 
vô thượng một cách tối hậu. Với sự tinh tấn chung cùng với 
toàn bộ chúng sinh và với sự tinh tấn hướng đến tất cả chúng 
sinh, ta cũng sẽ cầu tìm và nồ lực đế giác ngộ. [431] 

Tán Dương Công Đức Vô Lượng cũng dạy rằng: 1 

Ngay cả một số người thời trước đã đạt trạng thái thiện thệ 
cũng đã từng bị giáng xuống những trạng thái thấp hon trạng 
thái này nhiều trước khi đắc quả thiện thệ này. Nghĩ như thế 
và đế động viên chúng ta, ngài [đức Thế Tôn] không tự hạ 
thấp uy tín mình ngay cả khi ngài lâm vào một điều kiện 
khủng khiếp. Tự hạ thấp mình là sai, làm cho những ai có 
căn co phát triển trở nên nản chí. 

về sự thoái chí này, vì phấm tính tốt đẹp của một vị Phật là vô 
hạn và các thành quả ứng theo các nguyên nhân, nên quý vị phải 
thành tựu các phấm tính tốt đẹp và loại bỏ các sai sót thông qua 
vô số ngả đường trong khi dấn bước trên đạo pháp. Sau khi quý 
vị đã hiểu được điều này một cách tường minh, quý vị có thế trở 
nên thoái chí khi tự nhìn chính mình. 2 

Tuy nhiên, sự nản chí cụ thế này sẽ không bao giờ khởi sinh tại 
một thời điểm như hiện tại khi một hiểu biết thiếu sót về lộ trình 
tu tập đang trong sự hoạt dụng. Giờ đây, khi tu tập đế thành tựu 
các phấm tính Phật vô lượng, quý vị giả định rằng chúng được 
thành tựu một phưong diện qua việc theo đuối thực hiện chỉ một 
hay một phần của một phấm tính và làm việc cật lực với nó. Tuy 


1 BA302 Gunaparyanta-stotra {Tán Dương công Đức vô Lượng } 
D1155: Ka 196b7-197al. 

2 Ở đây sự nản chí có thể xảy đến sau khi hành giả hiểu ra được bản 
chất của giác ngộ và mức khó khăn đến thế nào để thành tựu giác 
ngộ. Steps on the Path to Enlightenment. Vol 3. p 440. Lhundub 
Sopa. VVisdom. 2008. 

296 



nhiên, trong trường họp này, việc quý vị không chán nản không 
phải là một dấu hiệu tốt. Đúng hơn đó là hậu quả của việc quý vị 
không biết chắc chắn về cách thức đế xúc tiến trên lộ trình tu tập 
- hoặc chỉ hiếu biết sơ lược nhưng không đặt vào sự thực hành - 
cho nên, quý vị bị lơ mơ bởi sự vì sự dề dàng ở bề ngoài của 
pháp tu. Cho đến khi quý vị tìm đến tu rèn và nhận được sự giải 
thích tương đối đầy đủ về giai trình từ khi bắt đầu đến khi kết 
thúc, quý vị lại thốt lên: “Neu cần nhiều đến như vậy thì ai có 
thể thực hành nổi?” và sẽ bỏ cuộc hoàn toàn. 1 Ngài Sha-ra-wa 
cũng dạy rằng: 

Đối với các Bồ-tát chưa có dịp xúc tiến thực hành thì tất cả 
các hành vi Bồ-tát dường như dề dàng, như một cái đích đế 
bắn tên, và thậm chí không hề nản chí. Hiện tại, chúng ta 
ngay cả chưa đạt đến mức độ mà ở đó chúng ta sẽ chán nản 
hay tự xem thường mình. Đen khi chúng ta hoàn toàn tiếp 
cận giáo pháp, thì có một mối nguy lớn về sự nhụt chí và tự 
xem thường mình. 

Điều này khá đúng. 

(2)) Ngưng chán nản về các phưong tiện để đạt mục đích 

Vấn: Đe đạt Phật quả, người ta phải bố thí tay, chân mình vv... 
nhưng tôi không có khả năng cho những kỳ tích như vậy. [432] 
Đáp: Quý vị phải chịu khố đau đến mức độ như vậy bởi vì ngay 
cả những kẻ sống thoải mái, không xúc tiến trải nghiệm các thực 
hành Bồ-tát, như khi họ đi qua luân hồi, sẽ chịu nhiều khố đau 


^heo cách diễn giảng của ngài Sopa thì tình trạng hành giả tương tự 
như khi thấy quả núi từ xa hiện ra nhỏ bé, chúng ta có thể nghĩ 
rằng: "thật là dễ dàng và thích thú để lên đến đỉnh núi". Khi ta đến 
gần hơn thì quả núi trông thật lớn. Khi đặt bước đến chân núi chúng 
ta lại nghĩ: "Chả biết bao giờ tôi mới lên nổi đến đỉnh". Steps on the 
Path to Enlightenment. Vol 3. p 440. Lhundub Sopa. VVisdom. 
2008. 


297 



không thế diễn tả được như chặt chém, phân thây, đâm, thiêu đốt 
chang hạn mà vẫn không hoàn tất được lợi ích của chính mình. 
Khố đau sinh ra bởi các gian khố diễn ra vì mục tiêu giác ngộ thì 
không bằng được phần nhỏ của đau khố {do luân hồi} này, và 
nó còn có mục tiêu vĩ đại về việc thành tựu cho cả lợi ích của 
chính quý vị và của tha nhân. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy 
rằng: 1 

“Nhưng thật đáng sợ là ta phải 
Bố thí tay, chân và tuông tự”. 

Không phân khô đau lớn hay nhỏ 
Sự hoang mang làm ta sợ hãi. 

Trong vô lượng chục triệu kiếp 
Ta sẽ bị đâm chém 
Thiêu đốt, phân thây nhiều lần 
Bởi đó vần không đạt giác ngộ. 

Khố đau nào đưa ta đến bờ giác 

Đeu mang theo một giới giới hạn rõ ràng. 

Thật giống như con đau trong vết mổ 
Đe cắt đi một vết nội thưong. 

Các lưong y chữa lành bệnh tật 
Qua dạng điều trị không dễ ưa 
Cho nên ta gánh thêm chút khó 
Để diệt trừ đi bao khổ đau. 

về việc bố thí thân thế {thân thí}, quý vị sẽ không bố thí ngay 
từ lúc ban đầu khi quý vị còn lo sợ. Nhưng thông qua việc từng 
bước tu tập bố thí, quý vị sê hết bám luyến thân thế mình. Một 
khi sức mạnh về lòng bi mẫn của quý vị đã tăng trưởng, quý vị 


1 BA303 BCA: 7.20-23. 
298 



sẽ không còn khó khăn để cho chúng đi sử dụng thân đó vì một 
mục đích vĩ đại. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 


Lương y thượng thặng không sử dụng 
Liều thuốc thông thường như thế đâu 
Ông chữa vô vàn kinh niên chứng 
Bằng những chăm lo thật dịu dàng 

Thoạt đầu, hướng dần chỉ thị ngươi 
Bố thí rau quả và vv... 

Sau đó, khi ngươi đà thuần thục 
Ngươi dần bố thí cả thịt mình. 

Một khi ta hiếu thân thế mình 
Vai trò cũng tựa như rau quả 
Thì khó khăn chi việc cho ra 
Các thứ như là thịt da ta. 

Một số người cho rằng bởi vì các hành giả của Ba-la-mật-đa 
thừa {tức Đại thừa} phải bố thí cả thân thế và mạng sống nên họ 
rất đau đớn và tu tập trên một lộ trình rất khó theo. Rõ ràng là 
bản văn trên đây bác bỏ điều vừa phát biểu bởi vì quý vị không 
thực hành chừng nào mà quý vị còn nhận thức rằng đó là một 
hành động khó khăn, nhưng đáng ra là làm việc đó khi mà nó trở 
nên dề dàng, tựa như cho đi rau quả. [433] 

(3)) Ngưng chán nản bỏi vì bất kể ngươi ở đâu đều là nơi để 
tu tập 

Vấn: Việc đạt đến Phật quả đòi hỏi tái sinh vô số lần trong luân 
hồi, cho nên, tôi sê bị hại bởi kho đau nơi đó. Tôi không đủ khả 
năng là thế. 


1 BA304 BCA: 7.24-26. 


299 



Đáp: Hãy quán chiếu nhu sau. Chu Bồ-tát đã xóa sạch mọi tội 
lỗi; do đó, hậu quả của lồi lầm - tức cảm thọ về khố đau - sẽ 
không khởi sinh bởi vì họ đã ngăn chận đuợc nguyên nhân {của 
phiền não}. Qua tri kiến vững chắc rằng luân hồi thiếu vắng một 
tự tánh, tựa như các trò ảo thuật, các ngài cũng không có khố 
đau về tinh thần. Với giả sử là hỷ lạc về thế chất và tinh thần của 
các Bồ-tát tăng trưởng, thì họ không có lý do gì đế ngã lòng dù 
rằng họ vẫn ở trong cõi luân hồi. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy 
rằng: 1 

Vì tội bị xóa sạch, nên chang có khố đau 
Thông qua trí hiếu biết, chang thiếu niềm hỷ lạc 
Tà kiến và lồi lầm 
Làm hại thân và tâm. 

Qua công đức, nên thân hỷ lạc; 

Qua trí huệ, tâm cũng được an. 

Chịu luân hồi vì lợi lạc tha nhân, 

Kẻ từ bi tại sao phải ngã lòng? 


Và: 


Cho nên, sau khi cưỡi chiến mã của tâm Bồ-đề 
Vốn xua tan mọi chán nhàm và mỏi mệt, 

Ngưoi tiếp diễn từ hỷ lạc này đến diệu lạc nọ. 

Dau có mần cảm nào ai cam ngã lòng? 

Tuông tự vậy, đừng nản chí ngay cả qua việc bị trì hoãn trong 
luân hồi trong một thời gian dài không đo đếm được, bởi vì thời 
gian dài lâu tự nó không phải là nguyên do việc nản lòng. Neu 
khố đau là cực kỳ mãnh liệt, thì ngay cả một thoáng chốc trong 
đau khố cũng gây nản chí. Neu không có khố đau và quý vị 


1 BA305 BCA: 7.27-28, 7:30. 
300 



được hạnh phúc thì ngay cả một thời gian dài cũng không gây 
nản chí. Bảo Hành Vương Chỉnh Luận của ngài Long Thọ dạy 
rằng: 1 

Khi đau khổ, dù thoáng qua cũng khó gánh 
Có cần đâu kế đến khoảng dài lâu? 

Neu không khố và an trong hỷ lạc, 

Thì ngại chi khoảng vô tận thời gian? 

Chư Bồ-tát thân không hề thọ khố; 

Thì làm sao tâm lại phải ưu phiền? 

Do bi mẫn, âu lo vì cõi thế; 

Nên các ngài chịu ở lại dài lâu. 

Theo gưong đó, hãy đừng nên thất chí 
Bằng ý suy: “Phật quả quá xa vời”. 

Luôn nồ lực, hãy huân tập tư lưong 
Dứt lồi lầm và nhận về phấm hạnh. [434] 

Lại nữa, bởi vì việc viên thành các tư lưong vô lượng không 
phải là khó khăn, hãy đừng tự làm mình nản chí với ý nghĩ: 
“Việc trở thành một vị Phật đòi hỏi hoàn tất các tích lũy vô 
lượng về công đức và trí huệ. Việc này thật khó khăn nên có thế 
tôi không thế nào làm nối”. Trước hết, hãy tự động viên mình 
với ước nguyện thành tựu vô lượng các phấm tính Phật vì lợi lạc 
của vô lượng chúng sinh mà quý vị muốn cứu giúp. Kế đến, hãy 
tập trung vào việc lưu lại luân hồi trong một khoảng thời gian 
không đo được và thọ Bồ-tát giới với ý nghĩ: ”Tôi sẽ viên thành 
hai bồ tư lưong vô lượng!” Sau đó, chừng nào quý vị vẫn trì 
giới, dù quý vị có bị phân tâm hay không, dù thức hay ngủ, quý 
vị sẽ liên tục tích lũy công đức vô lượng như hư không. Bảo 
Hành Vương Chính Luận dạy rằng: 2 


1 BA306 Ra; 3.25-27; Hahn 1982: 76-77. 

2 BA307 Ra: 3.15-20; Hahn 1982: 74-75. 


301 



Chỉ như tất cả mười phương 
Hư không, đất, nước, lửa và gió 
Là vô lượng, nên chúng ta khăng định 
Các chúng sinh khố đau cũng vô lường. 

Với lòng bi mẫn, chư Bồ-tát 
Cứu độ chúng sinh vô lượng này 
Thoát khỏi khố đau và quyết ý 
Đưa họ sang bến cõi Phật-đà. 

Ai gìn giữ kiên trinh bằng cách ấy 
Thật đúng ngay khởi phát ước nguyện này 
Rồi sau đó, dù ngủ mê hay tỉnh giác 
Và cả khi vô ý chang nghĩ chi 

Họ không ngưng tích phước đức vô lường 
Như con số chúng sinh là vô lượng 
Hãy nên biết, do điều vô số ấy 
Phật quả kia, chắng khó dẫu vô biên. 

Ai trụ lại trong thời gian vô hạn 
Để truy tầm giác ngộ vô biên 
Vì lợi ích vô vàn sinh chúng 
Và thực hành công đức vô lượng 

Thế cho nên, dẫu giác ngộ khôn lường 
Sao có thể, họ không thành đạt được 
Trong thời gian không mấy dài lâu 
Do kết họp bốn vô số 1 này? 


1 Tức là Chúng sinh vô số, phật đạo vô biên, công đức vô lượng và 
thời gian vô hạn. 

302 



Không gì tuyệt vời hơn khi nghĩ rằng: “Giá như ta có thế đạt 
Phật quả trong một thời gian ngắn vì lợi lạc của chúng sinh”, bởi 
vì quý vị bị xúc động bởi sức mạnh mãnh hệt của tình yêu 
thương, lòng bi mẫn và tâm giác ngộ của chính quý vị. [435] 
Tuy nhiên, khi quý vị không thuộc vào bầu không gian tác động 
của những động cơ này, cũng như là quý vị thấy sự cần thiết của 
một thời dài gian tu tập qua những hành động vô tận và đòi hỏi 
nhiều công việc khó khăn thì quý vị có thế nghĩ rằng: “Neu vậy 
thì ai có thế làm được điều đó?”. Neu sau đó quý vị cho rằng 
quý vị đang tìm một lộ trình nhanh chóng thì quý vị sẽ trực tiếp 
làm tốn hại đến tâm Bồ-đề đã hành và gián tiếp làm tốn hại đến 
Bồ-đề tâm nguyện. Căn cơ của quý vị đối với Đại thừa sẽ suy 
yếu nhanh chóng và sự giác ngộ của quý vị trở nên xa vời vì quý 
vị đã một cách tối hậu mâu thuẫn với những gì mà các ngài 
Long Thọ và Vô Trước cho là ý nghĩ của đấng Chiến Thắng về 
cách thức tăng cường sức mạnh của Bồ-đề tâm. 

Do đó, bởi vì việc trở nên thoái chí và duy trì tình trạng đó 
chang hề mang lại lợi ích gì và chỉ dần đến thêm chán nản mà 
thôi, nên hãy thấu hiếu kỹ càng các phương pháp thành tựu giác 
ngộ và tự nâng cao tinh thần của mình. Khi quý vị làm được 
điều này, việc hoàn thành các mục tiêu kế như đang nằm trong 
lòng bàn tay của quý vị. Bổn Sanh Kỉnh dạy rằng: 1 

Thoái chí không giúp ngươi thoát khỏi nghịch duyên, 

Nên, thay vì tự giày vò trong ưu phiền 

Hãy phát triển năng lực kiên định cho mục tiêu cần đạt. 

Rồi ngay cả việc rất khó cũng trở nên dề dàng, đem đến giải 
thoát. 


1 BA308 Jataka-mala, {Bôh Sanh Kinh - Truyện về các tiền kiếp của 
đức Phật} D4150: Hu 52b3. 


303 



Vậy, hãy đạt đến điều phải xong bằng phương tiện đã chỉ 
bày 

Mà không tự làm mình sợ hãi hay bất hạnh. 

Hãy tự giúp mình với sự ốn định của tài năng sáng chói 
Rồi việc thành tựu tất cả các mục tiêu đều ở trong bàn tay 
ngươi. 

Thánh giả Vô Trước liên tục dạy rằng quý vị phải hiếu biết rõ 
ràng cả các phương tiện tu tập bao quát mà không bị nản chí lần 
việc không tự thỏa mãn với các phấm tính nhỏ bé. Hiện tại, quý 
vị nghĩ rằng: ”Ta đã đạt được trình độ cao trong đạo pháp tu 
tập”, khi quý vị đã tạo được một phấm tính tốt duy nhất; cho dù 
đó là một phấm tính tốt thực sự, đó cũng chỉ là một khía cạnh 
của lộ trình. Quý vị hài lòng khi quán chiếu đơn thuần về điều 
này. Nhưng sau đó, các thiện tri thức, từ trong các điểm mấu 
chốt của đạo pháp, giải thích theo sự hướng dần của kinh điến 
và lập luận rằng đó thật là một phần của thiện hạnh; nhưng nếu 
chỉ điều đó thôi thì quý vị chưa đạt đến đâu hết. Khi quý vị hiếu 
ra được những gì họ nói thì quý vị trở nên vô cùng chán nản. 
[436] Do đó, những người không thỏa mãn với một phần công 
đức đã thành tựu được, tìm cách vươn cao thêm và không nản 
chí ngay cả với sự cần thiết đế tu học vô hạn trui rèn là cực kỳ 
hiếm hoi. 

(b”) Thu thập các năng lực của sự thuận duyên 

Phần này có bốn nội dung: 

1 . Phát triển năng lực của ước nguyện 

2. Phát triển năng lực của sự kiên định 

3. Phát triển năng lực của sự hoan hỷ 

4. Phát triển năng lực của xả bỏ 

(1”) Phát triến năng lực của ước nguyện 


304 



Chúng ta biết rằng các hành vi do mong ước đóng vai trò nền 
tảng cho tinh tấn, ước nguyện nói đến ở đây là việc mong ước. 
Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng : 1 


Cảnh co hàn hiện tại của ta đã khởi 
Từ việc không ước nguyện giáo pháp của ta 
Cả trong hiện tại và quá khứ xa xăm. 

Ai sẽ rời bỏ ước nguyện đến giáo pháp? 

Thánh hiền đã tuyên thuyết về ước nguyện này 
Là cội nguồn của mọi khía cạnh công đức. 

Sau đó, bản luận thuyết về cách thức để phát triển nguyện ước 2 

Cội rề đó, đến lượt, là thiền quán thường hằng 
về thành quả tạo ra vốn từ nghiệp 

Điều này có nghĩa rằng cách thức để phát triển nguyện ước là 
quán chiếu xem làm thế nào các hậu quả dễ ưa và khó chịu khởi 
sinh tưong ứng từ các nghiệp thiện và bất thiện ra sao. Đó là vì 
tín tâm vốn được giảng dạy như là đóng vai trò nền tảng cho sự 
nguyện ước, cho nên lòng tin vào hai loại gồm nghiệp và các 
hậu quả của nghiệp sê phát khởi thành hai loại nguyện ước: loại 
nhằm giải trừ bất thiện nghiệp và loại nhằm tiếp thụ thiện 
nghiệp. Hon nữa, quý vị xem xét nghiệp và các nghiệp báo của 
nó nói chung, cụ thế là quan hệ nhân quả đằng sau các lợi ích 
của các hành vi Bồ-tát và những sai sót của việc phạm Bồ-tát 
giới. Hãy thấu hiếu những điều ở đây từ những đoạn liên quan 
của chánh văn này . 3 


1 BA309 BCA: 7.39-40ab. 

2 BA310 BCA: 7.40cd. 

3 BA311 Về nghiệp và các hậu quả của nó nói chung, xem Đại PhápM. 
209-242. Về các lợi ích của các hành vi Bồ-tát và các hậu quả vi 
phạm xem về bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn xem quyển 2 

305 



Một khi quý vị khát khao đến Đại thừa thì quý vị nhập môn với 
thệ nguyện rửa sạch tất cả các lồi lầm và thành tựu tất cả phấm 
tính tốt cho quý vị và cho nguời khác. Quý vị phải tự khích lệ 
mình với ý nghĩ: “Tôi sẽ phải thiền trong nhiều kiếp để tịnh hóa 
từng lỗi lầm cùng tập khí của nó và phát triển từng phấm tính tốt 
đến mức độ viên mãn nhất. Tuy nhiên, bởi vì tôi chang mảy may 
có một chút tinh tấn cần thiết đế rửa sạch những lỗi lầm hay 
thành tựu những phấm tính tốt, tôi đã phí phạm thời gian rồi 
rảnh của mình một cách vô nghĩa”. [437] Nhập Bồ-đề Hành 
Luận dạy rằng: 1 

Ta sẽ hủy bất khả tư lường 
Lỗi lầm của ta và của người khác. 

Đe dẹp tan từng lầm lồi một 
Sẽ mất một đại dưong kiếp lượng. 

Nhưng ta chang thấy ngay cả một chút 
Nồ lực cần để tiêu hủy một lồi lầm 
Ta là nguồn cội của khố đau vô lượng. 

Thế tại sao tim ta không vỡ tan? 

Ta sẽ thành tựu vô số 

Hảo phấm tính cho ta và người. 

Đe nuôi dưỡng một phấm tính tốt. 

Cần cả đại dưong các kiếp lượng này, 

Nhưng ta chưa bao giờ tự tạo duyên 
Ngay cả một phần cho phấm tính tốt. 

Bằng cách nào đó, ta được kiếp sống này — 


LRCM. Về bình ổn thiền và định từ thiền cũng như là trí huệ và tuệ 
giác xem quyển 3 LRCM. 

1 BA312 BCA: 7.33-36. 

306 




Thật đáng nhục khi ta phung phí nó. 


(2”) Phát triến năng lực của sự kiên định 

Phát triển năng lực của sự kiên định có nghĩ là quý vị đem lại 
kết thúc, không có thoái chuyến về bất kỳ điều gì mà quý vị tinh 
tấn. Thứ nhất, hãy đừng cố gắng làm mọi thứ; hãy xem xét tình 
thế một cách cấn thận. Neu quý vị thấy rằng quý vị có thế làm 
đuợc thì hãy xúc tiến; nếu quý vị không thế làm đuợc thì đừng 
dấn buớc. Ngay cả quý vị cũng không nên bắt tay làm ngay 
những gì mà quý vị sẽ làm một thời gian rồi lại bỏ. Lý do là khi 
quý vị đã quen thói bỏ dang dở nửa chừng điều mà quý vị 
nguyện làm thì, qua tập khí này, trong những kiếp khác, quý vị 
sẽ bỏ dở sở nguyện tu tập và vv.... Hậu quả là tội lồi của quý vị 
sẽ tăng truởng trong kiếp đó, và trong những kiếp tiếp theo, đau 
khổ vốn là hậu quả của tội lồi này sẽ tăng thêm. Hon nữa, quý vị 
sẽ không thành tựu các thiện hạnh khác đuợc bởi vì quý vị sẽ 
nghĩ tuởng đến việc thực thi uớc nguyện truớc đó; sẽ có một kết 
quả thấp kém vì quý vị đã quay lung với lời nguyện truớc đó; và 
ước nguyện trước đó tự nó sẽ không được thỏa mãn vì quý vị đã 
không theo rốt ráo. Tóm lại, hứa nguyện làm một việc gì nhưng 
lại đế nó dở dang là một chướng ngại đế quý vị thành tựu các kế 
hoạch khác và việc tạo duyên này cũng sẽ làm mất ốn định giới 
nguyện mà quý vị đã thọ. Liên quan đến ý này, Nhập Bồ-đề 
Hành Luận dạy rằng: 1 

Trước tiên ta khảo sát công việc 
Rồi mới quyết tiến hành hay không. 

Neu không đủ sức thì đừng nhận 
Đã bắt đầu làm chớ có quay lưng. 

Neu không, ta quen thói bỏ việc trong các kiếp 
Và tội lồi cùng khố đau của ta sẽ tăng nhanh. 


1 BA313 BCA: 7.47-48. 


307 



Cũng thế, các nghiệp khác cùng quả báo 
Sẽ làm ta nghèo nàn và dở dang. [438] 


Do đó, nếu quý vị muốn hoàn tất những gì mình đã cam kết thực 
hiện thì hãy nuôi duởng ba niềm tôn nghiêm. 1 Nhập Bồ -để Hành 
Luận dạy rằng: 2 

Nguoi phải tôn nghiêm trong ba lĩnh vực: 

Hành động, khả năng và các phiền não. 

Niềm tôn nghiêm về mặt hành động có nghĩa là, cho dù có bạn 
đồng hành nào đi chăng nữa trên đuờng tu, quý vị không dựa 
vào họ mà tự tay hoàn thành công việc. Nhập Bồ-đề Hành Luận 
dạy rằng: 3 

“Một mình ta sẽ làm điều đó”. 

Đấy là tôn nghiêm trong hành vi. 

Bang Hữu Thư (Suhrl-lekha) của ngài Long Thọ cũng dạy 
rằng: 4 

Việc giải thoát phụ thuộc vào chính mình 


Hôn nghiêm (hay hãnh tiến) phân biệt với kiêu mạn hay tự hào một 
cách tổng quát được xem là một phiền não tinh thần và chắc chắn 
kiêu ngạo tự mãn là điều cần bị loại bỏ. Tuy nhiên, trong một số tu 
tập tôn giáo, có các trạng thái tâm thức được gọi là tôn nghiêm vì 
trong một số khía cạnh nào đó trạng thái này trông giống như 
trạng thái tự hào. Nhưng tôn nghiêm là trạng thái tích cực, thiện 
đức và là điều nên được nuôi dưõng. Steps on the Path to 
Enlightenment. Vol 3. p 456. Lhundub Sopa. VVisdom. 2008. 

2 BA314 BCA: 7.49ab. 

3 BA315 BCA: 7.49cd. 

4 BA316 Suhrl-lekha {Bằng Hữu Thư - Các lá thư ngài Long Thọ Gửi 
cho bạn} 52ab; D4182: Me 43a4. 

308 



Không xảy ra qua trợ giúp của người. 

Ý nghĩ: “Chỉ mình ta sẽ hoàn tất việc này mà không kỳ vọng 
vào người khác” cũng có nghĩa như niềm tôn nghiêm nên được 
đặt tên là “Niềm tôn nghiêm trong hành vi”. 

Niềm tôn nghiêm trong khả năng có nghĩa là quý vị thành tựu 
lợi lạc của chính mình và những người khác với ý nghĩ: “bởi vì 
chúng sinh chịu dưới áp lực của phiền não chi phối, nên họ 
không thế thành tựu ngay cả lợi lạc của chính mình, huống hồ là 
của người khác. Ta lại có khả năng thành tựu lợi lạc của cả 
chính mình lần của những người khác. Nhập Bồ-đề Hành Luận 
dạy rằng: 1 

Chúng sinh trong cõi đời, là đối tượng của phiền não, 

Chang thế thành tựu lợi lạc cho chính mình. 

Họ không có đủ khả năng làm được việc như ta 
Cho nên ta sẽ có các hành vi vì họ. 

Hơn nữa, hãy tu tập với ý nghĩ “Neu những chúng sinh này 
không ngừng cố gắng thực hiện những hành động thấp nhỏ, thì 
sao ta lại không tiến hành các hành vi sẽ hoàn tất kết quả toàn 
hảo nhất?”. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 2 

Neu kẻ khác thực hiện những hành vi nhỏ mọn 
Thì làm sao ta có thê lặng yên? 

Tuy nhiên, khi quý vị có được hai niềm tôn nghiêm [trong mặt 
hành động và trong khả năng] này thì quý vị không nên làm điều 
đó với sự kiêu mạn, từ sự khinh thường những người khác. Trái 


1 BA317 BCA: 7.50. 

2 BA318 BCA: 7.51ab. 


309 



lại, phải có lòng bi mẫn đối với những người khác và đừng đế 
kiêu mạn trộn lần vào. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Ta không làm điều này từ kiêu ngạo 
Ta không nên có ngã mạn kia. 

Ý tưởng: ”những người khác không có khả năng nhưng tôi có" 
tựa như kiêu hãnh, nên, nó được gán tên là “tôn nghiêm”. 

Niềm tôn nghiêm trong phiền não có nghĩa là với sự xem thường 
các phiền não vào mọi dịp, quý vị nghĩ rằng: “Tôi sẽ chiến thắng 
các phiền não này; chúng không thế đánh bại được tôi”. [43 9] 
Điều này có nghĩa là quý vị phải kiên định sau khi đã phát tâm 
dũng mãnh đoạn diệt các yếu tố không thuận lợi. Nhập Bồ-đề 
Hành Luận dạy rằng: 2 

Ta sẽ chiến thắng tất cả; 

Không gì đánh bại ta. 

Ta, đứa con của Thắng Sư Tử, 

Sẽ tiếp tục gìn giữ sự tôn nghiêm này. 

Neu không, khi quý vị đánh mất can đảm, thì ngay cả một yếu tố 
nhỏ, không thuận lợi cũng có thế làm hại quý vị. Nhập Bồ-đề 
Hành Luận dạy rằng: 3 

Ngay đến quạ cũng hành động tựa chim thần 
Khi tìm được một con rắn chết. 

Neu ta đây thật là nhu nhược 
Thì lồi nhỏ cũng hại được ta. 


1 BA319 BCA: 7.51cd 

2 BA320 BCA: 7.55. 

3 BA321 BCA: 7.52-53ab. 
310 


Sao cho đặng kẻ bỏ cuộc, nản chí 
Lại tìm thấy tự do trong yếu hèn? 

Ngài Sha-ra-wa đã dạy rằng: 

Hạnh phúc của những kẻ bỏ bê giáo pháp chắng vuợt khỏi 
hạnh phúc của họ truớc khi làm vậy. Hãy xem xét một thực 
tế rằng nếu nguôi bỏ bê giáo pháp trong đời này, thì sau đó 
nguôi sẽ phải chịu vô tận khố đau. Neu nguôi không nồ lực 
thì các phiền não sẽ không nhìn nguôi với sự bi mẫn. Và 
pháp đối trị cũng không nói rằng: “Neu nguôi không nuôi 
duỡng ta, thì ta sè hoàn tất nhiệm vụ cho nguôi”. Ngay cả 
chu Phật và chu Bồ-tát cũng sẽ không thế che chở cho 
ngươi. 

Neu quý vị vận dụng ba niềm tôn nghiêm nói trên thì ngay cả 
những yếu tố không thuận lợi lớn cũng không thế gây chướng 
ngại cho quý vị, do đó, quý vị phải khởi phát ba niềm tôn 
nghiêm này. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng : 1 

Đối với những người nồ lực với lòng tôn nghiêm 
Ngay đến các chướng ngại lớn cũng không bị quấy rầy. 

Do đó, với tâm thức kiên định 

Ta sẽ vượt qua những khuyết điểm của mình. 

Neu không, ước nguyện chế ngự các phiền não trong ba cõi của 
các hành giả sẽ trở thành sự xấu hố cho người tu học nếu họ bị 
đánh bại bởi các phiền não của mình. Nhập Bồ-đề Hành Luận 
dạy rằng : 2 

Neu ta bị các khuyết điểm đánh bại 


1 BA322 BCA: 7.53cd-54ab. 

2 BA323 BCA: 7.54cd. 


311 



Thì ước nguyện chế ngự ba cõi của ta trở thành trò cười. 


Đây được gọi là “Niềm tôn nghiêm trong phiền não” bởi vì quý 
vị xem nhẹ phiền não và do đó, muốn tiêu hủy chúng. 

Một số người bình luận Nhập Bồ-đề Hành Luận đã giải thích 
niềm tôn nghiêm về mặt chế ngự phiền não này theo một cách 
khác nhưng ta nghĩ lời giải thích trên đây là phù họp với chánh 
văn. [440] 

Do đó, hãy ngưng trông chờ vào người khác và hãy khoác áo 
giáp tự làm việc đó một mình. Tức là tự tin và nghĩ: “Không 
giống như tôi, những người khác không làm được điều này 
nhưng tôi lại có thế”. Neu quý vị tu tập theo cách nhìn này thì 
chắc chắn là quý vị sẽ đánh bại được các phiền não - chúng sẽ 
không thế nào đánh bại được quý vị - và quý vị xem xét rằng 
thật là một lỗi lầm khi từ bỏ nguyện ước sau một thời gian. Hãy 
tự rèn luyện mình cho đến khi tâm quý vị trở nên kiên định với 
ước muốn hoàn tất mọi thứ đã phát nguyện sau khi đã cấn thận 
xem xét mình có thế làm được việc ấy hay không. 

(3”) Phát triến năng lực của sự hoan hỷ 

Quý vị phát triển năng lực của sự hoan hỷ sau năng lực của ước 
nguyện, một sự nguyện ước mãnh liệt, tạo nên sự tinh tấn chưa 
từng hiện diện trước đây và quý vị đã thành tựu năng lực của sự 
kiên định (còn được gọi là năng lực của lòng tôn nghiêm) điều 
này khiến cho tinh tấn vốn đã phát triển trở nên bất thoái 
chuyến. Năng lực của sự hoan hỷ có nghĩa là khi quý vị trước 
tiên xúc tiến một hoạt động nào đó thì quý vị thực hiện một cách 
hoan hỷ và một khi quý vị đã dấn bước, quý vị có một ý thức 
dam mê thế hiện ở chồ quý vị không muốn cho hoạt động này bị 


312 



gián đoạn. Liên quan đến cách thức phát triển ý thức đam mê 
này, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Như những kẻ muốn vui từ chơi đùa 

Chư Bồ-tát rất nhiệt thành 

Trong bất kỳ hoạt động nào họ phải làm. 

Một cách đam mê, họ tìm vui trong công việc. 

Nên, hãy nồ lực với một thái độ như những đứa trẻ mà quý vị 
đang tiến hành chơi đùa không biết nhàm chán. Điều này có 
nghĩa là quý vị phải đam mê về điều tạo ra các hậu quả vui 
sướng cũng như là đam mê các hậu quả tự chúng. Bởi vì nếu 
phàm phu nồ lực ngay cả khi họ không chắc là liệu họ có một 
kết quả tốt lành thì cần gì phải đề cập đến các hoạt động chắc 
chắn sẽ mang lại các kết quả tốt lành. Nhập Bồ-đề Hành Luận 
dạy rằng: 2 

Mặc dù họ hành động vì mục đích hạnh phúc 
vẫn không chắc là hạnh phúc sẽ đến hay không. 

Nhưng đối với những người mà chính công việc là hạnh 
phúc 

Thì làm sao họ có thế hạnh phúc trừ phi họ làm việc? 

Đây cũng là lý do vì sao thái độ thỏa mãn là sai. Nhập Bồ-đề 
Hành Luận dạy rằng: 3 [441] 

Neu ta không bao giờ thỏa mãn với nhục dục 
Vốn giống như liếm mật trên lưỡi dao 
Thì làm sao lại thỏa mãn với công đức 
Vốn kết quả là hạnh phúc và an lạc. 


1 BA324 BCA: 7.62. 

2 BA325 BCA: 7.63. 

3 BA326 BCA: 7.64. 


313 



Hãy phát triển một thái độ không thỏa mãn với ý nghĩ: “việc say 
mê với nhục dục tựa như liếm mật trên cạnh sắc bén của lưỡi 
dao; nguồn vị ngọt chắng đáng là bao nhưng lưỡi sẽ bị cắt đứt. 
Neu tôi không thế hài lòng về việc trải nghiệm này, điều vốn 
mang lại cho tôi đau khố to tát chỉ vì một chút vui sướng tạm 
thời, thì có nghĩa gì đâu đế được trong cảm xúc thỏa mãn về các 
tích lũy công đức và trí huệ, vốn đem lại hạnh phúc không sai 
sót và vô hạn trong cả tức thời và về lâu về dài?”. 

Do đó, đế hoàn thành các hành vi công đức mà quý vị đã xúc 
tiến, hãy dấn bước như một con voi mà da bị cháy nắng bước 
xuống ao sen tưoi mát lúc giữa trưa. Hãy rèn luyện cho đến khi 
tạo được thái độ này. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Vậy, đế hoàn thành công việc 
Ta sẽ dấn bước y như 
Con voi, bị nắng trưa thiêu đốt 
Đen một cái ao đế ngâm mình. 

(4”) Phát triến năng lực của dừng nghỉ 

Neu quý vị trở nên mỏi mệt về thế xác hay tinh thần do tinh tấn 
quá mức thì quý vị phải nghỉ ngoi một chút. Neu không, quý vị 
sẽ kiệt sức và trở nên rất nản chí, bởi đó, sau này sẽ gây chướng 
ngại cho tinh tấn của mình. Ngay sau khi đã dừng nghỉ, hãy tiếp 
tục tinh tấn trở lại và sau khi đã hoàn thành hoạt động trước đây 
của quý vị, đừng thỏa mãn với việc này. Quý vị phải tinh tấn với 
các hoạt động khác cao hon. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 2 

Khi sức lực của ta đã suy giảm 

Ta sẽ đế việc sang bên và làm lại sau đó 


1 BA327 BCA: 7.65. 

2 BA328 BCA: 7.66. 
314 



Khi nó đã hoàn thành thì ta đế nó một bên 
Rồi truy tầm việc kế và kế nữa. 

Việc kế tiếp là quan trọng bởi vì nếu quý vị xem xét mỗi phẩm 
chất tốt đẹp truớc đây là đủ rồi thì đây sẽ là một chuớng ngại lớn 
cho việc thành tựu nhiều phấm tính cao hon. 

Trình bày trên đây cho thấy cách thức tu tập tinh tấn. Đừng bắt 
mình làm việc quá sức. Quý vị phải tránh cả việc gắng sức quá 
mức lần việc thu giãn quá mức và hãy giữ gìn cho sự nồ lực 
đuợc liên tục nhu một dòng sông. [442]. Nhất Bách Ngũ Thập 
kệ Tụng của Mầu hầu dạy rằng: 1 

Đe làm cho mình đuợc hung phấn hon 
Nguoi đừng bao giờ cố gắng hay thư giãn quá. 

Như vậy, các thiện đức của ngưoi là bất khả phân 
Bởi thiện đức trước và thiện đức đến sau. 

Ngài Bo-do-wa cũng dạy rằng: 

Những trinh sát của Se-mo-dru-wa (Se-mo-dru-ba) chẳng 
hạn, không bao giờ đến được noi đó. Nhưng những trinh sát 
của Chang-wa (Byang-ba) thì không vội vã ngay từ lúc đầu 
và truy lùng những kẻ cướp cho đến khi họ bắt được chúng. 
Cũng như vậy, hãy tu tập theo một nhịp độ điều hòa mà quý 
vị có thế duy trì được. Một con rận, chang hạn, bò với một 
tốc độ nhỏ nhưng không bao giờ ngừng nên sớm đến đích 
trong khi một con bọ chét lại nhảy từng bước dài liên tiếp và 
ngừng lại nên không bao giời đến đích được. 


1 BA329 ẩata-pancasataka-nama-stotra {Nhất Bách Ngũ Thập Kệ Tụng 
- Một trăm năm chục câu kệ tán dương} 2.21; Bailey 1951:49. 


315 



(c”) Căn cứ vào việc loại bỏ những duyên không thuận lọi và 
huân tập thuận duyên, hãy chuyên chú tinh tấn 1 

Sau khi quý vị đã nhận diện ba điều kiện không thuận lợi cho 
tinh tấn thì quý vị sẽ chú trọng đến các pháp đối trị. Quý vị khởi 
phát ba năng lực: năng lực của uớc nguyện vốn là điều kiện 
thuận lợi cho việc làm suy giảm các chuớng duyên chua bị làm 
yếu, năng lực của sự kiên định vốn là nguyên nhân cho sự bất 
thoái chuyến một khi quý vị đã bắt tay vào việc và năng lực của 
sự hoan hỷ vốn không bao giờ muốn làm gián đoạn một hoạt 
động một khi quý vị đã tham gia. Qua năng lực của sự tạm 
ngung, quý vị đã trở nên thiện xảo trong phuong cách đế tinh 
tấn. Tại điếm này, quý vị phải phát triển năng lực chuyên chú 
vào tinh tấn, cho nên, tôi sè giải thích điều này. 

về cách thức hành động khi quý vị tinh tấn loại trừ những thứ 
cần đuợc loại trừ, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng : 2 

Nhu một chiến binh dày dạn tiến công 
Một thanh guom lâm chiến với kẻ thù 
Ta sẽ gạt đi những đòn đánh của phiền não 
Và mạnh mẽ tấn công chúng, kẻ thù của ta. 

Chang hạn nhu khi các chiến binh dày dạn - những nguời lão 
luyện quen việc chiến đấu - buớc vào một trận đọ guam và vv... 
với kẻ thù, họ không chỉ chú trọng đến việc tiêu diệt kẻ thù của 
mình. Đúng hon họ phải hoàn thành hai việc: khéo léo tránh 
những nhát guom đâm chém về phía mình và tiêu diệt kẻ thù. 


1 BA330 Ở điểm này trong bộ luận (LRCM 442.7) có trình bày đầu đề 
từ LRCM 328.3 và lời chú: {de gnyis la brten nas brtson 'grus 
brtson pa Ihur blang ba ni) 'di ni par gzhan du Chad "(Dựa trên hai 
đoạn trước, chủ ý là về tinh tấn). Điều này bị thiếu trong các ấn 
bản khác". Đầu đề này không được bao gồm trong Ganden Bar 
Nying (220b.4). 

2 BA33 1 BCA: 7.67. 

316 



Cũng như vậy, khi hành giả chiến đấu với các phiền não của 
mình, họ phải nồ lực bền gan đế tinh thông hai điều: chú ý giữ 
sự phòng thủ và như vậy, tránh cho tâm thức không bị thưong 
tích và tấn công tiêu diệt phiền não bằng cách dùng các pháp đối 
trị. [443] Bởi vì, nếu không thì trong lúc họ khả dĩ dùng pháp 
đối trị đế ngăn chặn hoạt động của một phần các phiền não, thì 
hoặc họ bị tước đi một số phưong diện nào đó của công đức bởi 
các phiền não khác, hoặc là họ sẽ phát triển ra một lồi lầm lớn 
trong tâm thức khiến cho sự tai hại của các phiền não bằng với 
sự tạo thành của công đức, theo đó việc đạt được tiến bộ xa hon 
trong tu tập thiện hạnh dùng pháp đối trị sẽ là điều khó khăn. 

Minh họa dần ra là một số người có thế nghĩ rằng kiến thức là 
quan trọng nhất đế thực hành giáo pháp và chỉ chú trọng đến tri 
kiến. Sau đó, khi họ thấm tra các giáo pháp, họ xua tan mo hồ về 
vô minh qua phưong tiện tu học, nhưng đồng thời, do không 
cảnh giác đối với các phiền não khác, dòng tâm thức của họ một 
cách rốt ráo bị ô nhiễm nặng nề bởi vết hoen 0 của hành xử sai 
lạc. Một số người khác thì có thế cho rằng giữ giới cho tâm thức 
là quan trọng hon tri kiến nhiều và do đó, nhấn mạnh mặt thiền. 
Bỏ qua cảnh giác đối với kẻ thù là sự mo hồ, họ sẽ chang thế 
nào nghiên cứu hay tu học giáo pháp, do đó, họ trở nên rất mơ 
hồ về việc xúc tiến những điều đế được thu nhận và loại bỏ 
những thứ đế kiêng tránh theo giới luật đã thọ lãnh và do đó, họ 
thường xuyên phạm giới. 

Neu, trong trận chiến, thanh gươm rớt khỏi tay mình, quý vị sẽ 
nhặt nó lên không chút ngập ngừng vì sợ mất mạng. Tương tự 
vậy, khi quý vị chiến đấu với phiền não và đánh mất vũ khí 
chánh niệm (vốn không quên các khía cạnh khách quan và chủ 
quan của việc xúc tiến những điều đế tiếp nhận và loại trừ những 
thứ để kiêng tránh), quý vị phải lập tức tái áp dụng chánh niệm 


317 



vì sợ sê bị đọa sinh vào các cõi thấp. Nhập Bồ-đề Hành Luận 
dạy rằng: 1 

Neu lỡ rớt thanh gươm trong trận chiến 
Ngươi nhanh lẹ nhặt lên vì sợ. 

Tương tự thế, nếu ta đánh mất vũ khí chánh niệm 
Ta nhanh chóng phục hồi vì sợ lo địa ngục. 

Trong Bằng Hữu Thư, hộ pháp Long Thọ cũng dạy về vai trò vô 
cùng quan trọng của chánh niệm: 2 

Thưa ngài, đấng Thiện Thệ đã tuyên thuyết chánh niệm về 
thân 

Là một đạo pháp cần hành trì . 

Hãy bám chắc và gìn giữ nó 

Khi chánh niệm suy yếu, mọi công đức tiêu tan. 

Hơn nữa, về đối tượng mà chánh niệm hướng đến, chánh niệm 
nắm bắt một đối tượng mà trí tuệ đã hoàn toàn phân biệt được; 
chánh niệm không tự nhận biết đối tượng. [444] 

Vẩn: Trí tuệ phân biệt đóng vai trò gì? 

Đáp: Nói chung, trí tuệ phân biệt tất cả các thứ để được thu 
nhận và đế được kiêng tránh như được giảng giải trong kinh; cụ 
thể, nó phân biệt điều để được thu giữ và điều để được kiêng 
tránh theo các giới mà quý vị đã thọ lãnh. Do đó, một khi quý vị 
giữ chánh niệm và cảnh tỉnh {tỉnh giác, tỉnh thức} đối với những 
điều này thì quý vị sẽ thành tựu việc tu tập; quý vị sẽ không 
thành tựu nếu chỉ áp dụng chánh niệm và tỉnh thức trong phạm 
vi nhỏ hẹp của sự chú ý đến một đối tượng thiền. 


1 BA332 BCA: 7.68. 

2 BA333 Suhrl-lekha , 54; D4182: Ne 43a5. 
318 



Hơn nữa, khi lâm trận, các chiến binh cố gắng không để rơi 
gươm; khi họ vô tình làm rớt gươm thì họ nhặt nó lên lập tức. 
Hai hành động này dựa trên nồi sợ hãi bị giết, chứ không phải là 
những lời nói suông. Tương tự vậy, những hành giả tu tập cũng 
sợ đánh mất chánh niệm vốn không quên điều đế được thu giữ 
và điều đế kiêng tránh; ngay cả khi họ đánh mất chánh niệm, họ 
nhanh chóng tái áp dụng nó ngay. Hai hành động này được dựa 
trên nồi sợ hãi đang phát triển trong tâm họ về một sự đọa sinh 
thực sự vào các cõi thấp do phạm giới và phạm lồi xảy ra khi bị 
thất niệm. Điều này đến lượt, lại phụ thuộc vào việc tạo nghiệp 
và các nghiệp quả của nó trở thành trung tâm của sự tu tập của 
họ và trì giữ cách tiếp cận này. Những ai không nuôi dưỡng 
được nhận thức rằng các điểm này là những giáo huấn thâm diệu 
chặt đứt gốc rề của các phấm tính thiện lành khỏi sinh từ sự tu 
tập làm hoan hỷ các thiện tri thức, nền tảng thiêng liêng của 
đường tu. 

Vẩn: Vậy thì vì sao cần thiết đế trông chừng với một sự sợ hãi 
cả những hành vi sai trái nhỏ bé và không đế nó tiếp diễn mà 
phải ngăn chặn nó tức thời? 

Đáp: Hãy lấy ví dụ về mũi tên độc gây ra một vết thương nhỏ 
trên bề mặt thân thế. Chang bao lâu chất độc từ vết thương này 
sẽ lan rộng khắp cơ thế. Quý vị sẽ phải mổ xẻ vết thương và hút 
chất độc ra. Tương tự vậy, ngay cả khi một ứng xử sai trái 
không gây ra điều chi nghiêm trọng hơn một vết thương nhỏ 
trong tâm thức, nhưng nếu quý vị bỏ qua, thì nó sê nhanh chóng 
lan tỏa khắp tâm thức quý vị và trở thành vết thương lớn. Do đó, 
ngay từ lúc đầu quý vị phải ngăn ngừa không đế hành vi sai trái 
xảy ra và nếu nó xảy ra thì quý vị phải kết thúc nó ngay lập tức. 
Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 


1 BA334 BCA: 7.69. 


319 



Cũng như chất độc ngấm khắp người 
Vận chuyên theo dòng máu 
Một lồi lầm lan ra trong tâm thức 
Neu nó tìm thấy một co hội bất kỳ. [445] 

Vẩn: Vậy thì những người muốn chiến thắng phiền não phải giữ 
chánh niệm và tỉnh thức ra sao? 

Đáp: Quý vị phải nhiếp tâm như Nhập Bồ-đề Hành Luận đã 
dạy: 1 

Một hành giả phải nhiếp tâm 
Như kẻ đang mang bình đầy dầu mù tạt 
Đang lo sợ khi một kiếm sĩ trước mặt 
Dọa sẽ giết nếu roi vãi một giọt dầu. 

Hãy thấu hiếu điều này qua câu kinh liên quan đến vùng biên 
giới trong câu chuyện của Ka-chiên-diên. 2 Trong lúc quý vị 


^335 BCA: 7.70. 

2 BA336 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 587.6) liên hệ đến câu 
chuyện của tôn giả Ca-chiên-diên (skt. Kãtyãyana) được mời 
thuyết pháp bởi vị vua thuộc biên cương. Khi ngài Ca-chiên-diên và 
các môn đệ đến đó, vị vua chào đón họ với một màn trình diễn lớn 
rất ấn tượng. Sau đó nhà vua bèn hỏi Ca-chiên-diên và môn đệ 
nghĩ gì về các màn trình diễn, ngài tôn giả đã trả lời rằng họ không 
hề để ý đến chúng, vì ngài và các đệ tử đang tu tập kiềm chế các 
giác quan (Xem Đại Pháp 1:101-102). Vị vua đã không tin vào điều 
này nên ngài Ca-chiên-diên đã yêu cầu một người vác một cái hủ 
chứa đầy đến miệng dầu mù-tạt đi vòng quanh cung điện; và đe 
dọa nếu ông ta làm đổ dù chỉ một giọt dầu thì sẽ bị giết. Ngài cũng 
yêu cầu cho tái diễn cùng một màn trình diễn ấn tượng kia trong 
lúc người đàn ông tiến hành công việc. Sau khi người này thành 
công, vị vua đã hỏi ông ta có cảm tưởng gì về màn trình diễn. 

320 



đang tập trung nếu nói chung là quý vị hành động sai trái hay 
nói riêng là quý vị trải nghiệm các nguyên nhân của sự luời 
biếng, nhu sự buồn ngủ chẳng hạn, thì quý vị không đuợc ung 
thuận theo chúng mà phải đối đầu và đẩy lui chúng. Nhập Bồ-đề 
Hành Luận dạy rằng: 

Như vậy khi rắn bò vào chân ngưoi 
Ngưoi sê liền đứng bật dậy thật nhanh. 

Cũng thế khi buồn ngủ và biếng lười 
Hãy nhanh chóng mà đấy lùi chúng đi. 

Hon nữa, chang những không tái phạm lỗi mà còn chủ động tự 
cảm thấy không hài lòng khi chúng xảy ra. Hãy quán chiếu như 
sau: “Bởi vì trong quá khứ ta cũng đã tiếp tục như thế này nên ta 
đã trôi lăn trong luân hồi đến tận lúc này. Đặc biệt, đáng trách là 
ta đã thọ Bồ-tát giới nhưng lại tiếp tục có những hành động 
không phù hợp với giới luật”. Hãy tự truyền cảm hứng đế tự 
kiềm chế từ nay về sau với ý nghĩ “Từ nay, ta sẽ không đế lồi 
lầm này xảy ra nữa”. Hãy thường xuyên vận dụng cả hai thái độ 
này. Nhập Bồ -để Hành Luận dạy rằng : 2 

Mỗi khi một sai sót xảy ra 

Ta sẽ tự trách và suy ngẫm thật lâu 

“Ta sẽ làm mọi điều có the 

Đe lồi lầm này sẽ không thế xảy ra”. 

Hãy cố gắng nồ lực với những nguyên nhân sâu xa làm khởi 
sinh chánh niệm mạnh mẽ và liên tục, vốn là nền tảng của pháp 
tu này. Hãy theo đuối các hoạt động như ở gần đạo sư giỏi, đạo 


Người này đã trả lời là không hê để ý đến một chút nào, thì vị vua 
đã tin ngài Ca-chiên-diên và các môn đệ. 

1 BA337 BCA: 7.71 
2 BA338 BCA: 7.72. 


321 



hữu xuất chúng và tu học uyên bác, vốn là nhân cho chánh niệm 
mạnh mẽ này. Liên quan đến ý đó, Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy 
rằng: 1 

“Trong mọi tình cảnh thế này 
Ta sẽ thực hành ngay chánh niệm”, 

Mong gặp thầy bằng động co đó 
Và tham gia các hành động hợp thời. [446] 

Tóm lại, quý vị phải tu học và phân định kỹ điều nào mà việc tu 
tập Bồ-tát đòi hỏi quý vị tiếp thu và điều nào loại bỏ, rồi kiên trì 
giữ chánh niệm liên tục trong việc thực hành tất cả các hạnh 
kiếm về điều mà quý đã hiếu việc đuợc tiếp thu và việc loại bỏ. 
Do đó, không phạm sai lầm về đối tuợng quý vị cần trì giữ đến 
là cực kỳ quan trọng. 

(d”) Cách thức vận dụng tinh tấn để đưa thân và tâm vào 
trạng thái hoạt dụng {trạng thái hoạt động tốt và hiệu quả} 

Phuong pháp vận dụng tinh tấn để chuyến hóa thân tâm vào 
trạng thái hoạt dụng là năng lực của sự thành thạo. Trong 
chuông “Cẩn Trọng” 2 trong Nhập Bồ-đề Hành Luận, ngài Tịch 
Thiên đã đề cập đến sự cần thiết phải tu học Bồ-tát; những hậu 
quả cực kỳ nghiêm trọng nếu quý vị không tu tập các pháp này 
sau khi quý vị đã phát nguyện sẽ thực hành; cách thức xem các 
phiền não nhu kẻ thù và những phuong cách phát khởi dũng khí 
xem gian kho của việc chiến đấu với phiền não nhu một món 
trang sức hon là một gánh nặng. Hãy quán chiếu những điều này 


1 BA339 BCA: 7.73. 

2 Tức là chương 5. Tác phẩm này đã được dịch Việt bởi nhiều tác giả. 
Theo bản dịch của Thích Trí Siêu thì chương này được đặt tên là 
"Giữ Gìn Tâm Ỷ". Bồ-tát Hạnh. Chương 5. Thích Trí Siêu dịch Việt. 
Truy cập 12/04/2011. 

<http://www.bodetam.org/Vietnamese/BoDeTamLuan/BoTatHanh- 

TriSieu/BoTatHanhOO.htm>. 

322 



trước khi nhận trách nhiệm tu tập các hành vi Bồ-tát. Do đó, 
ngưng tất cả những trở ngại ngăn chận quý vị dùng thân và tâm 
vào các hoạt động thiện đức, hoan hỷ vưon lên đế đảm đưong 
trách nhiệm này. Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 1 

Để có được sức mạnh 
Cho mọi việc trên đời 
Trước khi xúc tiến nó 
Ta sẽ nhớ lời khuyên 
về giữ gìn tâm ý 
Và hoan hỷ khởi hoạt 

Vẩn: Sự tinh tấn do những nồ lực như vậy sẽ tạo ra sắc thái như 
thế nào? 


Đáp: Cũng như ngọn gió thối mảnh hoa gòn qua lại, thì một 
năng lực hoan hỷ vốn đã gây hưng phấn cho thiện đức kiểm soát 
thân và tâm quý vị. Khi quý vị hành động với năng lực này thì 
tinh tấn được thiết lập vững chắc. Một khi quý vị đã làm được 
việc này, quý vị sẽ dề dàng thành tựu các tích lũy {hai tư 
lưong} . Nhập Bồ-đề Hành Luận dạy rằng: 2 


Chỉ như các hoa gòn 
Dưới sức mạnh của gió 
Đưa đẩy đến và đi 
Nên ta sẽ hăng hái 
Theo cách như thế này 
Ta hoàn thành tất cả 


1 BA340 BCA: 7.74. 

2 BA341 BCA: 7.75 


323 



Mặc dù những công việc này là khó khăn, thì bỏ cuộc là điều sai 
trái. Đúng hơn, nhu đã đề cập Nhất Bách Ngũ Thập kệ Tụng của 
ngài tôn giả Mầu Hầu, quý vị phải nồ lực: 1 


“Trạng thái tối thuợng, vốn khó đạt 
Không thê thành công không có khó”. 

Biết thế, nguơi tinh tấn dõng mãnh 
Không đế tâm mình đến bản thân. [447] 

(d’) Cách tu tập 

Quý vị phải tu tập mọi loại tinh tấn bất kỳ kết họp với sáu phạm 
trù tối thuợng và tất cả sáu Ba-la-mật-đa. Sự rộng luợng về tinh 
tấn đang là việc xác lập cho tha nhân trong tinh tấn sau khi quý 
vị đã ốn định đuợc chính mình. Các Ba-la-mật-đa còn lại cũng 
tuơng họp với phần giảng giải truớc đây. 2 

(e’) Tóm tắt 

Việc ghi nhớ và nuôi duỡng tâm giác ngộ - nền tảng của các 
Bồ-tát hành - gây cảm hứng cho quý vị tu tập đế đặt tất cả 
chúng sinh vào trong tinh tấn. Do đó, hãy vững vàng phát triển 
Bồ-đề tâm {tâm giác ngộ} này, rồi khởi uớc nguyện và tu tập 
theo những phuơng tiện về tinh tấn dành cho nguời có trình độ 
cao. Lại nữa, hãy nồ lực tối đa nhu là quý vị có thế làm đuợc 
trong các phuơng pháp tu tập tinh tấn của một Bồ-tát mới bắt 
đầu. Cụ thế là hãy ngăn chặn có hiệu quả các hình thức nản chí 
khác nhau, chúng có thế chỉ bị loại trừ một cách độc nhất bởi 
tinh tấn. Trong ý nghĩ, hãy mặc áo giáp tinh tấn, đó là sự hăng 
hái về các điều sau: mục đích của giác ngộ, mục tiêu viên mãn 
hạnh phúc và loại bỏ khố đau cho mọi chúng sinh, giai đoạn tu 
tập rất lâu dài, tích lũy vô luợng và các gian khó bất khả tu 
luờng. Hãy nỗ lực cho thái độ này bởi vì, nhu Đồng Tử vấn 


1 BA342 Sata-pancasataka-nama-stotra\ 2.20; DI 147; Bailey 1951: 49. 

2 BA343 LRCM : 371.13. 

324 



Kỉnh đã dạy, chỉ qua việc khởi phát mạnh mẽ dấy lên một quyết 
tâm nhu thế, thì quý vị có thế tích lũy đuợc một đợt sóng công 
đức to tát. Neu quý vị không làm điều này thì quý vị thất bại 
trong việc bảo lưu truyền thống Đại thừa của mình và cũng sẽ 
thuờng xuyên bị ô nhiễm bởi nhiều hành động sai trái. Rồi cũng 
nhu trong các kiếp khác, quý vị sè thấy rằng việc tu học Bồ-tát 
hành là rất khó. Lại nữa, sau khi quý vị đã nhận biết đuợc những 
điều nhu vậy, ngay cả nếu quý vị không tu tập toàn hảo, hãy tự 
thúc đấy mình theo huớng đó. Sau đó, nếu quý vị tinh tấn theo 
hết khả năng của mình, thì nhu Đồng Tử vấn Kỉnh đã dạy, quý 
vị sè nhanh chóng thành tựu tinh tấn trong những đời sau với ít 
khó khăn và không khô đau. 


325 



326 



Chương 14: Thiền Định và Trí Huệ 

(v) Cách thức rèn luyện thiền định Ba-la-mật-đa 
(a’) Sự ốn định từ thiền {an định thiền} là gì? 

(b’) Cách bắt đầu tu tập thiền định 

(c’) Phân loại thiền định 
(ch) Cách thức tu tập 
(e’) Tổng kết 

(vi) Cách thức rèn luyện trí huệ Ba-la-mật-đa 
(a’) Trí huệ là gì? 

(b’) Làm thế nào đế khởi phát trí huệ 
(c’) Phân loại trí huệ 

(1 ’) Trí huệ hiếu biết chân đế {tối hậu} 

(2’) Trí huệ hiểu biết tục đế {tuông đối} 

(3’) Trí huệ hiếu biết cách hành động vì lợi lạc chúng 
sinh 

(d’) Cách thức tu tập 
(e’) Tổng kết 




(v) Cách thức tu tập thiền định Ba-la-mật-đa 

Cách thức tu tập thiền định Ba-la-mật-đa có năm nội dung: 

1 . Sự an định thiền là gì? 

2. Cách bắt đầu nuôi duỡng định lực từ thiền 

3. Phân loại thiền định [448] 

4. Cách tu tập 

5. Tổng kết 

(a’) Sự an định thiền 1 là gì? 


hTong thiền Phật giáo có ba thể loại chính là: (1) thiền để đạt một 
định lực cao (thường gọi thiền định hay thiền chỉ), (2) thiền để 

327 



Bình ốn thiền là một trạng thái thiện đức và nhất tâm vốn giữ cố 
định {an trụ} vào đối tượng của thiền mà không phân tán sang 
những sự việc khác 1 . Bồ-tảt Địa dạy rằng : 2 

Đó là một trạng thái nhất tâm - bình ốn hóa lên công hạnh, 
thế tục hoặc siêu việt - của chư Bồ-tát là những người trước 
tiên đã tu học suy ngầm về các tạng kinh của các Bồ-tát. Bất 
kế là nó được định hướng về định từ thiền {thiền định, thiền 
chỉ} hay về tuệ giác {thiền quán, thiền minh sát} hay về 
hướng lộ trình kết hợp cả hai, thì hãy hiếu rằng trạng thái 
nhất tâm này là sự bình ốn thiền của chư Bồ-tát 

Và Nhập Bồ-đề Hành Luận cũng dạy rằng : 3 

Sau khi đã phát khởi tinh tấn 


thấu suốt được bản chất thật của một sự việc tức là đạt đến tuệ 
giác (thường được gọi tên là thiền phân tích, thiền quán, hay thiền 
minh sát) và loại thứ ba (3) là thiền để rèn luyện cả định lực lẫn 
tuệ giác song song. Trong nguyên bản, thuật ngữ được dùng là 
"meditative stabilization" nhấn mạnh sự bình ổn hóa tâm thức từ 
việc thiền và không nói rõ là loại thiền nào. Đối với các mức thiền 
khác với thiền định thì hành giả hoặc đã đạt được định lực đủ 
mạnh từ các rèn luyện trong thiền định từ trước đó, hoặc đang 
nuôi dưõng song song định lực cùng với trí huệ. Từ đây, chúng ta 
sẽ dùng thuật ngữ bình ổn thiền (hay an định thiền, ổn định thiền) 
để chỉ tu tập thiền nhằm tăng trưởng về định lực nhưng có thể 
không xác định rõ là thiền chỉ hay thiền kết hỢp. 

^heo giải thích của Ngài Sopa thì tố vô Trước giải thích trong Bồ-tát 
Địa rằng để tập trung nhất tâm được lên một đối tượng chúng ta 
cần biết đối tượng đó một cách tỉ mỉ. Việc biết các đối tượng tiếp 
cận trong Bồ-tát đạo đòi hỏi việc tu học các kinh điển và lắng nghe 
các giảng giải về chúng. Steps on the Path to Enlightenment. 
Lhundub Sopa. Vol3. P480. VVisdom. 2008. 

2 BA344 Bbh, VVogihara 1971: 206-207; D4037: Wi lllal-3. 

3 BA345 BCA: 8.1ab. 

328 



Hãy đặt tâm ngươi vào sự tập trung thiền. 

(b’) Cách bắt đầu tu tập bình ổn hóa thiền 

Hãy suy nghĩ về những lợi ích của việc tu tập bình ốn thiền và 
các khuyết điểm của việc không tu tập nó. Ta sẽ giải thích điều 
này trong phần định từ thiền . 1 

(c’) Phân loại Bình ổn thiền 

Phù hợp với đoạn trích dần trên đây [từ Bồ-tảt Địa], nếu quý vị 
phân chia bình ốn thiền căn cứ vào bản chất thì có hai loại: thế 
tục và siêu thế tục và nếu quý vị phân loại căn cứ theo khuynh 
hướng thì có ba loại [định hướng về thiền chỉ, định hướng về 
thiền quán hay loại kết hợp cả hai]. Neu quý vị phân loại theo 
chức năng thì có ba loại: loại an định thiền đế bình ốn thân và 
tâm trong sự hỷ lạc nội trong kiếp sống này, loại an định thiền 
{để} thành tựu các phấm tính tốt và loại an định thiền đế thực 
hiện lợi ích của chúng sinh. Loại thứ nhất, tức loại an định thiền 
thân và tâm trong sự hỷ lạc trong kiếp sống này, là tất cả các loại 
bình ổn thiền tạo ra sự nhu hoạt {khinh an } 2 khi quý vị nhập 
thiền với sự cân bằng 3 . Loại thứ hai, bình ổn thiền để thành tựu 


1 BA346 LRCM: 468ff; Đại Pháp 2, Phần Một. 

2 Trạng thái nhu hoạt\à trạng trạng thái mà thân và tâm trở nên hoạt 
dụng; tùy theo mức độ đạt đến, trong trạng thái đó có thể bao 
gồm (1) sự khả dụng của tâm tức là khả năng trở nên linh hoạt 
của tâm có thể cài đặt lên mục đích thiện đức bất kỳ mà không bị 
trở ngại tinh thần nào, các trạng thái thô lậu khác của tâm đã bị 
loại trừ; (2) sự khả dụng về thể chất tức là thân thể có thể được 
sử dụng cho mục tiêu mong muốn thiện đức bất kỳ mà không bị 
cảm giác khó khăn, lúc này hành giả không còn các cảm xúc thô 
lậu nữa và cảm xúc về thân thể trở nên nhẹ êm mềm mại (cảm 
giác khinh an). Meditative States in Tibetan Buddhism. Lati 
Rinbochay. P69-70. VVisdom. 1983. 

3 Trạng thái cân bằng trong thiền là trạng thái của tâm thức khi đang 
nhập thiền mà hành giả không còn bị chao động bởi trạo cữ (phân 
tâm) hay bị mất tập trung bởi hôn trầm (buồn ngủ hay mất tỉnh 

329 




các phấm tính tốt, là tất cả các an định thiền vốn hoàn thành các 
phấm tính tốt đẹp có được ở các vị Thanh Văn - bao gồm các tri 
kiến siêu việt, các giải thoát, các viên dung, các thần thông vv.... 
Loại thứ ba, an định thiền vốn đế tiến hành lợi ích cho các chúng 
sinh, là bình ốn thiền vốn đế hoàn tất mười một hoạt động cho 
lợi ích của tha nhản. 

(d’) Cách tu tập 

Khi quý vị tu tập bất kỳ loại thiền định công hạnh nào, hãy tu 
tập kết hợp với sáu phạm trù tối thượng và sáu Ba-la-mật-đa. Bố 
thí trong bình ốn thiền duy trì sự bình ốn thiền cho chính quý vị 
và sau đó xác lập các tha nhân trong đó. [449] Hãy hiêu các Ba- 
la-mật-đa còn lại như đã giảng giải ở phần trên. 1 

(e’) Tổng kết 

Việc ghi nhớ và nuôi dưỡng tâm Bồ-đề - nền tảng của Bồ-tát 
hành - là điều tạo hứng khởi cho quý vị tu tập đế đặt tất cả 
chúng sinh trong thiền định không cấu nhiễm. Sau khi quý vị đã 
tăng cường sự ốn định của tâm giác ngộ này, hãy ước nguyện 
đến các bình ốn thiền cao và tu tập trong đó. Ngay cả khi quý vị 
không thế hoàn toàn phát triển sự bình ốn thiền, quý vị phải nồ 
lực thường xuyên thực hành tập trung nhất tâm trong chừng mực 
mà quý vị có thế làm. Vì nếu quý vị không làm như vậy, quý vị 
sẽ liên tục bị ô nhiễm do phạm giới và trong những kiếp sau quý 
vị cũng sẽ rất khó khăn đế học tập các rèn luyện cho việc bước 
vào nhiều cánh cửa của các bình ốn thiền của chư Bồ-tát. Neu 
quý vị không bao giờ bỏ roi nồ lực của mình, thì ngay cả trong 
kiếp này tâm thức quý vị sẽ trở nên từng bước bớt phân tán, 


táo, mơ hồ). Đây là một trạng thái cân bằng động vì tâm thức 
hành giả vẫn sáng suốt linh hoạt trong khi thiền. Trạng thái này sẽ 
được giải thích chi tiết trong quyển ba. Chương 1 và các chương 
sau đó. Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. 
P484. VVisdóm. 2008. 

1 BA347 LRCM: 371.13. 

330 




khiến cho việc tích lũy công đức thật sự mạnh mẽ. Trong các 
đời sau, như dạy trong Đồng Tử vấn Kỉnh, quý vị sẽ có một sự 
an lạc thế chất và tinh thần và một tâm thức hoan hỷ, từ đó dề 
dàng hoàn tất thiền định Ba-la-mật-đa. 

Ớ đây, ta sẽ không nói thêm về phần này vì ta sẽ giảng giải nội 
dung này một cách kỹ lưỡng trong phần định từ thiền. 

(vi) Cách thức rèn luyện trí huệ Ba-la-mật-đa 

Cách thức rèn luyện trí huệ Ba-la-mật-đa có năm nội dung: 

1 . Trí huệ là gì? 

2. Làm thế nào đế phát khởi trí huệ 

3. Phân loại trí huệ 

4. Cách thức tu tập 

5. Tổng kết 

(a’) Trí huê là gì? 

Một cách tống quát, trí huệ là sự phân biệt một cách thấu suốt 
trạng thái bản thế của đối tượng đang được phân tích {quán 
chiếu} , nhưng trong nội hàm này, trí huệ chỉ sự thành thạo trong 
năm đề tài tri thức và các thứ liên quan. Bồ-tát Địa dạy rằng: 1 

Hãy biết rằng trí huệ của chư Bồ-tát là sự phân tích xuyên 
suốt về các hiện tượng {các pháp} vốn đang xúc tiến hoặc 
được xúc tiến lên tất cả các điều muốn biết và {sự phân tích 
này} vốn vận hành thông qua việc tập trung vào năm đề tài 
của tri kiến - bao gồm Phật học, ngữ pháp, luận lý học, các 
công nghệ và y học. 2 [450] 


1 BA348 Bbh, VVogihara 1971: 210; D4037: Wi 113a6-7. 

2 cùng một trích dẫn, nhưng theo cách chuyển dịch của Ngài Sopa, 
đoạn văn này được diễn ý rõ hơn thành: Hãy biết rằng bản chất về 
trí huệ của chư Bồ -tát là việc thấu hiểu tất cả các pháp - tức là các 
đố! tượng của tri thức mà hành giả lĩnh hội cũng như là các đôi 
tượng của tri thức mà hành giả đã nắm bắt - thông qua một sự 

331 



Ớ đây, trí huệ vốn ”đang xúc tiến” là trí huệ truớc khi thành tựu 
các địa {cấp độ} Bồ-tát; trí huệ ”đã xúc tiến” chỉ trí huệ sau khi 
thành tựu các địa Bồ-tát đó . 1 

(b’) Làm thế nào để khỏi sự việc phát sinh trí huệ 

Cách thức khởi sự việc phát sinh trí huệ là quán chiếu các lợi ích 
của việc làm trí huệ phát sinh và những khiếm khuyết do không 
thực hiện việc này. Vì tôi sẽ giảng giải các lợi ích và các sai sót 
về việc hay thiếu trí huệ về thực tại - tức vô ngã - trong phần 
tuệ giác, tôi sẽ không đi vào chi tiết ở đây . 2 Nhung tôi sê nói 
một ít về các loại trí huệ còn lại. 

Liên quan đến việc biểu thị các lợi ích của trí huệ, trí huệ là gốc 
rễ của tất cả các phấm tính tốt trong kiếp này và các kiếp sau. 
Nhu trong Bát-nhã Nhất Bách Luận Tụng, hộ pháp Long Thọ đã 
dạy : 3 


Trí huệ là gốc rễ mọi thiện đức 
Đã thấy đuợc hoặc chua nhìn thấy đuợc. 
Đe thành tựu cho cả hai thứ này 
Hãy nắm chặt lấy trí huệ. 

Nguồn gốc to lớn của điều nguôi tìm 


phẫn tích toàn diện về năm đề tài của tri thức gồm Phật học, luận 
lý học, y học, ngôn ngữ học và công nghệ. Steps on the Path to 
Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P484. VVisdom. 2008. 

^heo giải thích của Ngài Sopa, thì đại sư vô Trước phân biệt thành 
hai dạng tri kiến tương ứng là với tri kiến của các Bồ-tát chưa trực 
chứng tính Không và tri kiến của các Bồ-tát đã trực ngộ được thực 
tại tối hậu. Steps on the Path to Enllghtenment. Lhundub Sopa. 
Vol3. P484. VVisdom. 2008. 

2 BA349 LRCM: 564ff; Đại Phápì, Phần Hai. 

3 BA350 Prajnã-sataka-nãma-prakarana D4328: No 99b6-7. 

332 



Và cho giải thoát đó là tri thức. 

Nên, hãy quý trọng nó ngay từ đầu, 

Bám sát trí huệ, nguời mẹ vĩ đại. 

Nhu Bảo Công Đức Bát Thiên Kệ đã dạy, trí huệ đóng vai trò 

như con mắt hướng dần năm Ba-la-mật-đa khác, như hạnh bố thí 
1 ^ 
vv... . 

Khi các Ba-la-mật-đa khác được bố túc bởi trí huệ 
Chúng có thêm mắt và viên thành tên gọi [của chúng] 

Cũng giống như bức tranh sẽ hoàn thành ngoại trừ đôi mắt 
Nhưng thù lao sẽ không có cho đến khi đôi mắt được vẽ 
xong. 

Sự cần thiết của trí huệ cho các phấm tính tốt khác có thế được 
minh họa qua ví dụ một món châu báu đặc biệt bằng vàng ròng 
sẽ trở nên quyến rũ hon nếu được điểm tô với một viên ngọc lục 
bảo quý giá. Cũng như vậy, nếu món trang sức bằng vàng của 
năm Ba-la-mật-đa từ bố thí đến thiền định được điểm tô bằng trí 
huệ, vốn có thế phân biệt được đúng và sai thì nó sẽ trở nên 
tuyệt diệu hon bởi vì trí huệ sẽ làm cho chúng trở nên thuần 
khiết hon. Điều này tưong tự cách mà ý thức, qua việc phân biệt 
các công đức và sai lạc từ các đối tượng của năm giác quan 
(mắt, tai vv...) 1 2 , khiến cho quý vị xúc tiến điều cần tiếp thu và 


1 BA351 Ratna-guna-sahcaya-gatha {tên đầy đủ Arya-prajnaparamita- 
ratnaguna-sancaya-gãthã - Bát-nhã Ba-la-mật-đa Bảo công Đức 
Bát Thiền Kệ} 7.2; D13: Ka 6a5-6. 

2 Năm giác quan (còn được gọi là ngũ căn) bao gồm mắt, tai, mũi, 
lưỡi, và thân (hay các danh từ Hán-việt tương ứng là nhãn, nhĩ, tỉ, 
thiệt và thân) tương ứng với các giác quan này sẽ là các đối tượng 
mà chúng thụ cảm là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, và tiếp xúc (hay 
sắc, thanh, hương, vị, xúc). 


333 



loại trừ điều cần loại bỏ. Đây là điều đã đuợc Ịpảng giải trong 
Ba-la-mật-đa Tập Luận của tôn giả Thánh Dũng . 

Công đức của bố thí và vv... 

Mạnh mẽ hon khi có trí huệ làm chủ 
Cũng giống nhu những châu báu vàng ròng 
Rực rỡ hơn nếu đuợc cẩn thêm ngọc quý. 

Chính trí huệ này làm cho quảng đại 
Khả năng thiện đức vì mục đích của từng người 
Nhu năng lực cộng thêm của tâm thức hiến bày 
Các đối tuợng tuông ứng của các giác quan. 

Tuông tự vậy, trí huệ cũng đóng vai trò tối yếu đối với các phấm 
tính cơ sở khác, nhu tín tâm và vv .... 1 2 Khi trí huệ hiện diện trong 
vai trò thủ lĩnh, thì các phẩm tính bố thí 3 , tín tâm và vv... của 
quý vị hiếu rõ đuợc công đức của phấm hạnh và khiếm khuyết 
của tính bủn xỉn vv... và do đó, quý vị sẽ trở nên thiện xảo trong 
việc đoạn trừ phiền não và tăng truởng phấm tính tốt. Ba-la- 
mật-đa Tập Luận dạy rằng : 4 

Trong số các căn, như tín tâm chang hạn 
trí huệ làm chủ, như tâm thức với các căn 


1 BA352 PS: 6.1-2; D3944: Khi 231b5-6.. 

2 Các phẩm tính này bao gồm tín tâm, tinh tấn, chánh niệm hay toàn 
tâm, định lực và tuệ giác còn được gọi cùng tên là ngũ căn một 
thành phần của 37 phẩm trợ đạo (gồm Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, 
Tứ Pháp như ý túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất giác chi và Bát chánh 
đạo). Steps on the Path to Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. 
P493. VVisdom. 2008. 

3 Ngài Tsongkhapa chỉ viết phẩm tính đầu là bô' thí Mã các phần tiếp 
theo được hiểu ngầm do chữ "vv..." tức là các phẩm tính Ba-la- 
mật-đa còn lại; tương tự cho trường hỢp của thuật ngữ tín tâm. 

4 BA353 PS: 6.4; D3944: Khi 231b7. 

334 



Với trí huệ làm chủ, ngươi phân biệt lồi lầm và công đức 
Nên, ngươi thiện xảo trong đoạn trừ phiền não. 

Chư Bồ-tát dựa vào trí huệ đế tịnh hóa năm Ba-la-mật-đa còn 
lại, là bố thí và vv.... Ngay cả khi các ngài bố thí thịt da cho 
người cầu thí, các ngài không bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng như 
tự hào, nản chí vv.... Điều này như thế các ngài xẻo một lát từ 
một cây thuốc. Đó là bởi vì trí huệ của các ngài khiến cho thực 
tại hiến lộ. Với trí huệ thấy rõ cả những phiền hà của luân hồi 
lần sự an lạc của niết-bàn, các ngài thành tựu trì giới vì sự lợi lạc 
của người khác, nên các ngài hành trì giới luật thanh tịnh. Qua 
trí huệ, các ngài biết được các khiếm khuyết của sự thiếu nhẫn 
nhục và công đức của hạnh nhẫn nhục rồi điều phục tâm thức 
mình sao cho chúng không bị chế ngự bởi khố đau và cảm nhận 
sai lạc của người khác về các ngài. Qua trí huệ, các ngài hiếu 
tường tận mọi việc mà bởi đó các ngài tinh tấn; cho nên, sự tinh 
tấn của các ngài mang lại đại thành tựu trên đường tu. Và thông 
qua trí huệ dựa vào suy lý, các ngài thành tựu được niềm hỷ lạc 
tối thượng trong bình ốn thiền, vốn trụ vào ý nghĩa của thực tại. 
[452] Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng: 1 

Một khi chư Bồ-tát đã khai mở tuệ nhãn tỏ tường 
Ngay cả khi họ thí nhục thân không hề nghĩ ngợi 
Họ chang bao giờ tự hào hay nản chí 
Tựa như cắt đi một cây thuốc mà thôi. 

Lại nữa: 


Bậc trí giả không hành trì giới luật vì mục đích cho mình 
Họ thấy các sai sót trong ngục tù của sinh tử luân hồi 
Và ước nguyện giải thoát cho toàn thế chúng sinh 


^354 PS: 6.6,6.12, 6.14-15ab, 6.17; D3944: Khi 232al, 232a5-6, 
232a6-7, 232bl-2. 


335 



Nên dĩ nhiên là họ không hành động vì mục tiêu thế tục. 


Lại nữa: 


vết thương gây ra cho bậc hiền trí không hề hấn 
Bởi vì họ có hảo tính của nhẫn nhục 
Như con voi thuần hóa nhất trong đàn voi 
Vốn nhẫn nhục với nhiều nhiệm vụ khác. 

Nhần nhục riêng mình nó, sẽ kết thúc trong cạn kiệt 
Neu được nương bởi trí huệ, lại thành tựu đại mục tiêu 


Lại nữa: 


Làm sao niềm hỷ lạc tối cao của các ổn định thiền như thế 
Lại có thế được an lập trong tâm thức những người lồ mãng 
Vốn dựa vào lý lẽ đã dần dắt họ đến với con đường sai lạc 
Vốn bị ô nhiễm bởi sự khiếm khuyết lớn lao các lỗi lầm tích 
lũy. 

Hai phấm tính tốt dường như loại trừ lần nhau lại chứng tỏ 
không hề mâu thuẫn đối với những người có trí huệ. Khi chư 
Bồ-tát trở thành pháp vương vũ trụ với quyền lực chi phối toàn 
bộ thế giới thì các ngài vẫn không bị kiếm soát bởi các đối 
tượng của các giác quan. Đây là năng lực của việc có trí huệ như 
là một vị thượng thư. Tương tự, tình yêu thương của chư Bồ-tát 
dõi nhìn chúng sinh với sự trìu mến thì mãnh liệt nhưng lại 
không bị chút bám luyến nào trộn lần; mặc dù các ngài có lòng 
bi mẫn bền vững và rất mạnh mẽ, không thế chịu nổi cảnh chúng 
sinh bị khố đau, các ngài không lười nhác bị lấn lướt với tuyệt 
vọng và bởi đó, đánh mất nhiệt tâm đối với thiện hạnh; các ngài 
có niềm hỷ lạc không thế đo lường, nhưng tâm thức các ngài 
thoát khỏi sự thiếu ốn định, vốn sẽ làm các ngài phân tán khỏi 
sự tập trưng của mình; và các ngài thường xuyên sở hữu lòng 
bình đắng bao la nhưng không hề bỏ qua, dù trong chốc lát, lợi 


336 



lạc của tất cả chúng sinh. Trí huệ đã làm nên tất cả những điều 
này bởi vì nó là thứ tháo dỡ các chuớng ngại đế thành tựu một 
sức mạnh cân bằng trong các phấm tính tốt lành này. Ba-Ia-mật- 
đa Tập Luận dạy rằng: 1 

Ngay cả chu Bồ-tát cai quản nhiều đại vuông quốc, 

Có các đối tuợng của giác quan tựa của thánh thần, 
vẫn giữ lại bản chất không hoen 0 . [453] 

Đây là năng lực có trí huệ nhu một thuợng thu. 

Tình thuong của các ngài, bất khả phân với việc giúp tha 
nhân 

Một cách tối hậu không ô nhiễm do tham chấp. 

Bi mần của các ngài, không cầm lòng truớc khố đau của 
nguời khác 

Chang chịu thua là luời nhác do gánh nặng của tuyệt vọng. 

Có hỷ lạc tối thuợng, các ngài không xa rời thực tại. 

Lòng bình đắng bao la chang bao giờ xem nhẹ lợi lạc của 
chúng sinh. 

Đại trí huệ loại trừ tất cả những gì chống lại 

Những phấm tính tốt này và như vậy, làm cho chúng đẹp 

hơn. 

Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn của ngài Mãtrceta {tên dịch 
nghĩa: Mầu Hầu} cũng dạy rằng: 2 

Chang hề loại bỏ thật tánh 

Ngài cũng hòa theo cùng {sự tồn tại} ước lệ 3 . 


1 BA355 PS: 6.43-45; D3944: Khi 233b5-7. 

2 BA356 Varnã-varne-bhagavato-buddhasya-stotre-sãkya-stava { Tán 
Tụng Vinh Danh Thế Tôn} 5.23a-b; Hartmarm, 1987:184. 

3 Ở đây ngài Tsongkhapa nói về Nhị Đế (hai chân lý) bao gồm chân lý 
có tính ước lệ, {thường tục hay tương đối} (Tục đế) và chân lý tối 

337 



Do đó, quý vị không cần phải từ bỏ thực tánh vốn chứng tỏ sự 
xác thực to tát rằng thậm chí chang có đến một hạt tử của điều 
mà các tiến trình suy tuởng của quý vị nắm bắt nhu là các biếu 
tuớng của sự tồn tại thực sự. Và quý vị cũng tưong hợp và 
không mâu thuẫn với uớc lệ, vốn cho một xác quyết sâu xa rằng 
các hậu quả phát khởi từ các duyên và nhân bên trong và bên 
ngoài tuông ứng của chúng. Đối với nguời khác, những điều này 
trông có vẻ loại trừ lần nhau hoàn toàn nhung đối với những 
nguời có trí huệ, có sự tuông họp và thiếu vắng tính mâu thuẫn. 

Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn dạy rằng : 1 

về những điều bị loại trừ và cấm kỵ của ngài 
Một số ngôn từ là liễu nghĩa 


hậu hay tuyệt đối {hay tối hậu} vốn là thực tánh của các pháp 
(Chân đế) và dường như với kẻ phàm thì Tục đế và Chân đế là 
mâu thuẫn nhau. Chân lý tối hậu là các pháp đều thiếu vắng sự 
tồn tại tự tính. Dưới quan điểm tối hậu thì sự vật đều chỉ được quy 
gán, chúng chỉ tồn tại tùy thuộc vào sự định danh {do cách đặt 
tên, cách định nghĩa, cách phân biệt với các vật khác hay cách đặt 
thành khái niệm về sự vật đó}. Chân lý ước lệ là cách thức mà sự 
vật trình hiện ra trước tâm thức người thường, sự vật như tồn tại 
thật sự, có đối tượng có chủ thể, có nhân có quả, tốt xấu và chúng 
dường như tồn tại thật sự và tách biệt, cái nhìn này dường như 
mâu thuẫn với Chân đế thiếu vắng thật tính hay tự tính. Đối với 
một thiền giả trực tiếp giác ngộ tính Không thì mâu thuẫn này 
hoàn toàn được giải quyết. Không có một cơ sở bên trong hay bên 
ngoài nào tồn tại tự tính, tối hậu hay độc lập. Trong cùng lúc 
chúng ta chấp nhận luật duyên khởi - tức là một nguyên nhân đặc 
thù sản sinh một hậu quả riêng rẽ. với trí huệ, không cần phải 
quay lưng với Chân đế để tiếp nhận Tục đế. Họ thấu hiểu bản chất 
ảo tưởng của các pháp và của luật nhân quả. Steps on the Path to 
Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P499-500. VVisdom. 2008. 

1 BA357 Ibid.: 5.7 

338 



Một số lời dạy khác thì không, 

Nhưng giữa chúng, chắng hề có mâu thuẫn. 

Hai dữ kiện - rằng có nhiều dị biệt trong các điều bị loại trừ và 
kiêng cấm giữa các thừa thấp và thừa cao và giữa kinh điển và 
Mật điển, và rằng chúng là tất cả các pháp tu tập của một người 
duy nhất - là mâu thuẫn đối với những người đang bối rối và 
thiếu sức mạnh của trí tuệ đế tìm ra chủ ý của vô lượng kinh 
văn. Tuy nhiên, với trí huệ, thiện tri thức biết rằng chúng không 
loại trừ lần nhau. 

Có vô số điều mà người thiểu tri xem là có mâu thuẫn với nhau 
nhưng người thiện tri lại xem là thiếu vắng sự mâu thuần - các 
trình bày về Nhị đế và nhiều tôn chỉ có trong một bản kinh văn 
lại là các điều cấm kỵ trong các kinh văn khác và ngược lại. Nói 
rằng trí huệ phân biệt được tính phi mâu thuẫn, ý nghĩa chủ tâm 
ấn sau các trình bày đó là lời tán thán vô song về trí huệ. [454] 
Tóm lại, mọi phấm tính tốt đều bắt nguồn từ trí huệ. Ba-la-mật- 
đa Tập Luận dạy rằng: 1 

Tuyệt làm sao những pháp tối thắng như thế đến từ trí huệ 
Cũng giống như mẹ hiền yêu mến con trẻ của mình. 

Thập lực của đấng thiện thệ, tối thắng nhất trong các sức 
mạnh; 

Mọi hành động tối thượng, vô song 

Và tất cả các huân tập thiện hạnh khác của toàn thế 

Đeu khởi sinh, dựa trên trí huệ đó làm nhân. 

Các công nghệ và kho báu quý nhất trong các cõi 
Sự phong phú của việc tu học thiêng liêng tựa con mắt; 

Gia hộ, tỉnh thức, minh chú và vv...; 


1 BA358 PS: 6.39cd-42; D3944: Khi 233b3-5. 


339 



Các phấm tính khác nhau của giáo pháp đã tuyên thuyết các 
điều này; 

Thật nhiều cửa đến tự do và giải thoát 

Mồi khía cạnh của đây và đó vốn hữu ích cho các chúng 
sinh, 

Là một năng lực Bồ-tát thực thi những điều to lớn 
Đeu phát sinh từ năng lực của tuệ giác thâm sâu. 

Những khiếm khuyết của việc thiếu trí huệ là nhu sau. Không có 
trí huệ, bố thí và các Ba-la-mật-đa khác nhu thế bị mù lòa. Bảo 
Công Đức Bát Thiên Kệ dạy rằng : 1 

Hàng tỉ kẻ mù không nguời huớng dần 
Không biết đuờng, sao vào đuợc thành đô? 

Kh i năm Ba-la-mật này thiếu đi trí huệ; 

Thiếu dần đuờng, họ khó thế sang bờ giác bên kia. 

Hậu quả là bố thí và các Ba-la-mật-đa khác không thế trở nên 
thanh tịnh và quý vị không thế tìm thấy đuợc chánh kiến. Ba-Ia- 
mật-đa Tập Luận dạy rằng : 2 

Neu những mục tiêu đạt thành quả sau cùng mà không trí 
huệ. 

Thì họ không thế tịnh hóa qua bố thí của mình 
Đức Phật thuyết: “Bố thí vị tha là đệ nhất bố thí”. 

Những loại bố thí khác chỉ làm tăng giàu mạnh mà thôi 

Lại nữa: 


1 BA359 Ratna-guna-sancaya-gatha\ 7.1; D13: Ka 6a6 . 

2 BA360 PS: 6.5, 6.11, 6.13, 6.16, 6.18ab; D3944: Khi 231b7-232al, 232a4- 
5,232a6,232bl, 232b2. 

340 



Giới luật không thế trở nên thanh tịnh 
Trừ phi ánh sáng trí huệ xua tan bóng tối. 

Giới luật thiếu trí huệ thì sẽ thuờng xuyên 
Trở nên ô nhiễm bởi phiền não của vô minh. 

Lại nữa: 

Neu tâm thức nguơi ô nhiễm do trí thông minh sai lạc 
Nguôi không quan tâm đến việc hành trì nhẫn nhục 
Nguôi thuờng không thích cân nhắc công đức và lỗi lầm 
Và nhu một ông vua bất tài lại đang trở thành nổi tiếng. 


Lại nữa: 


Với nguời thiện xảo, trí huệ đuợc tán duong nhiều nhất 
Không gì khác vi tế và thâm diệu hon. 

Thiếu trí huệ, nguôi không thế thắng buớc trên đuờng tâm 
linh 

Không bị che mờ bởi sai lạc của dục vọng 
Lại nữa: 


Không hành trì tinh tấn theo các phuong tiện trí huệ 
Tri kiến nguôi sẽ không trở nên thanh tịnh. 

Ớ đây, “ông vua bất tài lại đang trở thành nổi tiếng” là vì vua 
không xứng đáng có danh chỉ một lần rồi suy thoái. 

Quý vị không thế xua đi bóng tối về sự mo hồ của ảo tuởng 
chừng nào mà đại quang trí huệ chua sáng chói nhung khi nó đã 
sáng rực rỡ thì quý vị xua tan bóng tối, cho nên, quý vị phải nồ 


341 



lực đế phát khởi trí huệ bằng tất cả năng lực và dũng khí mà quý 
vị có. Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng : 1 

Nhu những tia sáng bình minh của vầng duơng rực rỡ 
Năng lực khống lồ của ánh sáng trí huệ phát sinh 
Và trong tâm thức chúng sinh mọi bóng tối ấn tàng 
Bị xua tan, chỉ còn danh định rơi lại phía sau. 

Lại nữa: 

Do đó, với tất cả năng lực mà nguơi bố trí 

Hãy chuyên cần với các phuơng tiện phát sinh trí huệ thế kia 

Đâu là các nguyên nhân của sự mơ hồ: các nhân này từ trên bạn 
xấu, giải đãi, biếng lười, ngủ quá, không thích thú trong phân 
tích và phân biệt, thiếu quan tâm đến sự đa dạng lớn lao của các 
pháp, ngã mạn với ý nghĩ ”ta biết” trong khi quý vị không biết, 
các quan điểm sai trái quan trọng, sự nản chí với ý nghĩ “Một 
người như ta sẽ không thế làm được điều này”, do đó, không 
thích dựa vào bậc thiện tri thức. Ba-ỉa-mật-đa Tập Luận dạy 
rằng : 2 

Lười biếng, giải đãi và dựa vào bạn xấu 
Đế cho ngủ nghê điều ngự, không có trí phân biệt 
Không quan tâm đến trí tuệ siêu việt của bậc hiền giả 
Học hỏi với ảnh hưởng của lòng kiêu căng giả tạo. 

Thiếu tín tâm để dựa vào các học giả 
Vì chấp ngã từ các xúc cảm không thỏa đáng 
Chất độc mạnh của nhận thức sai lầm vốn là tà kiến 
Đây chính là các nguyên nhân của mơ hồ. 


1 BA361 PS: 6.25, 28cd; D3944: Khi 232b7-233al, 233a2. 

2 BA362 PS: 6.52-53; D3944: Khi 234a4-6. 

342 



Do đó, Ba-la-mật-đa Tập Luận dạy rằng: 1 

Hãy phụng sự và tôn kính một đạo sư đáng tin cậy 
Và hãy tu học đê thành tựu trí huệ. 

Một khi quý vị dựa vào bậc thiện tri thức, quý vị phải tu học 
theo sức của chính mình bởi vì nếu không, quý vị sẽ không làm 
phát sinh được trí huệ vốn khởi lên từ sự tu học cũng như là trí 
huệ vốn khởi lên từ sự quán chiếu, bởi đó, quý vị sẽ không biết 
thiền tập về cái gì. [456] Và nếu quý vị có tu học, thì quý vị sẽ 
làm phát sinh trí huệ vốn khởi lên từ sự quán chiếu bằng cách 
suy ngầm về ý nghĩa của những điều mà mình đã học, và từ đây, 
quý vị sẽ thành tựu được trí huệ bao la vốn được khởi lên từ 
thiền định. Một lần nữa, ngài Thánh Dũng vinh quang đã dạy: 2 

Tu học ít tựa như mù - ngưoi không biết, làm thế nào thiền 
tập? 

Thiếu tu học, lấy gì quán chiếu? 

Vậy cho nên, từ nguyên nhân việc nồ lực tu học 

Ngưoi thiền định phù họp với tư duy, và bởi đó, đạt trí huệ 

bao la. 

Tôn giả Di-lặc cũng dạy trong Đại thừa Tối Thượng Mật điển: 3 

Các khái niệm hóa của tam giới 

Được khắng định là trở ngăn của nhận thức 

Trong khi các khái niệm như tính keo bấn và tưong tự 

Được xác định là các che mờ của phiền não. 


1 BA363 PS: 6.47ab; D3944: Khi 234al. 

2 BA364 PS: 6.48; D3944: Khi 234a2. 

3 BA365 RGV: 5.14-15. P5525: 31.4.6-7. 


343 



Chỉ riêng trí huệ là nguyên nhân, 

Đe loại trừ chúng không gì khác, 

Vậy nên trí huệ là tối thuợng 
Nền tảng trí huệ là tu duỡng 
Thế nên tu duỡng là tối thuợng 

Tập Bồ-tảt Học Luận ( Sỉksã-samuccaya-kãrỉkã ) của ngài Tịch 
Thiên dạy rằng: 1 

Hãy kiên nhẫn và tu tập 
Ẳn cu trong rừng sâu, 

Rồi tinh tấn cân bằng thiền. 

Phần tự luận giải của ngài [Bồ-tảt Học Luận] dạy rằng: 2 

Thiếu trì nhẫn, nguôi sẽ trở nên nản chí và không thế chịu 
đựng, nên sự tinh tấn và vv... của nguôi trong tu học sê giảm 
xuống. Và thiếu tu học, thì nguôi sẽ không hiểu hiếu biết về 
phuong tiện cho cả việc bình ốn thiền lần việc xua tan phiền 
não. Do đó, không chút nản chí, hãy tu học. 

Nãrãvana 3 cầu vẩn Vượt Thẳng Quân Chân Ngôn cũng dạy 
rằng: 1 


1 BA366 ếiksa-samuccaya-karika {Tập Bồ-tát Học Luận } : 22a-c; 
D3939: Khi 2b4. 

2 BA367 éiksãsamuccaya {B'ô-tát Học Luận } Bendall and Rouse: 179; 
D3940: Khi 100b3-4. 

3 Từ Nãrãyana (phiên âm là Na4a-diên) có nhiều nghĩa, theo kinh văn 
Bà4a-môn, đây là tên của vị Phạm thiên Vishnu tối cao. Theo nghĩa 
khác trong Phạn ngữ thì chữ này nghĩa là Thủy Tạng, nghĩa khác 
nữa là chỗ nghỉ ngơi của tất cả chúng sinh và cũng có nghĩa là 
Chúng sinh tối cao làm nền tảng cho tất cả nam giới. Xem 
Narayana. VVikipedia. Truy cập 07/12/2011. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Narayana>. 

344 



Là như vầy, hỡi đệ tử của truyền thừa diệu hảo, nếu ngươi tu 
học thì trí huệ sẽ đến. Neu ngươi có được trí huệ thì các 
phiền não sẽ bị lắng xuống. Neu ngươi không có phiền não 
thì các ma chướng 1 2 sẽ không có cơ hội làm hại ngươi. 

Kinh và luận xác lập điều sau đây: những ai mong muốn thực 
hành giáo pháp một cách đúng đắn cần phải tu học sâu rộng các 
kỉnh tinh khiết và các luận về chúng, là các nguyên nhân vô 
thượng làm khởi sinh trí huệ vốn hoàn toàn phân biệt được các 
pháp một cách thấu suốt, vốn là sinh lực thiêng liêng của đạo 
pháp. [457] Tuy nhiên, việc không thành tựu được trí huệ trong 
khi nghĩ rằng sự tu học sâu rộng là cần thiết đế phát triển trí huệ 
đơn thuần là sai sót về việc quý vị không nhận thức được tính 
thiết yếu về thiền quán của trí huệ phân biệt khi mà thời điểm 
chín muồi cho tu tập, và là lỗi lầm của ý tưởng cho rằng thiền 
quán là không cần thiết. Do đó, trong số quý vị, nếu có ai muốn 
điều tốt nhất cho mình thì hãy nên loại bỏ các tin tưởng sai lầm 
như vậy như là tránh xa thuốc độc vậy. Ngài Nal-jor-chen-bo đã 
dạy: 


1 BA368 Narayana-parịprccha-arya-mahamaya-víjaya-vahínĩ-dharaní 
{Na-la-diên Vấn Đại Thừa vượt Thắng Quắn Chân Ngôn } D134: Na 
92b2. 

2 Theo cách giải thích của Sopa Rinpoche, ngài dùng thuật ngữ các tội 
/ơ/'(eng. evils) thay vì các ma chướng (eng. demons). Theo như 
cách giải thích này trong số bốn loại ma chướng thì có đến ba loại 
là ma chướng nội tại. Ba loại ma chướng nội tại được gọi một cách 
phân biệt thành các tội lỗi bao gồm: (1) ma chướng đầu tiên là các 
phiền não tinh thần như tham, sân, si, vân vân; (2) sự hoạt hóa 
của các phiền não này tạo ra nghiệp mà kết quả là ngũ uẩn của 
thân và tâm, cho nên ma chướng thứ hai là các uẩn; (3) Khi chúng 
ta ra đời do năng lực của các phiền não đó, nên thân và tâm là nơi 
chốn của khổ sở, khó khăn, đau đớn và hủy diệt cho nên ma 
chướng thứ ba là tội lỗi về cái chết. Steps on the Path to 
Enlightenment. Lhundub Sopa. Vol3. P510. VVisdom. 2008. 


345 




Này Jo-wo-pa, đế đạt đến trạng thái giác ngộ nhất thiết trí thì 
bất luận là ngươi có khoe ra hay giấu kín rằng người chỉ tu 
học với một cẩm nang, thì ngươi sẽ không thế đạt đến đâu 
nếu thiếu việc học hỏi các kinh sách chất đầy trên lưng con 
bò yak. 

Ngài Pu-chung-wa (Phu-chung-ba) đã đế một thánh thư mở bên 
cạnh chiếc gối nằm của mình và nói: 

Chúng ta phải học các kinh sách, do đó, ngay cả khi ngươi 
không có cơ hội đọc, hãy ước nguyện là sẽ được đọc tất cả. 
Neu có kẻ nói rằng ngươi nên thực hành giáo pháp mà thiếu 
đi việc hiếu biết về giáo pháp thì ngươi sẽ làm như thế nào. 

Ngài Bo-do-wa đã lập lại ba lần với một tăng sĩ của Jen-nga-wa 
(sPyan-snga-ba), người đang đi theo hộ tống ngài “Ngươi đang 
hưởng lạc cho chính mình quá mức”. Rồi ngài nói tiếp: 

Ngươi đang đi theo thầy ta, ngài giống như bầu trời che phủ 
mặt đất, cho nên đừng thèm muốn đến các vị đạo sư khác. 
Bởi vì ngươi không phải đọc các chánh văn, các luận giải 
của các chánh văn đó và đánh dấu vào các đoạn liên quan, 
ngươi không có nhiều việc đế làm. Ngươi sung sướng vì 
ngươi chang phải lo nghĩ gì đến nhân và quả trong lúc ngươi 
thực hiện một số hoạt động qua phương tiện của một số mật 
pháp. Và ngươi có thế nào hài lòng với những chuyện này 
chăng? 

Ngài Sha-ra-wa nói rằng: 

Cho đến khi ngươi thành Phật thì việc tu học của ngươi vẫn 
chưa kết thúc. Việc tu học kết thúc khi ngươi là một vị Phật. 

Ngài Ga-ma-pa (Ka-ma-ba) dạy: 

346 



Một số người nói rằng: ”Neu các người thực hành giáo pháp 
thì cần kiến thức đế làm gì?” và họ suy thoái đi. Ý kiến này 
là một hiểm họa thực sự đối với những ai trong chúng ta là 
những người học hành ít ỏi. Một số khác lại nói: “Neu các 
ngưoi thực cố gắng thì các ngưoi không cần kiến thức”. 
Điều này rất nguy hiểm. Neu quý vị đang có một nồ lực lớn 
vào vào giáo pháp thì tri thức là cần thiết; bởi vì việc đó 
không thế nào được hoàn tất trong một kiếp ngắn ngủi, nên 
chúng ta phải quyết tâm: “Tôi sẽ tu học liên tục qua nhiều 
kiếp mà không làm gián đoạn chuồi các cuộc sống có thì giờ 
và co hội”. Một số người nghĩ rằng các thiền giả không cần 
học hỏi, chỉ những người giảng Pháp mới cần. Nhưng những 
người giảng Pháp và không tu học đon thuần có nguy cơ 
phạm lồi lầm trong lúc một cách chính xác là thiền giả phải 
tu học để tránh đi chệch đường tu. 

Do đó, quý vị phải xác tín rằng trí huệ và sự tu học - nguyên 
nhản của trí huệ - là cần thiết cho việc thực hành [giáo pháp] 
đúng đắn. Hơn nữa, trừ khi quý vị đạt được xác tín về sự cần 
thiết cho thiền minh sát khi tu tập, thì quý vị sẽ rất khó khăn đế 
tiến lên. 

Thậm chí, một số học giả nổi tiếng về kinh điển đã nói rằng: 
“Hãy hiếu rằng hoặc việc học chỉ là một sự chuẩn bị đế tu tập 
hoặc là một nền tảng hồ trợ - như ngọn núi đứng sau lưng một 
thung lũng - chứ không phải là những giáo huấn thực sự. Vì lý 
do này, ngươi cần tu tập đế nhanh chóng đạt Phật quả và việc 
học đế làm lợi lạc cho giáo pháp đức Phật”. Đây là một sự mâu 
thuẫn vô nghĩa. Chỉ có hai loại giáo Pháp: giáo Pháp theo như 
kinh điển và giáo Pháp vốn đã được đặt vào trong thực hành; 
loại giáo pháp đầu làm rõ các thao tác tu tập và loại thứ hai làm 
nhập tâm tu tập sau khi quý vị đã hiếu rõ các thao tác tu tập. Do 
đó, thực thi tu tập mà không phạm sai lầm là cách tốt nhất đế 
xiển dương giáo pháp. Hơn nữa, xiển dương giáo pháp một cách 


347 



không sai lạc về mặt thực hành phụ thuộc vào việc hiếu biết 
không sai lạc về giáo pháp kinh văn. 

Do đó, quên đi nội dung đã học hỏi vào lúc thực hành là không 
đúng bởi vì truớc hết, quý vị phải biết nhiều giáo pháp rồi sao 
đó, đặt ý nghĩa đích thực của chúng vào thực hành khi đã đến 
lúc đế tiến hành nhu thế. 

Ngay cả khi vào ban đầu quý vị không hiểu giáo pháp thì cũng 
đừng nản chí mà hãy nỗ lực tu học theo năng lực trí tuệ của 
mình, càng khả thi càng tốt, bất kế là học đuợc ít hay nhiều. 
Đừng tách rời học hỏi và thực hành. Đúng hon là ngay ở pháp tu 
mà quý vị thực hành phải đúng chính là điều mà quý vị học hỏi 
đầu tiên và quán chiếu. Các Bồ-tát mới bắt đầu phải phụ thuộc 
với một lòng tin chắc chắn vào một phuong pháp tu tập duy nhất 
của lộ trình - tức là một sự thực hành không bị thiên vị hay 
thành kiến về một phía mà là toàn diện trong mọi khía cạnh của 
đuờng tu. Khi năng lực trí tuệ của họ nhỏ yếu thì họ, trong 
duyên cảnh chính mình, chỉ xúc tiến tiến trình này về việc học 
hỏi đuợc theo sau bởi sự thực hành. Neu năng lực trí tuệ của họ 
mạnh mẽ hoặc dù ban đầu có yếu kém, sau đó do duyên đã trở 
nên mạnh mẽ, thì họ sẽ vững vàng mở rộng sang giai đoạn của 
lộ trình mà họ biết việc thực thi trong mối liên hệ đến tất cả các 
kinh điển và các luận giải tinh khiết của chúng. Họ không cần 
phải học hỏi gì thêm ngoài các thứ này [459]. 

Do đó, nếu các giáo huấn là chuẩn xác và toàn diện thì, mặc dù 
đã đuợc tóm luợc, tất cả những điểm then chốt của các lộ trình 
hiến thừa và mật thừa, của Đại thừa và Tiếu thừa phải đuợc đề 
cập; một khi chúng đã đuợc diễn giải chi tiết, thì quý vị phải có 
thế xuyên suốt tất cả các giáo pháp. Cho đến khi quý vị đạt đến 
điều tuông tự nhu thế này, thật khả dĩ đế cảm thấy vui mừng về 
một số phần tu tập của quý vị, nhung thật không thế nắm chắc 
hết về các điếm then chốt trên về sự thực hành của toàn bộ các 
giáo pháp. 


348 



Hậu quả là, hãy dựa vào các đạo hữu và đạo su xuất chúng. Hãy 
tạo nên một nền tảng giới luật thanh tịnh mà quý vị sẽ tự mình 
cam kết. Hãy thuờng xuyên lắng nghe các giáo huấn, hãy thực 
hành bốn thời thiền và duy trì đối tuợng thiền và các khía cạnh 
chủ quan của nó. Sau khi quý vị đã chí thành khấn nguyện chu 
thiên và các đạo sư, hãy nồ lực cho tất cả các nguyên nhân của 
việc tiến hành từ nhiều hướng trong các tích lũy tư lưong và 
trong việc tịnh hóa các chướng ngại. Nếu quý vị thực hiện điều 
này thì quý vị sẽ đạt chắc chắn một cách sâu sắc rằng các phấm 
tính tốt trong tâm thức quý vị sẽ được cải thiện vững vàng. Các 
bậc tiền bối kiệt xuất đã dạy: 

Hãy làm cho tất cả giáo pháp mà các ngưoi đã nghe trước 
đây được hoàn toàn rõ ràng trong tâm mình. Ngưoi phải 
thường xuyên quán chiếu, đánh giá và cân nhắc về chúng. 
Neu ngưoi tự đế cho mình quên các giáo pháp thì việc học 
cách ốn định tâm vào một đối tượng thiền sẽ chang đem lại 
được điều gì. Những thiền giả giỏi nhất là những người thầy 
giỏi nhất. Những thiền giả tầm thường là những người thầy 
tầm thường. Các ngưoi cần tri thức về giáo pháp và về thiền 
một cách tưong xứng mà vốn cả tri thức lần giáo pháp tiếp 
tục ở các cấp độ cao hon bao giờ hết; 

Một khi ngưoi đã xác quyết một cách chắc chắn từ các quán 
chiếu như thế, thì ngưoi sẽ không nghe lời các bạn xấu nói: 
”Mọi tư tưởng, thiện và bất thiện, đều là các danh định và do 
đó, phải bị loại bỏ”. Trái lại, quý vị phải nghĩ: “Các giáo 
pháp không đề cập điều này mà thầy ta cũng chang khắng 
định nó”. Bằng không, nếu ngưoi là người có chút ít tín tâm 
nhưng chắng có trí huệ thì ngưoi cũng giống như dòng nước 
từ trên cao chảy xuống đồi - ai dần dắt quý vị đi đâu thì quý 
vị sẽ theo đó, tin theo bất kỳ điều gì được bảo là sự thật, cảm 
thấy muốn khóc khi thấy người khác khóc, muốn cười khi 
thấy người khác cười. 


349 



(c’> Phân loại trí huệ 

Phần này có ba nội dung: 

1. Trí huệ hiểu biết tối hậu [460] 

2. Trí huệ hiếu biết uớc lệ 

3. Trí huệ hiếu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sinh 

(1’) trí huệ hiểu biết tối hậu 

Trí huệ hiểu biết tối hậu {hay chân đế} tri nhận thực tại vô ngã, 
hoặc qua phuơng tiện của danh định hoặc theo một dạng thức 
trực tiếp. 

(2’) trí huê hiểụ biết ước lệ 

Trí huệ hiếu biết ước lệ {hay tục đế} là trí huệ am tường năm 
lĩnh vực tri thức. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng: 1 

Thiếu tinh tấn trong năm lĩnh vực tri thức 
Thì ngay cả bậc siêu phàm không thế đạt toàn trí. 

Cho nên, họ phải nồ lực về những môn này đế phản bác 
người khác 

Đe chăm lo cho tha nhản và đế hiếu biết mọi điều. 

Các lĩnh vực này được phân biệt theo các loại mục đích khác 
nhau đế theo đuổi. Đế bác bỏ những người không tin giáo pháp 
thì quý vị cần theo học văn phạm và luận lý. Đe giúp những ai 
có tín tâm thì quý vị cần theo học công nghệ và y học. Đe đạt 
được tri thức về tất cả cho mình thì quý vị cần theo học Phật 
pháp. Đe đạt Phật quả thì không có sự phân biệt giữa chúng với 
nhau; quý vị cần theo đuối tất cả năm đề tài của tri kiến. 

(3’) Trí huệ hiểu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sinh 


1 BA369 MSA: 9.60; D4020: Phi 15b4-5. 
350 



Trí huệ hiếu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sinh hiếu biết 
con đuờng đế hoàn tất một cách không thế chê trách vì lợi lạc 
của chúng sinh trong kiếp hiện tại và các kiếp sau của họ. 

(d’) Cách thức tu tập 

Khi phát triển ba loại trí huệ này, quý vị phải kết họp với sáu 
phạm trù tối thuợng và tất cả sáu Ba-la-mật-đa. Bố thí của trí 
huệ là việc xác lập cho tha nhân trong trí huệ sau khi quý vị đã 
tự ốn định mình trong trí huệ. Các Ba-la-mật-đa còn lại đuợc 
trình bày ở phần trên. 1 

(e’) Tổng kết 

Ngay cả khi quý vị đã có trí huệ nhận thức tánh Không thì điều 
đó cũng không trở thành Bồ-tát hành nếu không có tâm Bồ-đề 
{tâm giác ngộ}, cho nên hãy tăng cuờng một cách vững chãi 
tâm giác ngộ - nền tảng của những Bồ-tát hành. Ke tiếp, hãy 
ước nguyện có được trí huệ của những người ở trình độ cao rồi 
tu dưỡng tâm theo đó. Từ lúc này, quý vị phải nồ lực khởi sinh 
ba loại trí huệ - phưong tiện đế thành tựu việc đại huân tập trí 
huệ tối thượng vô song - và quý vị phải học hỏi. Bởi vì nếu quý 
vị không làm điều này, quý vị mâu thuẫn với giới luật căn bản 
và sẽ bị hủy hoại bởi các sai lạc và các phạm giới; và trong 
những kiếp sau, quý vị cũng sẽ không ưa thích tu học sâu rộng. 
Hậu quả là quý vị sẽ không thế học tập các rèn luyện Bồ-tát. 
[461] Trong khi, nếu quý vị nồ lực tu tập các phưong pháp phát 
triển trí huệ trong kiếp này, quý vị ngăn ngừa được việc vi phạm 
về việc không rèn luyện sáu Ba-la-mật-đa như đã phát nguyện, 
và trong những kiếp sau, như Đồng tử vấn kỉnh đã dạy, quý vị 
sẽ có thế dề dàng thành tựu trí huệ. 

Hiện nay, trong sáu Ba-la-mật-đa - là trọng tâm của các lộ trình 
Hiến thừa và Mật thừa - chỉ tồn tại trong sự đo lường hạn chế 


^370 LRCM: 371.13. 


351 



các giai đoạn của tu tập về bình ốn thiền, nhưng các giai đoạn tu 
tập về năm Ba-la-mật-đa còn lại đã biến mất. Do đó, tôi đã giảng 
giải những điểm mấu chốt một cách vắn tắt và ít ỏi về phưong 
pháp tạo ra tri kiến vững chắc về sự tu tập của năm Ba-la-mật-đa 
đó. Dưới đây, tôi sẽ giảng dạy một cách chi tiết hai chủ đề lấy từ 
các bản văn cố xưa: các giai đoạn về cách tu tập tuệ giác - trí 
huệ quán sát thực tánh và sự phân hóa của các pháp - và các giai 
đoạn tu tập định lực từ thiền, vốn là sự bình ốn thiền. 

Tất cả chư Bồ-tát sẽ thành Phật đạo đều thực hành như vậy dựa 
vào sáu Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Địa nhấn mạnh điều này ở cuối 
phần thảo luận của từng Ba-la-mật-đa một. Vì thế, sáu Ba-la- 
mật-đa này được biết đến như là con đường mà chư Bồ-tát trọng 
quá khứ, hiện tại và tưong lai đều đi theo. Và bởi vì sáu Ba-la- 
mật-đa này là đại dưong của mọi thiện hạnh, chúng là sự tóm tắt 
toàn hảo về các điểm tu tập mấu chốt. Bồ-tát Địa dạy rằng: 1 

Chư Bồ-tát đạt giác ngộ vô thượng, toàn hảo bởi sáu Ba-la- 
mật-đa này được gọi là một con sông lớn, một đại dưong của 
thiện hạnh; Bố thí và vv... là các nhân quý giá nhất của mọi 
điều tối thắng cho tất cả các chúng sinh. Do đó, không có gì 
có the so sánh được với sự viên mãn bất khả tư lường của 
các Ba-la-mật-đa về các huân tập công đức và trí huệ siêu 
việt và về thảnh quả của giác ngộ toàn hảo vô thượng. [462] 


^371 Bbh, VVogihara 1971: 216; D4037: Wi 115b2-4. 
352 



Chương 15: Giúp Người Phát Triển - Bốn 
Phương Tiên Thu Phuc Đê Tử 

(b) Tu tập tứ nhiếp pháp đế thu phục đệ tử, giúp nguời khác 
truởng thành 

(i) Tứ nhiếp pháp là gì? 

(ii) Lý do chúng đuợc uớc định là bốn phuơng pháp 

(iii) Các chức năng của Tứ nhiếp pháp 

(iv) Việc cần thiết dựa vào Tứ nhiếp pháp của những nguời 
thu phục đệ tử 

(v) Vài giảng giải chi tiết 

*ẩb 

(b) Tu tập tứ nhiếp pháp 1 để thu phục môn đồ, giúp ngưòi 
khác trưỏTig thành 

Việc tu tập tứ nhiếp pháp đế thu phục đệ tử, giúp nguời khác 
truởng thành có năm nội dung: 

1. Tứ nhiếp pháp là gì? 

2. Lý do chúng đuợc uớc định là bốn phuong pháp 

3. Chức năng của Tứ nhiếp pháp 

4. Cần thiết dựa vào Tứ nhiếp pháp cho những nguời thu 
phục môn đệ 

5. Một số giảng giải chi tiết 

(i) Tứ nhiếp pháp là gì? 


Nhiếp Pháp có tên Phạn ngữ là catvãri sarpgraha-vastũni chỉ bốn 
phương pháp để thu nạp đệ tử (với tên Phạn tương ứng) lần lược 
là: (1) Bố thí nhiếp (skt. dãna-sarpgraha), (2) Ái ngữ nhiếp (skt. 
priya-vãdita-sarpgraha), (3) LỢi hành nhiếp (skt. artha-caryã- 
sarpgraha) và (4) Đồng sự nhiếp (skt. samãnãrthatã-sarpgraha). 

353 



(1) Bố thí như đã giảng giải trước đây trong chương nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa; 1 (2) Ái ngữ là việc giảng dạy các pháp Ba-la- 
mật-đa cho môn đồ; (3) Lợi hành nhiếp là việc sắp xếp cho đệ tử 
công việc vì các mục tiêu như đã được giảng dạy hoặc dần dắt 
họ đảm đương các mục tiêu này một cách đúng đắn; (4) Đồng sự 
nhiếp là tự ốn định hóa chính quý vị nhằm mục đích mà quý vị 
đã xác lập cho tha nhân, và sau đó rèn luyện họ theo những mục 
tiêu này. Đại thừa Kỉnh Trang Nghiêm Luận dạy rằng: 2 

Bố thí như trước dây; chỉ dạy các Ba-la-mật-đa 

Dần dắt người khác tham gia, và tự mình tham gia cùng 

Lần lượt ta gọi chúng là Ái ngữ nhiếp, 

Lợi hành nhiếp và Đồng sự nhiếp. 

(ii) Lý do chúng được ước định là bốn phưong pháp 

Vấn: Vì sao số lượng các phương pháp thu nạp đệ tử đặt thành 
bốn 

Đáp: Nhằm mục đích thu phục môn đồ đế xác lập họ trong thiện 
hạnh, trước hết, họ phải hài lòng. Hơn nữa, điều này lại phụ 
thuộc vào việc quý vị bố thí tài vật cho họ, đem lợi ích đến cho 
thân họ. Được chiều lòng như vậy, trước hết họ cần phải biết 
cách kết nối với đạo pháp. Nghĩa là, bằng cách dùng lời nói dịu 
dàng đế giáng giải giáo Pháp, quý vị có thế khiến cho họ loại bỏ 
được vô minh và nghi ngờ, và rồi sau đó, khiến họ hiểu rõ các 
mục tiêu một cách đúng đắn. Một khi họ đã thấu hiếu những 
điều này, quý vị khiến cho họ hoàn tất thiện hạnh bằng cách làm 
việc hướng theo các mục tiêu này. Tuy nhiên, nếu bản thân quý 
vị chưa thành đạt được thiện hạnh thì khi quý vị nói với người 
khác: ”Các người phải xúc tiến điều này, phải từ bỏ cái kia”, thì 
họ sẽ trả lời: “Sao ông bảo người khác ‘Hãy hoàn thành mục 


1 BA372 LRCM: 364-390. 

2 BA373 MSA: 16.73 ; D4020: Phi 24b6-7. 
354 



tiêu này’ khi mà bản thân ông vẫn chưa làm được điều đó? Ông 
vẫn cần người khác sửa sai cho ông”. Họ sẽ không lắng nghe 
những điều mà họ phải tu tập. Nhưng nếu bản thân quý vị đang 
thực hành tu tập thì họ sẽ nghĩ rằng: “Người này được xác lập 
trong thiện hạnh đế dần dắt chúng ta theo đó, nên, dứt khoát là 
chúng ta sẽ nhận được lợi ích và hạnh phúc nếu chúng ta hoàn 
tất thiện hạnh này”. Sau đó, hoặc là họ sê bắt đầu tham gia hoặc 
(trong trường hợp họ đã tiến hành) họ sẽ không phản bác và trở 
nên bền vững trong việc tu học. [463] Vì thế, quý vị phải kiên 
định trong ứng xử của mình. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận 
dạy rằng: 1 

Hãy biết rằng có tứ nhiếp pháp: 

Một phưong pháp để bố thí, 

Giúp người thấu hiếu giáo pháp, 

Dần dắt họ tiến hành 

Và tự mình tiến hành như thế. 

(iii) Chức năng của Tứ nhiếp pháp 

Vấn: Bốn phưong pháp thu nạp môn đồ này có tác dụng gì đối 
với các đệ tử? 

Đáp: Bố thí khiến họ trở thành bình chứa thích họp 2 nghe giáo 
pháp bởi vì nó làm cho họ hài lòng với người giảng pháp. Ái 


1 BA374 MSA: 16.74; Phi 24b7. 

2 Tâm thức đế tiếp thu kiến thức của người học hỏi được ví như một 
bình chứa nước. (1) Bình lủng bao nhiêu nước đổ vào thì cũng đều 
chảy mất hết để chỉ loại người học xong là quên; (2) Bình úp ngược 
không chứa được nước để chỉ loại người không chịu khiêm tốn lắng 
nghe giáo pháp; (3) Bình dơ chứa được nước nhưng vì dơ bẩn nên 
làm cho nước đổ vào bị nhiễm bẩn không còn dùng được để chỉ loại 
người học nhưng với tâm không thanh tịnh trộn lẫn kiến thức học 
được với các thành kiến khác. A Commentary on Attitude - Training 

355 



ngữ giúp cho họ quan tâm đến giáo pháp được giảng thuyết bởi 
vì nó giúp cho họ một hiếu biết chi tiết về các mục tiêu và xua 
tan những mối nghi hoặc. Lợi hành nhiếp làm cho họ tu tập một 
cách phù hợp với những điều đã được dạy. Đồng sự nhiếp khiến 
những ai đã xúc tiến trong các giáo pháp không loại bỏ chúng 
mà tu tập chúng trong một thời gian dài. Đại thừa Kinh Trang 
Nghiêm Luận dạy rằng : 1 

Bởi pháp đầu, họ trở thành bình chứa; 

Pháp thứ hai, họ khởi sự quan tâm; 

Pháp thứ ba, họ xúc tiến thực hành; 

Pháp thứ tư, họ bỏ công tu tập; 

(iv) Việc cần thiết dựa vào Tứ nhiếp pháp cho những ngưòi 
thu phục đệ tử 

Bởi vì chư Phật đã tuyên thuyết rằng Tứ nhiếp pháp đế thu phục 
môn đồ là điều đạt tới tất cả mục tiêu của tất cả môn đồ và là 
phưong tiện siêu việt nên những người thu phục môn đệ phải 
biết dựa vào Tứ nhiếp pháp. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận 
dạy rằng : 2 

Những người thu nhận đệ tử 
Hãy nuông dựa lên phưong thức này 
Tứ nhiếp pháp được tán thán như cách tuyệt vời 
Thành tựu tất cả mục tiêu cho mọi người. 

(v) Một số giảng giải chi tiết 


Like the Rays of the Sun. Day One: Introductory Discussion. Dalai 
Lama. The Berzin Archieves. Truy cập 12/20/2011. 

< h ttp : // www . berzi na rch ives.eom/web/en/a rch i ves/e- 

books/unpublished_manuscripts/commentary_attitude_training_rays_ 

sun/day_l.html>. 

1 BA375 MSA: 16.75, Phi 25al. 

2 BA376 MSA: 16.78, Phi 25a2. 

356 



Có hai loại ái ngữ. Thứ nhất là loại ái ngữ liên quan đến các tập 
quán thế tục, nghĩa là truớc hết quý vị mang khoác một biếu 
hiện trong sáng, không giận dữ, mỉm cuời và sau đó làm vui 
lòng chúng sinh bằng những cách thức thế tục, nhu hỏi thăm sức 
khỏe chang hạn. Thứ hai là loại ái ngữ liên quan đến việc trình 
bày giáo pháp hoàn hảo, nghĩa là quý vị chỉ dạy giáo Pháp cho 
chúng sinh vì lợi lạc và hạnh phúc của họ, khởi đầu với các giáo 
pháp về phát triển tín tâm, trì giới, tu học, bố thí và trí huệ. 

Các lộ trình của ái ngữ nhu sau: Đối với một kẻ thù sẽ giết quý 
vị, thì quý vị sẽ nói những lời bố ích không khiếm khuyết từ trái 
tim mình. Đối với những nguời rất chậm hiểu, quý vị sẽ cố tình 
tạo sự thử thách, thuyết Pháp không mệt mỏi và khiến cho họ 
không rời thiện hạnh. [464] Đối với những kẻ thủ đoạn, phản 
thầy, phản sư trụ trì vv... và làm điều sai trái thì quý vị sê nói 
những lời dịu dàng, hữu ích, không chút giận dữ và giảng Pháp 
cho cả người khó khăn nhất. Đe cho những người có tâm thức 
chưa trưởng thành có thế loại bỏ các chướng ngại và tái sinh 
trong những cõi hạnh phúc, thì quý vị sẽ giảng cho họ về các 
pháp thực hành so khởi như bố thí và trì giới. Đối với những 
người có tâm thức đã trưởng thành, đã thoát khỏi che chướng và 
có một khuôn khố hỷ lạc của tâm thức thì quý vị sê giảng Pháp 
toàn hảo và tối thắng về Tứ diệu đế. Quý vị khuyến khích các cư 
sĩ và người xuất gia lo đểnh trở nên cần mần và đối với những 
kẻ nghi hoặc thì quý vị sẽ nói năng một cách cặn kẽ và giảng 
Pháp giúp họ xua tan những nghi ngờ của họ. 

Lợi hành nhiếp bao gồm hai khía cạnh: giúp cho những người 
chưa trưởng thành được trưởng thành và giải thoát cho những 
người đã trưởng thành. Điều này được trình bày với ba phần sau: 
(1) Thu hút các cá nhân đảm đưong các mục đích của kiếp sống 
này là khiến cho họ sử dụng những phưong tiện phù hợp với 
giáo pháp để tiếp thu, bảo vệ và tăng trưởng các nguồn tài lực 
của họ. (2) Dần dắt người đảm đưong các mục đích của các kiếp 
sống tưong lai là xác lập cho người trong đời sống người xuất 


357 



gia, sống đời khất thực sau khi đã từ bỏ các sở hữu của mình. 
Mặc dù điều này chắn chắn mang lại hạnh phúc trong những 
kiếp sau, thật là không chắc làm đuợc nhu vậy trong kiếp này. 
(3) Dần dắt nguời đảm đuong các mục đích của cả kiếp này lần 
các kiếp sau là khiến cho cu sĩ và nguời xuất gia thoát khỏi các 
bám luyến thế tục và siêu việt bởi vì điều này tạo ra sự nhu hoạt 
về thân và tâm trong kiếp hiện tại và sự thành tựu bốn tôn tịnh 
hóa và niết-bàn trong tuông lai. 

Hãy thực hành Lợi hành nhiếp ngay cả khi nó rất khó khăn. Thật 
khó đế thực hiện các mục tiêu này với những nguời chua từng 
tích lũy các cội rễ của thiện đức đế thi hành thiện đức. Thực 
hành Lợi hành nhiếp cũng là khó khăn đối với những ai đã có 
nhiều nguồn tài lực vì họ sống trong tình trạng mà ở đó có khá 
nhiều co sở cho sự tắc trách. Và cũng thật là khó đế thực hiện 
Lợi hành nhiếp đối với những ai bị tiêm nhiễm bởi các tri kiến 
triết học phi Phật giáo bởi vì những nguời này thù hằn giáo 
pháp, do khờ dại của mình, không hiếu đuợc suy lý. [465] 

về giai trình để thực hiện Lợi hành nhiếp, truớc hết quý vị hãy 
làm cho những nguời có trí huệ nhu trẻ tho nuông theo các lời 
giáo huấn riêng biệt dề dàng. Sau đó, khi hiếu biết của họ đã đạt 
đến trình độ trung bình thì hãy làm cho họ nuông theo các lời 
giáo huấn riêng biệt cho trình độ trung cấp. Cuối cùng, khi trí 
huệ của họ đã mở rộng sâu rộng thì hãy cho họ tu theo giáo pháp 
thâm diệu và các lời giáo huấn riêng biệt, tinh tế. 

Đồng sự nhiếp có nghĩa là quý vị duy trì các thực hành ngang 
bằng hay cao hon so với những nguời mà quý vị xác lập cho họ. 
Theo đó, mặc dù trong bất cứ việc nào quý vị làm, quý vị truớc 
hết phải tập trung vào lợi ích của chúng sinh và không lơi lỏng 
quyết tâm của quý vị vì lợi ích của tha nhân, quý vị phải tự giữ 
kỹ luật trong mối liên kết với các mưu cầu này. Tán Dương 


358 



Công Đức Vô Lượng của ngài Triratadasa {Tên dịch nghĩa Tam 
Bảo Công Bộc} dạy rằng : 1 

Vài kẻ không giữ giới, dùng lời hợp lý 

Lại mâu thuẫn với lời lẽ nên bị xem là ”không the giúp 

nguời khác tự giữ giới”. 

Hiếu điều này, nguơi đặt mọi chúng sinh trong tim mình, 

Và nồ lực tự trì giữ những yếu kém truớc đây. 

Tứ nhiếp pháp còn đuợc bao gồm hai loại: thu phục đệ tử bằng 
vật chất và thu phục môn đồ bằng giáo pháp. Tài thí là một trong 
bốn phuong pháp thu phục môn đồ. Ba phuong pháp còn lại 
đuợc bao hàm trong nhóm thứ hai: thu phục môn đồ bằng giáo 
pháp. Hon nữa, loại thứ hai này còn bao gồm giáo pháp về các 
đối tuợng thiền, giáo pháp khi đua vào thực hành và giáo pháp 
về việc tự tịnh hóa qua việc thực hành hai nhóm pháp này. Đại 
thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy rằng : 2 3 

Bốn phuong pháp thu phục đệ tử 
Đuợc phân thành hai cách thực thi: 

Bằng tài thí và bằng pháp thí, 

Nghĩa là trình bày về các đối tuợng thiền . . . 

Hon nữa, Tứ nhiếp pháp còn là phuong cách mà chu Bồ tát của 
ba thời thực hành vì lợi lạc của nguời khác, do đó, đây là con 
đuờng duy nhất đế đi. Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy 
rằng: 

Tất cả nguời đã thu phục môn đồ, 

Đang hoặc sẽ thu nạp đệ tử 


1 BA377 Gunaparyanta-stotra, D1155: Ka 197a5-6. 

2 BA378 MSA: 16.76, D4020: Phi 25al. 

3 BA379 MSA: 16.78, D4020: Phi 25a2-3. 


359 



Hãy thực thi theo cách này; do đó, đây là lộ trình 
Cho sự trưởng thành của chúng sinh. 

Nói chung, mặc dù Bồ-tát hành là vô lượng, Lục độ Ba-la-mật- 
đa và Tứ nhiếp pháp là những pháp tống kết tốt nhất của các 
ngài. Bởi vì chư Bồ tát chỉ có hai trách nhiệm là sự trưởng thành 
về các tư lưong cho Phật quả của chính các ngài và làm trưởng 
thành các dòng tâm thức của các chúng sinh; các ngài thành tựu 
cả hai thông qua các Ba-la-mật-đa và pháp thu phục đệ tử. Do 
đó, Bồ-tảt Địa cũng dạy rằng : 1 

Lục độ Ba-la-mật-đa đem lại sự trưởng thành viên mãn các 
Phật tín mà ngưoi sẽ có. Các pháp thu phục môn đồ làm tâm 
thức chúng sinh trưởng thành hoàn toàn. Tóm lại, hãy biết 
rằng các pháp này là sự biểu hiện tích cực của các phấm chất 
thiện đức của một vị Bồ-tát. 

Do đó, tôi đã đề ra trong phần này hai nhóm thực hành. Neu quý 
vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì hãy đọc Bồ-tát Địa. 

về cách thực hành những pháp này trong và sau thời gian cân 
bằng thiền, Trưởng Lão 2 dạy rằng : 3 

Các hành vi của chư Bồ-tát là 
Sáu Ba-la-mật-đa diệu kỳ và vv... 

Hành giả khởi sinh cân bằng thiền 
Hoàn tất lộ trình huân tập thật kiên quyết 

Những Bồ-tát mới bắt đầu, đã thọ Bồ tát giới và đang thực hành 
con đường tích lũy chỉ hành trì sáu Ba-la-mật-đa mà thôi, bất kế 


1 BA380 Bbh, VVogihara 1971: 226; D4037: Wi 121a5-6. 

2 BA381 Hrdaya-niksepa { Tâm Lưu Ký} P5346: 47.2.3-4. 

3 Đại Trưởng Lão là cách gọi ngài Atisa. 

360 



là trong lúc tu tập cân bằng thiền hay thời gian sau khi thiền 
{hậu thời thiền}. Họ duy trì một số các Ba-la-mật-đa trong cân 
bằng thiền và số Ba-la-mật-đa khác ở sau buối tu tập trạng thái 
cân bằng {thiền}. Một số khía cạnh của thiền định (vốn là bình 
ốn thiền) và một số khía cạnh của tuệ giác (vốn là trí huệ Ba-la- 
mật-đa) đuợc nuôi duỡng trong cân bằng thiền, trong lúc một số 
khía cạnh khác của thiền định và trí huệ đuợc duy trì sau buối tu 
tập trạng thái cân bằng, cùng với ba Ba-la-mật-đa đầu {tức là bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục}. Tinh tấn xảy ra với cả hai trong khi tu 
tập trạng thái cân bằng thiền và hậu thời thiền, trong khi đó, một 
loại nhẫn nhục - tức là một số khía cạnh nào đó trong sự nhẫn 
nhục của sự xác tín về các giáo pháp thâm diệu - cũng xảy ra 
trong cân bằng thiền. Trưởng Lão dạy rằng: 1 

Trong những giai đoạn sau buổi cân bằng thiền 
Hãy nuôi dưỡng tri kiến rằng mọi pháp 
Đều tựa trò huyễn thuật như tám ảo tưởng. 2 
Hãy chú trọng tâm ý ở hậu thời thiền 
Sự tịnh hóa và tu tập qua phưong tiện. 

Trong thời gian cân bằng thiền 
Hãy tạo duyên cho chính mình 
Định và Tuệ thật cân bằng lượng định. 

Với các Bồ-tát nào mà tâm thức chưa được trui rèn trong những 
hành vi thâm diệu nhưng khó khăn này, khi nghe nói về các 
hành vi đó thì họ cảm thấy nản chí. [467] Mặc dù, trước tiên họ 
không thế thực hành những điều đó nhưng họ sẽ lĩnh hội được 
và sau đó, tự tập luyện cho thấm nhuần với chúng như là các đối 


1 BA382 Mahayana-patha-sadhana-varna-samgraha, { Đại Thừa Đạo 
Thành Tựu Pháp Hạng Tập } P5351: 51.4.1-3. 

2 BA383 Tám thí dụ về ảo tưởng (Bát ảo tưởng tỉ dụ) là sự so sánh các 
pháp đều tựa như: (1) các trò ảo thuật, (2) các giấc mơ, (3) các ảo 
giác, (4) các phản ảnh của chiếc gương, (5) các bóng che, (6) 
tiếng vang, (7) ánh trăng trên nước và (8) sự phát xạ. 


361 



tượng của nguyện ước. Rồi họ xúc tiến chúng một cách tự nhiên 
mà không cần dụng công. Do đó, làm cho quen dần là quan 
trọng nhất vì nếu những Bồ-tát này nhận biết sự bất lực của 
mình trong việc thật sự tiến hành các hành vi như thế và rồi từ 
bỏ ngay cả việc làm quen lợi ích cho việc trui rèn tâm thức, họ 
sẽ trì hoãn lớn lao việc thành tựu lộ trình thanh tịnh. Tản Dương 
Công Đức Vô Lượng dạy rằng : 1 

Những hành vi gây đau đớn phàm giới ngay cả chỉ nghe về 
chúng 

Và ngay cả ngưoi không tiến trong một thời gian dài 
Hãy tự làm cho quen dần để chúng đến được một cách tự 
nhiên theo thời gian. 

Cho nên, thật khó đế phát triển phấm tính tốt mà không làm 
cho quen dần. 

Những người đã thọ Bồ tát giới không có lựa chọn nào khác 
ngoài việc tu học Bồ-tát hành. Nhưng ngay cả những ai chưa 
tiếp thu tâm giác ngộ qua nghi lễ hãy nồ lực khắc sâu trong tâm 
khảm ước nguyện tu học Bồ-tát hành, do đó, gia tăng cường lực 
hăng hái đế tu học chúng. Rồi khi họ thọ giới, sự trì giới sẽ trở 
nên cực kỳ ốn định; cho nên, hãy nồ lực thực hiện việc này. 

Qua nội dung liên quan đến các giai đoạn của đường tu dành cho 
người có căn co cao, đến đây đã kết thúc phần giảng giải về các 
giai đoạn của đường tu để rèn luyện Bồ-đề tâm và tu học Bồ-tát 
hành nói chung. 


1 BA384 Gunaparyanta-stotra, D11.55: Ka 198a7-bl. 
362 



